THỦ ĐOẠN CHÍNH TRỊ 
VŨ TÀI LỤC 

MỤC LỤC 

Huyền thoại Trương Lương 

Lời mở 

Chương 1: Y nghĩa của chính trị. 

Chương 2: Người ta làm chính trị bằng đâu óc. 

Chương 3: Thủ đoạn là gì? 

Chương 4: Mưu kế. 

Chương 5: Chính trị không phải là giấc mơ_ hoa 
tron chuyện thân tiên mà là một thực 
tế tàn nhẫn. 

Chương 6: Hành vi chính trị. 

Chương 7: Tâm lý của những người họat động chính trị. 

Chương 8: Vũ khí đâu tranh. 

Chương 9: Chiến tranh. 

Lời kết 


HUYÈN THOẠI TRƯƠNG LƯƠNG 
Cách đây hai ngàn một trăm tám mươi năm, vua nhà Tần là Doanh Chính 
thống nhất Trung Quốc, tự hiệu là Tân Thủy Hoàng, ngụ ý muốn bảo cho người 
đời hay rằng giòng họ nhà ông sẽ đời đời cai trị Trung Quốc. Nhưng chưa trọn 
mười lăm năm và truyền nhau chưa hết hai đời thì nhà Tần đã bị lật đỗ. Huyền 
thoại Trương Lương ra đời trong khung cảnh lịch sử này. 


Trương Lương là con cháu dòng dõi của nước Hàn (một trong sáu nước bị nhà 
Tần thôn tính.) Cha ông của Trương Lương đã năm đời làm tế tướng nước Hàn. 
Khi Hàn bị Tần diệt, Trương Lương liền đem hết sản nghiệp của mình đi tìm một 
thích khách để ám sát Tần Vương. Đến nước Triều Tiên làm Lương hải Quân, 
Trương Lương gặp một dũng sỹ với sức muôn người không địch, có thê múa đôi 
chùy nặng chừng năm trăm cân nhẹ như người thường cầm hai chiếc quạt. 


Trương Lương củng người dũng sỹ liên về Bác Lãng Sa, đón Tần Thủy Hoàng 
đi săn ở đây mà giết. Kết quả quả chùy ngàn cân đã đập nát chiếc xe giá không 


có Tần Thủy Hoàng ngồi trong. Chết hụt, Tần Thủy Hoàng ra lệnh tầm nã 
Trương Lương. Khắp nơi mật vụ bủa lưới. Việc làm kinh thiên động địa kia khiến 
cho nhân dân khắp nơi tán tụng. Trương Lương còn trẻ lại làm việc động trời nên 
chỉ trong ít ngày Trương Lương đã trở thành một vị thiếu niên anh hùng, người 
của thần thọai trong đầu óc nhân dân. 


Nhưng trước mắt nhà chính trị, trước mắt những con người lão luyện giang hồ thì 
công việc ném chùy ở Bác Lãng Sa của Trương Lương chẳng qua chỉ là một 
hành vi vung kiếm vươn người lên mà quyết đấu của kẻ thất phu, chỉ là một thứ 
anh hùng chủ nghĩa cá nhân thóat ly quần chúng không có tổ chức. Với hành vi 
đó thật khó lòng mà lật đỗ cả một bộ máy bạo ngược của nhà Tần, khó lòng 
đương nỗi với cuộc cách mạng có trăm đầu ngàn mối. 


Tuy nhiên, họ cũng nhận là cái phẩm chất thanh niên của Trương Lương thật là 
đáng quý. Tắm lòng yêu chánh nghĩa nhiệt thành, lương tâm sáng rọi muốn cứu 
đời, cứu người là những chất liệu nếu đem rèn đúc với sự hiểu biết nữa thì phải 
thành thứ vũ khí đạp đồ bạo Tần. 


Trong số những nhà chính trị lão luyện ấy có một người tên là Hoàng Thạch 
Công. Hoàng Thạch Công nhận biết mình ở vào cái thế "thế thời bất ngã dữ, lực 
bất tòng tâm", khả năng mình chỉ là khả năng ấn dật một nơi để chỉ đạo cách 
mạng, nhưng không thể trực tiếp tham gia cách mạng. Khát vọng của Hoàng 
Thạch Công là tìm được một anh tài trong thiên hạ để mà truyền thụ, để mà giáo 
dục. Khát vọng ấy cũng chẳng khác gì lúc Trương Lương mong tìm thấy người 
dũng sỹ. 


Lại nói về Trương Lương từ khi có lệnh tầm nã, chàng phải trồn tránh ngày đêm, 
mai danh ân tích, thay tên đôi họ đê đi tuôt mãi xuông phía Nam. 


Tài lần tránh của Trương Lương thần diệu thật, nhưng tài ấy mới chỉ che nỗi mắt 
đám mật vụ và nhất định không thóat nổi con mắt tinh đời của Hoàng Thạch 
Công. Từ lúc chàng đến Hạ Bì, mỗi lần có việc đi ngang qua chiếc cầu bên con 
sông nhà ở Hạ Bì, thì nơi đây có một ông lão ngồi câu cá, vuốt chòm râu bạc 
ngắm con người tài hoa công tử Trương Lương. Ông lão gật gù thiết lập kế 
họach đầu tiên đối với Trương Lương là bẻ gẫy tâm lý kiêu ngạo của chàng, có 
hết kiêu ngạo mà ân cần học hỏi thì Trương Lương mới trở nên hữu dụng. 


Sâm tối hôm đó, sương chiều mù trời, dưới sông nước cạn chảy trong veo. 


Trương Lương nét mặt trầm tư tản bộ ngắm cảnh, chàng chợt nhìn thấy ông lão 
vẫn ngồi câu cá đánh rơi chiếc dép xuống nước. Cũng vừa lúc ông lão cất tiếng 
gọi: này chú nhỏ nhặt cho ta chiếc dép kia. Nghe tiếng gọi xách mé Trương 
Lương giận vô cùng nhưng nghĩ lại ông già gân cốt chẳng được là bao nhiêu, 
hơn nữa sở dĩ ông ta thô lỗ chắc vì kém kiến thức, nên chàng trầm tĩnh bước 
xuống chân cầu nhặt dép. Đưa dép đến nơi chàng nghe thêm tiếng nữa chói tai: 
xỏ vào chân tai 


Câu nói vô lễ lần này không làm cho Trương Lương ngạc nhiên nữa mà làm nỗi 
dậy trong lòng chàng tính hiêu kỳ. Chàng ngoan ngoãn vâng lời. Công việc xong 
ông ta đứng phát dậy ởi thăng không thèm buông nửa lời cảm tạ. 


Mấy ngày sau Trương Lương lại gặp ông lão ngồi câu ở đó, chưa kịp tỏ thái độ 
gì thì ông lão đã trỏ vào mặt chàng nói: Này chú, năm ngày nữa, đúng sáng sớm 
chú đến đây gặp ta. Y hẹn Trương Lương tới thật sớm, đã thấy ông lão có mặt ở 
đấy rồi. Vừa thấy mặt chàng ông lão đã quát mắng: Hẹn với lão sao nhà ngươi 
đến chậm như vậy? Nói xong ông quay ngoắt rảo bước và vói lại một câu: Hẹn 
năm ngày nữa cũng buổi sớm. 


Ngày hẹn tới Trương Lương dậy từ canh hai để sửa soạn, đến nơi gà vừa gáy 
tiếng đầu tiên nhưng vẫn không kịp vì ông lão đã có mặt tự bao giò rồi. Bị mắng 
thêm lần nữa. Lần thứ ba Trương Lương quyết chí đến sớm hơn bằng cách 
chàng đến chờ ở nơi hẹn từ chập tối, ông lão mới hài lòng. Ông rút ở rong 
người ra một cuốn giấy cũ kỹ mà bảo với Trương Lương răng: Con hãy về đọc 
kỹ cuốn sách này, đây là cuốn sách dạy làm thầy vua. Con cần nỗ lực trong 
mười năm, mười ba năm nữa ta sẽ gặp lại con nơi chân núi Cốc Thành miền 
Sơn Đông. 


Mười ba năm trôi qua, Trương Lương theo phò Lưu Bang tranh thiên hạ, có việc 
khẩn phải đi qua núi Cốc Thành, nhớ lời ước hẹn năm nào, Trương Lương có ý 
trông đợi ông lão, nhưng đợi đã nhiều ngày chẳng thấy ông lão đâu, chỉ thấy 
tảng đá vàng hình thù rất đẹp, Trương Lương chở tảng đá đem về lập miếu thờ. 
Mở chính sử Trung Quốc ra coi thì cái tên Hoàng Thạch Công không hề thấy ghi 
chép trong bất cứ cuốn sách nào. Ông xuất thân thế nào, tên thật và quê quán 
đều vắng lặng. Hoàng Thạch Công hoàn toàn là một huyền thọai, Hoàng Thạch 
Công chính là bản thân lịch sử hiển hiện thành người dã sử để tô điểm thêm cho 
cái tài an bang tế thế tột bậc của Trương Lương. 


Cuộc đời và sự nghiệp của Trương phải có Hoàng Thạch Công thì mới thành 
tựu được. Mười ba năm sau vụ ám sát Tần Thủy Hoàng là mười ba năm Trương 
Lương theo học thầy Hoàng Thạch Công, nhưng ông thầy đó lại không có thực. 
Vậy thì lời dạy trong mười ba năm ây đúng ra là lời dạy của lịch sử, của thực tiễn 
đấu tranh. 


Thắng trận Cai Hạ, giết Hạng Võ thu giang san về một mối xong, Trương Lương 
đã bỏ cuộc đời phú quý để vào rừng đi hái thuốc. Điều này nói rõ tâm chất 
Trương Lương vốn dĩ là con người lãng mạn không tưởng, tâm chất đương 
nhiên của một đệ tử thế gia. 


Cho nên lúc Tần diệt Hàn cái tâm chất lãng mạn không tưởng kia tất nhiên 
phải nhảy vào hành động chính trị bằng thái độ vô chính phủ (anarchiste), khủng 
bố (terrorisme). Lễ lối tác loạn vô chính phủ và khủng bố không đủ khả năng để 
tiêu diệt quồng máy thống trị bạo Tần. Trương Lương thất vọng trốn xuống Nam 
rồi ở đây chàng gặp những đầu óc lão luyện giang hồ. Thể nghiệm bản thân và 
học hỏi những tư tưởng mới mẻ đây thực tế, Trương Lương đã phát hiện thấy 
phương pháp diệt Tần. Lúc Trương Lương cúi xuống nhặt dép cho ông lão rồi 
quỳ xuống bỏ dép vào chân người lạ, chính là lúc mà Trương Lương đã từ bỏ 
hẳn cái học vô ích của mình từ trước đến nay, dứt khóat hẳn với cái thân phận 
danh gia tử đệ ra mặt đứng vào cái thế chính trị mới để lao vào cuộc đấu tranh 
thời đại của thân phận áo vải làm Hoàng Đề sau này là Lưu Bang. Cảnh ấy cũng 
tựa như cảnh Trifimo trong vở kịch Ciseraie (Tchekov) đánh chiếc xe troika dời 
bỏ khu rừng cũ để vào cuộc đời mới, cuộc đời mới của Trương Lương là trở 
nên một tay chính trị nhà nghề, thóat bỏ hẳn cái xác chính trị dũng sỹ trước kia. 

LỜI MỞ 

Tổng thống J.F. Kennedy bị bắn chết ở Dallas. Robert Kennedy, em ruột vị 
Tổng thống quá cố, nhận cả một băng đạn vào đầu sau khi nghe tin thắng cử. 
Toàn thể dân chúng Mỹ tiếc thương anh em Kennedy, những chính trị gia lỗi lạc 
của Hoa Kỳ. 


Ủy ban Warren được thành lập để đặc biệt điều tra về cái chết của vị Tổng 
thống khả ái. Qua nhiều tháng làm việc, Ủy ban đã hoàn thành một bản báo cáo 
dày cộm nhưng hết sức nhạt nhẽo, và bản Warren report bị công kích dữ dội là 
cố ý che đậy. Cuối cùng việc cũng êm xuôi. 


Ché Guevara phơi xác trong khu rừng rậm rạp. Cả thế giới vô sản Nam Mỹ xót 
xa vị anh hùng đáng kính của họ. Nhưng ở trong bóng tôi đã hiện ra một tập hô 


sơ C.S. trong đó có ghi việc cần thiết của Đảng là phải làm sao cho phe tư bản 
thủ tiêu Ché. 


Lịch sử xưa nay có cả trăm ngàn câu chuyện tương tự. 
Trên lý tưởng thì chính trị hiện ra với những bộ mặt thiện ý, quang minh và chân 
lý. 


Còn thực tế chính trị lại trái hẳn: thống trị thay cho thiện ý, sách lược thay cho 
quang minh và quyền lực thay chân lý. Rõ rệt đến nỗi người ta có thể nói rằng 
thống trị, sách lược và quyền lực là mặt phải, còn thiện ý, quang minh và chân lý 
là mặt trái mà thôi. 
20 tháng 7 năm 1968. 
CHƯƠNG 4 


Ý nghĩa của chính trị 
Chiêu hôm ây, khi chỉ còn mình Don Camillo với Chúa, từ trên 
bàn thờ, Chúa thú thật với Don Camiillo răng: "Vê mặt chính trị quả tình con giỏi 
hơn ta." 


(Le petit monde de Don 
Camillo của Giovamni 
Guareschi). 
Ý nghĩa của chính trị 


AI muốn nói sao thì nói, chính trị chỉ có một sự thật và mỗi hiện tượng chính trị 
đêu phải quy hêt vào sự thực đó hoặc từ đó mà nây sinh ra. 


Sự thực là: 

- Chính trị là hết thảy những hành động nhằm duy trì mở rộng và tranh đọat 
quyên lực. 
- Chính trị hoàn toàn chịu chi phối bởi quy luật khách quan của xã hội, sự cân 
thiết của lịch sử. Nó không phải là đạo đức hay lý tưởng. 
- Đấu tranh chính trị là đẫu tranh giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị, giữa kẻ có địa vị 
và kẻ mất quyên lợi. Hét thảy danh nghĩa tốt đẹp chỉ là sự cân thiết từng giai 
đoạn hoặc là những hình thức ngụy trang. 
- Phương tiện dùng cho đầu tranh chính trị là bạo lực và mưu mẹo. 
- Kẻ nào có quyên, kẻ ấy cai trị, kẻ nào cai trị, kẻ ấy có lý do chính đáng. (He 
who has authorify, governs; he who governs, is righf). 


Mê hồn trận 


Duy trì mở rộng và tranh đọat quyền lực là một mê hồn trận, đặt người ta trước 
bộ mặt của danus (nhân vật thân thọai có hai mặt) với những vân đê bât trắc, 
trái ngược nhau. Mê hôn trận ây theo rõi người chính trị ở khắp nơi và bât cứ lúc 
nào. 


Vua Louis XV đã nói một câu rất chân thật nhưng chứa chất nhiều ý nghĩa: 
"Không đôt pháo bông thì dân không có gì vui thú, mà đôt pháo bông thì tài sản 
của dân thành tro bụi”. 


Đốt pháo hay không đốt pháo? Câu hỏi ấy cũng khó trả lời như khi người chính 
trị tự hỏi: nhân nghĩa đạo đức hay không nhân nghĩa đạo đức? Trong nhân nghĩa 
đạo đức có những điều thật bất nhân bát nghĩa. Trong bất nhân bất nghĩa có 
những điều thật nhân thật nghĩa. Ở lịch sử có người trả lời chậm câu này mà tan 
tành nghiệp lớn: Lưu bị trước lời khuyên của Không Minh nên cướp Kinh Châu từ 
tay Lưu Kỳ. 


Phải để lặng lẽ bình yên hay phải khuấy động không ngừng dẳằng co giữa trật tự 
và tiền bộ. Trị rất cần thiết nhưng loạn không phải là tuyệt đối vô ích. Dân Sparte 
xưa kia hùng cường một thời rồi tiêu diệt. Lý do hùng cường là lệ luật và truyền 
thống sắt thép, nhưng lý do tiêu diệt cũng là lệ luật truyền thống sắt thép ấy bóp 
nghẹt dân Sparte không tiền bộ được. 


Phải giải quyết êm đẹp cả quyền lợi công lẫn quyền lợi tư. Làm việc thiên hạ tất 
theo lẽ công, nhưng nếu không giải quyết được lẽ tư cũng thất bại. 


Lịch Tự Cơ khuyên Hán Cao Tổ theo công đạo trả thiên hạ lại cho các chư hầu 
để làm sáng tỏ đức lớn. Lưu Bang sắp nghe. Trương Lương hay tin lật đật chạy 
vào can rằng: Hào kiệt sở dĩ theo người là vì muốn được hưởng quyền quý, nay 
Bệ hạ lại đem trả cho những người không cùng gian lao với Bệ hạ, tất thế phải 
loạn. 

Quay sang Lịch Tự Cơ, Trương Lương nói: cái công đạo của ông là công 
đạo chỉ biết một mà không biết hai. 


Phải chọn chiến tranh anh dũng đau thương tang tóc hay hòa bình nhục nhã ê 
chà? 


Lénine ký hiệp ước hòa bình với Đức ở Brest Litvovks bị các đồng chí công kích 
là phản cách mạng, phản quôc, nhưng sau này hiệp ước đó trở thành bài học lớn 
cho những đảng viên Cộng sản. 


Làm sao ra khỏi mê hồn trận? 

Cửa sinh của nó là thủ đoạn. 

Thủ đoạn có phải là điều khó nghe chăng? 

Chỉ có hai lọai người tỏ ra khó nghe đối với danh từ thủ đoạn. 

Lọai thứ nhất: bọn bắt lực. 

Lọai thứ hai: bọn giả đạo đức kiểu Frederich II mà Voltaire đã châm biếm bằng 
câu: "lI crache au plait pour dégoôter les autres" (Hắn nhỗ bọt vào đĩa đồ ăn để 
hòng ăn một mình). 


Tri vi thủ 


Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm khi nói 
câu này có dụng ý muốn cứu vớt người Việt ra khỏi bi kịch thiên niên vạn đại của 
nhân lọai, bi kịch làm trong sự không biết, phải làm trước khi biết mà các triết gia 
phương Tây gọi là L'homo faber precede homo sapiens. Tự cổ xưa học thuật 
phương Đông đã đặt nặng vấn đề biết: "Tri vi tam đạt đức chỉ thủ" (sự biết đứng 
đầu cả ba đạt đức). Chỉ có nắm được vững vàng sự biết thì mới dành được cái 
thế độc vãng độc lai (dịch hệ từ) có nghĩa là làm mưa làm gió. Trang Tử bảo: "Tri 
xuất hồ tranh". Bởi đấu tranh nên cần phải biết, có biết mới thắng. Tri kỷ tri bỉ 
bách chiến bách thắng. Chính trị theo nghĩa của chữ policy của giống Anglo 
Saxons là quan niệm và chương trình hành động của một cá nhân, một đoàn thê 
hay một chính trị thì sự biết kia lại càng là vấn đề sinh tử. 
Thợ nào được thì ăn cơm vua 


Đơn giản như câu hát vui của bày trẻ nhỏ chơi trò kéo cưa lừa xẻ. 
"Thợ nào được thì ăn cơm vua. 

Thợ nào thua thì về bú tí..." 

Đơn giản như bài thơ ngụ ngôn La Fontaine nói về phần con sư tử. 


Chính trị là một luật tắc duy nhất hiệu quả (efficacité) không phải kẻ tốt là kẻ 
thắng mà là kẻ khoẻ, kẻ giỏi, kẻ khôn khéo mới là kẻ thắng. Những người lọai 
trên không bao giờ được tha thứ, họ sẽ bị đưa vào tòa án Nuremberg để nghe 
bản án treo cổ, họ sẽ như Tô Tần về nhà, vợ dọn cho bát cơm nguội với quả cà 
thiu. Cái cười của chàng Chiêu Lỳ Phạm Thái với lời nói ngạo nghễ: "Ha ha chí 


lớn trong thiên hạ không chứa đây hai mắt mỹ nhân," chỉ là cái cười tiểu thuyết. 
Hiệu quả của chính trị là đọat được quyền lực, duy trì và mở rộng quyên lực. 


Người ta không thể nói: Tất cả sự thành công của chính trị đều tốt lành. Nhưng 
người ta có thể nói: tất cả những chính trị muốn tốt lành thì phải đưa dẫn đến 
thành công. Đành rằng thành công không tuyệt đối thánh thiện hóa được hết 
thảy tuy nhiên thất bại lúc nào cũng như lúc nào là tội ác xấu xa. 


Chính trị hoàn toàn là câu chuyện đả thiên hạ tố hoàng đề, nghĩa là dành đọat 
quyên lực. Cuộc tranh đọat ây được diên tiên trên ba chiên trường: 


1- Giữa những kẻ đã có quyên lực trong tay và kẻ chưa có quyên lực. Kẻ có 
tìm cách giữ, kẻ không tìm cách đọat. 

2- Giữa những người cùng có quyên lực, nhưng muốn quyên lực mình lớn 
hơn lẫn áp người khác. 

3- Giữa các tập đoàn lớn như các quốc gia các dân tộc. 


Quyền lực 


Lịch sử và những biến động lịch sử dĩ nhiên do nhiều động cơ kết hợp lại. Tuy 
vậy cái trục để cho động cơ kia xoay chung quanh vẫn là một sự thực: thiêu số 
có tổ chức có cùng ý hướng cai trị đa số vô tổ chức, kém ý chí và kém khả 
năng. Vận động hay biến động chính trị đều chuyên vào trọng tâm của tham 
vọng quyền lực. Hay nói khác đi, biến chuyên lịch sử đều chỉ là vận động của 
quyên lực. 


Vì quyền lực mang tác dụng tuyệt đối nên tính chất của quyền lực là chuyên 
đoán và bài tha. 


Con người sống trong xã hội thường xuyên tìm cách lắn át nhau mà tranh đọat 
phần hơn phần tốt. Tình trạng lắn át và chống lại lấn át đó gọi là xung đột. Giải 
quyết cuối cùng cho những mối xung đột này là: hoặc Giáp phải cướp được bộ 
phận hay toàn bộ phần hơn phần tốt từ tay Ất hay Bính, Đinh, v.v. Nếu Giáp chỉ 
mới cướp được ít thôi, cơ hội khác đến Giáp sẽ cướp thêm. Ở xã hội văn minh, 
người ta đã cố sức lập luận biện minh và tìm cách trong sạch hóa, thánh thiện 
hóa những sự giải quyết xung đột nhưng chúng vẫn không hề thóat ra khỏi hình 
thái kế trên. 


Muốn giải quyết xung đột thì phải có quyền lực, chính trị là cuộc đấu tranh giành 
quyền lực, đấu tranh không có đất cho thỏa hiệp bình đẳng, kết quả của đấu 
tranh nhất định phải hơn thua, hoặc chuyên đổi từ tay người này sang tay người 
kia, từ tập thê này qua tập thể khác. Nếu có thỏa hiệp nào thì đấy là sách lược. 
Nếu mới tranh đọat được một phần mà đã ngừng thì đấy là giai đoạn hoãn xung. 


Hành động tranh đọat thường thường quyết định do bạo lực. Ngay như các vấn 
đề tôn giáo, bản thân tôn giáo vôn răn dạy chống bạo lực, thế mà đến khi tranh 
đọat quyên lực tín ngưỡng thì máu cũng vân chảy. Trong sử sách đã từng có 
bao nhiêu cuộc thánh chiến tàn sát. 


Bạo lực có hai loai: 

a) - Bạo lực tâm lý. 

b) - Bạo lực vật ly. 

Bạo lực tâm lý gồm những họat động thuyết giáo tuyên truyền, lý luận, v.v... 


Bạo lực vật lý gồm những vũ khí chiến tranh, tiền bạc, tổ chức mật vụ, bộ máy 
chính quyên v.v... 


Cả hai đều có chung một tác dụng chấn áp đối phương. Bạo lực tâm lý cần sự 
yêm trợ của bạo lực vật lý mới gây hiệu quả mạnh mẽ, ngược lại bạo lực tâm lý 
cũng khiên cho bạo lực vật lý đạt mục tiêu dê dàng hơn. 


Nói thêm một lần nữa về vấn đề quyền lực 


Con người trong xã hội vì muốn lấn át nhau, mà thành xung đột. Muốn thắng lợi 
phải có quyền lực. Như vậy quyền lực đã bước qua hai giai đoạn, khởi đầu nó 
chỉ là thủ đoạn để giải quyết xung đột, rồi nó trở thành mục đích của mọi mối 
xung đột và rốt cuộc nó biến ra vai chủ giốc của tất cả mọi cuộc đấu tranh chính 
trị. Bây giờ nói đến chính trị là phải nói ngay đến chính quyền. 

Đào sâu để tìm hiểu vai trò của nó. Từ đơn giản đến phức tạp quá trình phát 
triển của quyền lực có những công thức sau đây: 


Xung đột xã hội đòi hỏi một giải pháp. 

Vậy là X (xung đột) —› G (giải pháp) 

Muốn giải quyết xung đột thì phải thông qua quyền lực. 
Vậy là X — Q (Quyền lực) — G. 


Nhìn công thức thứ hai thì quyền lực chỉ là một thủ đoạn để giải quyết xung đột 
xã hội. Nhưng do sự lớn lên không ngừng và giá trị vạn năng của nó, nên quyền 
lực được mục đích hóa. Nắm được quyền là được tất cả phương tiện để giành 
sự thắng lợi trong việc tranh đọat. Khi quyền lực được mục đích hóa thì nó trở 
thành đầu mối của mọi mối xung đột. Hãy giành lấy quyền lực đã, rồi thì xung đột 
sẽ được giải quyết. 

Vậy là: Q —› X — R >Q” 


Quyên lực khởi sơ vốn là thủ đoạn để giải quyết xung đột xã hội, nhưng khi nó 
biến ra mục đích thì nó lại là đầu mối của xung đột, xung đột giành giá trị xã hội 
lui về địa vị thứ yếu. Xung đột hoàn toàn là xung đột quyền lực. 

Vậy là: Q —› x—› Q”—:X—›Q””" 


Đại thể và tiểu thể 


Có hai mức đề phân tích và biện biệt chính trị: 

Đại thể chính trị (macropolifique) và tiểu thể chính trị (micropolitique). Hai thể có 
quan hệ mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau. Nhà Tống phải đối phó với xâm lăng 
của giặc Kim đó là vấn đề của đại thể chính trị. Tần Cối chống Nhạc Phi đó là 
vân đề của tiểu thể chính trị. Đến khi tập đoàn Tần Cối thắng tập đoàn Nhạc Phi, 
thì nhà Tống không còn chống được xâm lăng của Kim binh nữa. Chính trị đối 
với vấn đề Bắc của Tây Sơn là đại thể. Liên lạc giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn 
Hữu Chỉnh là tiêu thể chính trị. Nhưng nếu thiếu Cống Chỉnh chính sách đối với 
phương Bắc chưa chắc đã trôi chảy êm đẹp. Tuy nhiên phải nhận một điều: 
Giữa Chỉnh và Nguyễn Huệ thì chỉ có Nguyễn Huệ làm chính trị đại thể còn 
Chỉnh luôn luôn loanh quanh với cái chính trị tiêu thể. 


Trị và loạn 


Đoạn cuối bài Bình Ngô có câu: 

"Vẫy vùng một mảnh nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề thái vũ mở 
hội vĩnh thanh." 

Đoạn đầu cuốn sách Hoàng Lê nhất thống chí, Ngô Thời Chí viết: 

"Chính trị trong nước, kỷ cương trong triều hết thảy đều đổi mới một lượt, bao 
nhiêu tướng giặc, đảng đại nghịch cũng đánh tan. Bốn phương yên lặng, kho đụn 
sung túc. Như vậy gọi là thời đại trị.' 

Trị với loạn chia ra làm nhiều trình độ đại trị, tiểu trị, đại loạn, tiểu loạn. 


Đại trị là sự thăng bằng ồn định trên sáu mặt trị bình. 
- Thứ nhất : Trị đạo. 

- Thứ hai : Trị thể. 

- Thứ ba: Trị học. 

- Thứ bốn : Trị tài. 

- Ihứ năm! : Trị thuật. 

- Thứ sáu : Trị phong. 


Sáu mặt trị bình nói trên có hai mặt căn bản là trị đạo và trị thuật. Và căn cứ vào 
chứng nghiệm lịch sử cổ nhân rút ra định lý sau đây: 
Được cả đạo lẫn thuật tất đại trị. 
(đắc kỳ đạo hựu đắc kỳ thuật tắc đại trị). 
- Được thuật nhưng sơ hở về đạo có thể tạm yên. 
(đắc kỳ thuật nhi lược kỳ đạo tắc tiểu khang). 
- Nếu mắt cả thuật lẫn đạo thì đại loạn. 
(Duy thất kỳ thuật hựu thất kỳ đại tắc đại loạn). 


Định lý trên chỉ nói đến thuật đứng một mình mà không nói đến đạo đứng một 
mình. Như thê thuật có khả năng đơn độc giải quyêt chính trị, còn đạo không có 
khả năng đơn độc giải quyêt. Đạo thiêu thuật sẽ thành ra một lọai không tưởng. 


Nói về trị đạo 


Nước khoẻ đánh nhau bằng binh đao, nước ở ngôi bá đánh nhau bằng trí óc, 
nước ở ngôi vương đánh nhau bằng nhân nghĩa (trích thiên Văn Dịch của Vân 
Trung Tử). 


Đánh bằng nhân nghĩa, ý người xưa muốn nói đến chiến tranh tư tưởng, chiến 
tranh ý thức hệ, bởi vì trong cỗ sử mỗi khi khởi nghĩa thường dùng danh từ đánh 
kẻ vô đạo. Như vua Kiệt nhà Hạ vô đạo nên Thành Thang lấy đạo nhân mà đánh 
vua Kiệt. Vô đạo và vô nhân nghĩa theo thói quen lâu đời vẫn thường được nhìn 
dưới lăng kính thuần túy luân lý (éthique). Trong khi nghĩa đen của chữ đạo lại là 
con đường nghĩa này rất đúng hợp khi áp dụng vào chính trị. Dùng nghĩa là con 
đường mới có thê thấy chữ đạo rộng lớn hơn. Nắm được đạo là tìm thấy chủ lưu 
của tình tự, chủ lưu của tâm lý là chủ lưu của hình thể chính trị. Nắm được đạo 
thì khả năng hiệu triệu mới đạt tới mức tối đa, sức mạnh tăng gấp bội do ảnh 
hưởng của bài hịch khuyên tướng sỹ đánh giặc của Trần Hưng Đạo. 


Xuống một tầng nữa đạo là một lý thuyết nhận thức (théorie de connaissance) 
và lý thuyêt hành động (théorie daction). Tỷ dụ chủ nghĩa Marxisme với duy vật 
biện chứng pháp. 


Giở sử ra đề lấy ít việc điển hình như sự thành lập nhà Minh bên Trung Hoa, rồi 
đặt câu hỏi: 


Cuối đời Nguyên, người Trung Hoa nỗi lên đánh quân Nguyên rất đông, tại sao 
chỉ một mình Chu Nguyên Chương thành công? 

Sau khi khảo sát, câu đáp sẽ là: lý do khiến cho Chu Nguyên Chương thành 
công gồm bốn điểm: 


a) - Có chủ nghĩa (đạo) lãnh đạo tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc, nắm 
vững tình tự căm thù của dân tộc. 

b) - Có nhân tài. Chu Nguyên Chương được nhiều anh tài phò giúp, mưu thần có 
Phùng Quốc Dũng, Lưu Cơ, Lý Thiên Trường, võ tướng có Thường Ngộ Xuân, 
Từ Đạt, v.v... 

c) - Có dân chúng. 

d) - Có sách lược. 


Đạo phải được coi như là một chương trình hành động để nó luôn luôn đừng 
quên gắn liền với quyền lực, giành giật quyền lực mà thực hiện, không thế đạo sẽ 
trở thành tiên tri tay không (les prophètes sans armes). Những nhà tiên tri tay 
không thường chịu cảnh ngộ như: chúa .Jesus bị đóng đanh đội mũ gai, Không 
Tử lang thang nước này nước nọ, Karl Marx khổ cực trên căn gác tôi tàn. Đạo 
Christ phải đợi quân La Mã phát triển, Không Tử phải đợi nhà Hán áp dụng mới 
được tôn thờ, Mác-xít phải đợi đảng Bôn-sê-vích cướp chính quyền mới lan tràn 
mạnh. 


Nói về trị thể 


Tư tưởng, chủ nghĩa không thể cứ thơ thân bay trên mây nó phải thành hình thể 
nghĩa là thành một bộ máy, một tổ chức hay chế độ. Karl Marx đưa ra trị thể của 
chủ nghĩa Mác-xít bằng nền vô sản chuyên chính. Trị thể của chủ nghĩa tự do 
sau đại cách mạng Pháp là thể chế dân chủ với tam quyền phân lập, với hiến 
pháp, với tuyên cử. Cũng như xưa trị thể của nhà Đinh sau loạn thập nhị sứ quân 
là vương quyền tập trung. Trị thể của nhà Hán là lại trị thay cho quý tộc, thống 
nhất thay cho lãnh chúa. Trị thê của đạo Thiên Chúa là hệ thống giáo đường các 


hàng giáo phẩm do ông Thánh Pierre khởi thủy. 


Ở mỗi trị thể lại có một bộ máy họat động. Cộng sản gọi là cán bộ, tôn giáo gọi là 
tăng lữ, vua chúa gọi là triêu thân. Thu gọn lại, trị thê mang sứ mệnh giải quyêt 
vân đê tô chức, tô chức bộ máy đâu tranh, tô chức chính quyên. 


Nói về trị học 


.. Học là vấn đề lúc nào cũng cần thiết. Đời sống vạn phần phức tạp, thứ nhất là 
chính trị cách mạng thì lại càng biến hóa bắt trắc. Phải học để tiến bộ, có nắm 
vững sự học tập thì mới có khả năng lãnh đạo công việc đến thắng lợi vượt khỏi 
hoàn cảnh phức tạp khó khăn trăm ngàn biến hóa. 


Trần Vân nói: "Giỏi lý luận cách mạng mới tìm thấy đầu mối của tình thế gay go, 
tìm thấy phương hướng trong đường vận động luôn luôn chuyển đổi. Cho nên 
con người cách mạng không lúc nào được xao lãng học tập, thường xuyên nỗ 
lực nâng cao khả năng chính trị, khả năng văn hóa, tăng tấn trí thức cách mạng, 
bồi dưỡng khả năng trông xa thấy rộng trên chính trị". 


Muốn dựng nước phải học: Nhiều quốc gia sau thế giới đại chiến thứ hai đã xô 
nhau áp dụng chế độ dân chủ nhưng vì thiếu cái học dân chủ nên đa số quốc gia 
thất bại. Kinh nghiệm chua chát này Panikkar, một chính khách người Ấn đã trình 
bày khá rõ ràng trong cuốn sách: "Những vấn đề của các nước mới". Do đó khi 
Cộng sản nắm chính quyền thì lập tức vấn đề phân đấu xây dựng đội ngũ trí thức 
vô sản được tiễn hành gấp rút. 


Họ quan niệm: 


Khi một giai cấp đã nắm được công cụ sản xuất vật chát, tất phải nắm luôn cả 
công cụ sản xuất tinh thần. Mỗi người của giai cấp thống trị phải xây đắp cho ý 
thức hệ mà họ đang thao túng đề dẫn đạo một thời kỳ nào đó của lịch sử, nghĩa 
là tất cả phải hoặc là sản xuất tư tưởng hoặc là phân phối chúng để đạt tới sự 
chế ngự trên lãnh vực tinh thần của cả một thời đại. 


Nói về trị tài 


Thắng lợi chính trị nhờ ở cán bộ giỏi kế cả lúc cướp chính quyền. Lưu Bang có 
Trương Lương làm mưu thân, Tiêu Hà coi binh lương quản lý nội vụ bộ mà vân 


chưa thắng bởi vỉ Lưu Bang còn thiêu một vị tướng súy? Trương Lương biết 
Hàn Tín có tài nên mới đi bán kiêm đê chiêu dụ Hàn Tín vê cho Lưu Bang. 


Lưu Bị nghe tiếng Gia Cát Lượng đã phải ba lần lặn lội gió mưa để đến mái nhà 
tranh của Gia Cát. 


Đường Thái Tổ, Lý Thế Dân mở khoa thi kén chọn người tài, đứng trước thành 
quả, vuôt râu cười nói: Thê là dân tài thiên hạ đã vào lưới của ta. 


Quang Trung Nguyễn Huệ thường đến vấn kế La-sơn Phu-tử Nguyễn Thiệp. 


Chính trị cổ nhân đối với vấn đề nhân tài thường có quan niệm: Nhất nhân định 
quốc. Quan niệm này nhằm mục đích đơn giản hóa, tạo nên một điễn hình, một 
mẫu kiểu cho một định hướng. Tuy nhiên không phải vì vậy mà nhân tài cỗ xưa 
không có muôn màu muôn vẻ. 


Sách Luận Ngữ có nói: : 
"Phàn Trì hỏi vê điêu nhân, Không Tử đáp: Yêu người và biêt mình." 


Chính trị nông nghiệp Trung Quốc coi việc yêu người là một sự tình lớn nhất, coi 
việc biêt người là bản lãnh lớn nhật. Mọi tâm tư đêu hướng vê việc yêu người, 
mọi trí tuệ phải hướng vào việc biêt người. Có thê mới biệt yêu tiêc và đê bạt 
nhân tài. 


Ngày nay vấn đề nhân tài đã trở thành một học khoa. Các nhà xã hội khởi đầu 
băng Vilfredo Pareto đã tìm thây các quy luật biên động xã hội căn bản là sự lưu 
chuyên của các phân tử ưu tú (Circulation des elites), lưửu chuyên của nhân tài. 


Theo Paréto thì xã hội nào cũng được điều khiển bằng những phần tử ưu tú. 
Khối phần tử ưu tú đó không bao giờ tĩnh chỉ (Statique). Cơ cấu thành phần cùng 
những mối liên hệ của nó với xã hội thay đổi không ngừng. Xã hội đổi mới đòi hỏi 
những mẫu người mới. Thời chưa phát minh ra súng ống thì người võ sỹ đạo với 
thanh kiếm sáng là anh tài, đến khi kỹ nghệ phát triển thì người kỹ sư mới là hàng 
lãnh đạo. Khi khối người ở chính quyền kém hèn, phần ưu tú bên ngòai lật chính 
quyền để giành đọat quyền lãnh đạo xã hội. Hãy đọc trong lịch sử cách mạng 
Pháp và lịch sử cách mạng Nga để tìm thấy tầm mức quan trọng của phần tử trí 
thức. Người ta cũng có thê nói hai cuộc cách mạng đó là do sức mạnh của cả 
quảng đại quần chúng, nhưng dưới nhãn quang xã hội học thì quần chúng chỉ có 


thê dấy lên và thành công nếu quần chúng có những người lãnh đạo giỏi. Nếu 
nhìn thẳng vào cuộc cách mạng đó, điều trông thấy rõ ràng trước nhất là một 
giai cấp lãnh đạo mới còn quân chúng lại vẫn là quần chúng. (Xin đọc Nói 
chuyện Tam Quốc). 


Nói về trị phong 


Trị bình đến tuyệt đỉnh là gây dựng được phong khí chính trị. Thực dân khi sang 
xâm chiếm nước ta đã tạo ra cái phong khí thư lại (thông ngôn, tham biện, quan 
đốc, quan trạng ở thành thị; hào lý phủ huyện ở nông thôn) để cho dân chúng 
quên giang sơn tổ quốc vùi đấu tranh vào sự giành chức tước phẩm hàm. Nhà 
Thanh vào cai trị [rung Hoa đã tạo ra tục lệ róc tóc bím hòng làm cho dân Trung 
Hoa quên mất nòi giống của mình. 


Cái trị phong độc ác đó của kẻ xâm lược, Trang Tử đã dẫn ra một chuyện sau 
đây: "Có con heo sắp bị chọc tiết tế thần, nó sợ kêu la ầm ỹ. Viên quan coi về 
việc tế lễ mới đến gần bên nó mà dụ ngon dụ ngọt heo rằng: Heo ơi, can chỉ mà 
mày phải lo lắng thế, tao đưa mày về đây để cung dưỡng mày ba tháng cơm thật 
no, mày tha hồ tự do muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ. Trước khi tao đem mày 
về cúng tế thần linh tao sẽ tắm rửa cho mày sạch sẽ, vỗ về chăm sóc cho mày... 


Con heo nghe lời dụ sung sướng khoan khoái. 

Quan phụ tế lại dụ thêm rằng: 

.. Heo ơi sau khi mày chết rồi tao sẽ mặc cho mày thứ áo màu sặc sỡ, cắm lên 
tai mày hai bông hoa, đặt mày lên bàn sơn thiếp vàng rồi sai bốn người kính cần 
khiêng đi. 

Heo càng khóai lớn, ve vẫy đuôi vào máng cám ăn no nê rồi quay ra ngủ không 
kêu rên gì nữa cả. 


Panikkar cũng viết: Tất cả nỗi khó khăn hàng đầu cho một nước mới độc lập là 
chống lại cái phong khí ươn hèn, ích kỷ của chế độ thực dân để lại. Muốn chính 
trị chuyển động, việc làm trước hết là phá họai cái phong khí chính trị khó thở cũ 
để mà thôi một luồng gió mới vào xã hội. 


Với những trình diễn vĩ đại ở Nuremberg, đảng Quốc Xã đã thôi miên dân tộc 
Đức bằng ước mơ một nước Đức vĩ đại khác hẳn với tình trạng đói khổ hèn yếu 
sau hiệp ước Versailles: với những hành khúc hùng tráng Wagnerien, với những 
triết thuyết của Fichte và Nietzsche, đảng Quốc Xã đã xô dân Đức vào luồng 


sóng cuông nhiệt cho một ước vọng quật khởi oai hùng. 
.. Hội nghị Diên Hông và hai chữ Sát Đát thích vào cánh tay một phong khí 
chính trị quyêt chiên đên toàn dân. 


Một đảng, một chế độ đều cần phải có phong khí cần thiết cho cuộc đầu tranh. 
Chê độ mà không có phong khí của chê độ sẽ không thành chê độ. Đảng không 
có phong khí của đảng thì đảng chăng ra hình thù gì cả. 


Ngày 1 tháng Hai năm 1942, Mao Trạch Đông có viết một văn kiện quan trọng. 
Đó là bản chỉnh đốn tác phong đảng. Mao viết: 

"Tổng lộ tuyến của đảng chính xác không có vấn đề, công tác đang đạt nhiều 
thành tích ai cũng biết không phải hòai nghi gì nữa. Nhưng chúng ta vẫn còn 
thiếu sót và điều thiếu sót lại là điều khá quan trọng. Đó là vấn đề tác phong 
đảng... Nếu chúng ta muốn hoàn thành công cuộc đánh bại kẻ thù thì chúng ta 
phải hoàn thành nhiệm vụ chỉnh đốn tác phong đảng". 


Nói về trị thuật 


Hết thảy mọi sự thành công trên đời này đều do thuật mà đến. Kê cả sáu mặt trị 
bình, thì chỗ nào cũng có mặt của thuật. 


Thuật là gì? 
Giả Nghị trả lời: 


Thuật là xét động tĩnh của công việc để chế ngự công việc, nó ứng biến vô cùng. 
Thuật là mưu trung chỉ biến. Mạnh Tử đã giảng nghĩa minh bạch về chữ thuật 
qua tỷ luận tài bắn của Dưỡng Do Cơ. Ông nói: "Chí nhĩ lực dã, trúng phi nhĩ lực 
dã (mũi tên đến là do sức mạnh của Dưỡng Do Cơ, mũi tên trúng đích là do cái 
thuật bắn tài tình của Dưỡng Do Cơ). 


Thuật theo hiện đại ngữ gọi là sách lược chính trị. Machiavel nói con người 
chính trị có hai hình thái chính: Con sư tử và con cáo. Sư tử tượng trưng cho 
Sức mạnh, con cáo tượng trưng cho thuật. 

Kantiliya và kinh Artha- Castra của Ấn Độ khi nói về thuật trong chính trị có đưa 
ra sáu điểm chủ yếu: 


1. Chiến tranh 


2. Hòa bình 
3. Chờ thời 
4. Tân công 
5. Cầu viện, mượn sức 
6. Hai mặt 


Và giảng nghĩa như sau: 


Nếu thây yêu hơn thì phải hòa bình, nếu thấy khoẻ hơn thì đánh ngay, nếu lực 
lượng tương đương thì chờ đợi, nếu thây hơn thưng thì lấn át, nếu thấy kém thì 
mượn sức, nêu mượn sức thì phải có kế họach hai mặt. 


Ông Lã Vọng ngồi câu ở sông Vị, khái quát thuật trí vào ba mươi sáu kế như 
sau: Đã thảo kinh xà, vô trung sinh hữu, tá thi hoàn hôn, ám độ Trân Sương, kim 
thuyên thóat xác, thiệt thụ khai hoa, xuât khách vi chủ v.v... 


Quản Trọng đưa ra 7 pháp như: Tắc, tướng, pháp, hóa, quyết tắc, thâm thuật, kế 
SỐ. 


Nói tóm lại, thuật là tất cả những gì thuộc về việc vận dụng mưu lược. Toàn bộ 
cuôn sách thủ đoạn trong tay độc giả đây chuyên chú tât cả công việc đôi đãi 
với chữ thuật. Tức là chủ nghĩa Duy Trí. 


Chủ nghĩa Duy Trí của chính trị khả dĩ khái quát vào câu: Bất cứ quyền sách nào 
được đem ra áp dụng đêu phải ràng buộc với sự an toàn của một thê chính trị 
(Quôc gia, Đảng... ngòai sự đó ra đêu là giả vân đê). 


CHƯƠNG 2 


Người ta làm chính trị bằng đầu óc 
Căm giận và tâm lý tranh hùng 
đưa con người vào chính trị nhưng 
con người làm chính trị phải chế 
ngự tất cả những đam mê đó để 
chỉ biết chính trị mà thôi 
Người ta làm chính trị bằng đầu óc 


Nguyễn Phi Khanh bị quân Tàu bắt mang đi, Nguyễn Trãi theo cha khóc lóc, đến 
quan ải Phi Khanh quay lại bảo con răng: 


"Con hãy đi về tìm kế trả thù cứ lẽ đẽo khóc lóc mà làm nên chuyện gì?" 


Tào Mạnh Đức ngồi họp với các quan triều thần, các quan ôm nhau thở ngắn 
than dài về hành động tàn ác lộng quyền của Đồng Trác, Mạnh Đức cười lớn mà 
rằng: các ngài thật là lũ ăn hại, cứ than vãn suông thì Đồng Trác có thua chăng? 
Trên đây là hai trạng huống thường bày ra trước mặt nhà chính trị. Người chính 
trị dân thân trước hết do nguyên nhân căm giận và muốn tranh hùng. Mối căm 
giận cũng như tâm lý tranh hùng đều là hai đam mê (passion). Nếu chỉ căm giận 
mà không dám tranh hùng thì chỉ có hành động than vãn khóc lóc. Nếu chỉ hăng 
tranh hùng mà không căm giận thì không có điểm tựa. 


Vì vậy người xưa mới nói, thánh nhân nhất nộ nhi an thiên hạ. Phải giận, phải 
căm, nhưng phải làm gì đê dẹp tan môi căm hờn đó. 


Từ căm giận, từ tranh hùng bước sang an thiên hạ, người chính trị lại tiền đến 
một vấn đề khác: chế ngự đam mê để hoàn thành công việc bằng đôi mắt lạnh 
lùng. Ở đây Marx Weber viết: "On fait la poliique avec la tête et non avec les 
aufres parties du corps ou de lIâme" (người ta làm chính trị bằng đầu óc, không 
bằng những bộ phận khác của cơ thê hay bằng huyết khí). 


Đôi mắt lạnh lùng của người chính trị mang ý nghĩa: Tri tấn thóai tồn vong nhi bất 
thất kỳ chính (biết tiến thóai còn mắt mà không sai lệch đường lối). Đôi mắt ấy 
được coi như phẩm hạnh cao nhất của người chính trị, vì chúng là kết quả của 
cuộc đấu tranh giữa kích thích dẳằn vặt khô cạn với hành động tươi thắm và sáng 
tạo. 

Căm giận và tâm lý tranh hùng đưa người vào chính trị, những người chính trị 
phải chế ngự những đam mê đó để chỉ biết đến chính trị mà thôi. Netchaev một 
nhân vật tiêu thuyết của Dostoiesky đòi hỏi: Tính chất của một nhà cách mạng 
chân chính là đuổi hết chủ nghĩa lãng mạn, tâm hồn nhạy cảm, không thù hận 
nữa, không yêu ghét nữa. Còn lại trong hắn chỉ là thói quen tính toán lạnh hơn 
băng tuyết. 


Nguyễn Trãi căm thù giặc quyết chí trả thù cha, vào Lam Sơn theo phò Lê Lợi 
với mười năm đánh đông dẹp bắc, cả thắng quân Minh. Nhưng cũng chính 
Nguyễn Trãi là người cực lực bênh vực chủ trương mềm dẻo với nhà Minh để 
tranh thủ hòa bình giành thời gian kiến thiết. 


Bài Bình Ngô Đại Cáo viết: "Trận Bồ Đằng sắm vang sét dậy, miền Trà Lạn trúc 


phá tro bay. Sĩ khí đã hăng quân thanh càng mạnh. Trần Trí, Sơn Thọ mất vía 
chạy tan, Phương Chính, Lý An tìm đường chốn lủi. Đánh Tây Kinh phá tan thế 
giặc, lầy Đông Đô thu lại cõi xưa. Dưới Ninh Kiều máu chảy thành sông, bến Tụy 
Động xác đây ngòi nội khôn đường cứu đỡ. Nó đã trí cùng lực kiệt, bó tay không 
biết tính sao; ta đây mưu phạt Tâm Công chẳng đánh mà người chịu khuất. 
Tưởng nó phải thay lòng đổi dạ, hiểu nó tới lui, ngờ đâu còn kiếm kế tìm phương 
gây mầm tội nghiệp. Cậy mình là phải chỉ quen đỗ vạ cho người; tham công một 
thời chẳng bõ bày trò dơ giuốc. Đến nỗi đứa trẻ ranh như Tuyên Đức, nhằm võ 
không thôi, lại sai đồ nhút nhát như Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy. Năm 
Định mùi tháng chín, Liễu Thăng tự Khâu Ôn tiến sang Mộc Thạnh từ Vân Nam 
kéo đến. Ta đã điều binh giữ hiểm để ngăn lối Bắc quân; ta lại sai tướng chẹn 
ngang để tuyệt đường lương đạo. Mười tám Liễu Thăng thua ở Chi Lăng; hai 
mươi Liễu Thăng chết ở Mã Yên? Hai mươi lăm Lương Minh trận vong, hai 
mươi tám Lý Khanh tự vẫn. Lưỡi đao ta đang sắc, ngọn giáo giặc phải lùi. Lại 
thêm quân bốn mặt vây thành, hẹn đến ngày rằm tháng mười diệt giặc. Sĩ tốt ra 
oai tỳ hỗ, thần thứ đủ mặt trảo nha. Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống 
nước, nước sông phải cạn, đánh một trận, sạch không kình ngạc, đánh hai trận 
tan tác chim muông. Cơn gió to trút sạch lá khô, tổ kiến hồng sụt toang đê vỡ. 
Thôi Tụ đã phải quỳ mà xin lỗi, Hoàng Phúc tự trói để ra hàng. Lãng Giang, Lạng 
Sơn thây chết đầy đường." 

Hai mặt cứu binh cắm đầu trốn chạy, các thành cũng khấu cởi giáp xuống đầu. 
Bắt tướng giặc mang về, nó vẫy đuôi phục tội; lời lẽ Bình Ngô oai hùng như vậy, 
nhưng lời lẽ trong bài biểu mà Bình Định Vương sai Trần Cao sang sứ đưa vua 
Tàu khác hẳn như: "Ngờ đâu quân dân xa xôi mới đến thấy voi sợ hãi tức khắc 
tan vỡ. Việc đã xảy ra như vậy, dẫu bởi sự bất đắc dĩ của người trong nước 
cũng là lỗi của tôi. 


Giai đoạn căm hận qua rồi thì chính trị phải được đặt lên cao hơn hết. Nộ khí 
của người chính trị không như nộ khí của dũng sỹ Dự Nhượng. Dự Nhượng 
trước khi chết chỉ xin đánh vào áo bào kẻ mà mình không giết nổi. Đả long bào 
dưới con mắt chính trị là một việc hoàn toàn vô ích. Bởi vì chính trị chỉ có quy 
luật duy nhất là quy luật của hiệu quả. Ngoài hiệu quả ra không còn gì đáng kế 
nữa, diệt thân mạng kẻ thù chứ không cần đánh vào áo kẻ thù... 


Moïse và mười điều răn 


Moïse đứng trên ngọn núi Sinai truyền phán mười điều răn (décalogue) ông hô 


lớn: Tu ne tueras point. Đến lúc bọn người Hebreu thần dân của Moïse tín 
ngưỡng thờ bò vàng thì Moïse tức giận ném tượng bò vàng vào lửa dùng gươm 
chém những kẻ đã dám dự vào lễ thờ thân tượng ngoại giáo. 


Người ta tôn sùng Moïse về mười điều răn, nhưng Moïse đã thắng lợi nhờ bạo 
lực. Bị tát má bên phải hãy giơ má bên trái, đó là công việc của thầy tu. Thầy tu 
khả dĩ nói chớ nên chống trả tội ác bằng bạo lực nếu không anh sẽ chịu trách 
nhiệm về sự thắng lợi của nó. 


Tuy nhiên khi Thượng Đề bênh vực Moïse liền cho mưa to gió lớn rồi lại làm 
nắng hạn khiến cho đất cát nứt nẻ để đây người Hebreu lang thang đói khát 
trong vùng sa mạc bao la, chưa nguôi giận Thượng Đề còn thả rắn độc xuống 
cho thả cửa cắn giết thì chính Moïse lại quỳ xuống xin Thượng Đề khoan dung 
và chỉ làm cho rắn bằng thép để cho lũ người Hebreu trông thấy sợ hãi mà thôi. 
Hành động dùng kiếm chém người Hebreu là nguyên tắc mà Marx Weber nói: 
Le moyen décisif en polifique est la violence (phương tiện quyết định chính trị là 
bạo lực). Hành động làm con rắn giả bằng thép và xin Thượng Đề khoan dung là 
vận dụng nguyên tắc. 

Theo Machiavel thì phải đem tâm linh của con cáo để dùng cái lực của sư tử. 

Việc làm của Moïse có vấn đề được đặt ra: 


Người làm chính trị cần được yêu hay được sợ? đẳng nào hơn? 

Machiavel trả lời: Với vị quân vương dĩ nhiên điều cần thiết rõ ràng nhất là được 
nổi danh về đức nhân từ, dung thứ, nhưng phải luôn luôn thận trọng về cái đức 
ấy. Dù sao thì điều chắc chắn vẫn là được thiên hạ sợ hơn là thiên hạ yêu. 


(Un prince doit évidement désirer la réputation de clémence, mais ¡Ì doit prendre 
garde à [usage quïl fait. Quil est plus sũr đêtre craint que dêtre aimé). 


Được yêu do ân mà tới, được sợ do uy mà tới, ân phải tạo bằng thời gian dài, 
nhưng uy có thê khắc phục khó khăn trong khoảng khắc. Theo ý Machiavel thì 
do những biên chuyên mau chóng của chính trị mà thường thường uy ởi trước 
ân. 


Một trường hợp điễn hình về uy trong lịch sử Pháp kê dưới đây: 
Năm 1815 khi Napoléon vượt ngục trở vê Pháp, tờ báo Moniteur đã báo cho 
dân chúng biệt tin ây lân lượt từng ngày như sau: 


- 8Mars Tên quái vật đã vượt ngục 

- 10 Mars Tên hung bạo đến mỏm .JJuan 

- 11 Mars Con hỗ đã xuất hiện ở Gap. Quan quân đang bao vây đề lùng bắt nó 
và nó đã trốn chạy vào vùng rừng rậm. 

- 12 Mars Bạo chúa hiện thời đang ở Lyon. Hãi hùng đã hiện ra khắp nơi nào 
mà ông ta có mặt. 

- 14 Mars Người tiễm ngôi chỉ còn cách thủ đô sáu mươi giờ đi. 

- 15 Mars Bonaparte cố tiễn, nhưng rất khó lòng đến được Paris. 

- 20 Mars Napoléon ngày mai sẽ tới chân thành Paris. 

- 21 Mars Đại Đề Napoléon hiện đang ở Fontainebleau. 

- 22 Mars Ngày hôm qua đức Hoàng thượng Ngài đã vào điện Tuileries. Không 
gì ngăn được nỗi vui mừng của dân chúng. 


Làm cho sợ không phải là hành động tàn ác bất nghĩa 
Tôn Vũ Tử thuyết phục vua về phép dùng binh, vua muốn đùa nên sai đám cung 
nữ cho Tôn Vũ Tử luyện tập. Vào sân cô nào cô nây cười lả lướt, hàng lối chênh 
lệch, Tôn Vũ Tử liền ra lệnh ai không nghiêm thì chém. Đám cung nữ vẫn giữ 
nguyên thái độ đùa cọt. 

Tôn Vũ Tử thét lôi hai người ra chém. Tất cả đều sợ hãi và tuân lệnh răm rắp, 
hàng lối chỉnh tề đâu đấy. 


Giết người như vậy, Machiavel gọi là hành động tàn nhẫn đáng được ban phước 
lành (cruautés bénises). 


Vua Long Đĩnh tức Ngọa Triều thù ghét bọn tăng ni nên lùng bắt sư rồi sai người 
lấy mía dựa lên đầu mà róc, thỉnh thoảng dao lại bập vào đầu làm chảy máu đầm 
đìa, đễ nhìn rồi cười thích. 

Hành động này Machiavel gọi là hành động tàn ác thuần túy. 


Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung nhân vì chính quyền thối nát, thái giám chuyên 
chính đặc vụ hoành hành, lo bên trong, lo bên ngòai, lại gặp lúc mất mùa, nông 
dân phá sản nên tụ tập một số người nồi lên. Xuất thân là trẻ chăn trâu và đồ tế 
nên hai gã nghĩ rằng làm cách mạng là loạn đả loạn sát. Khi gây được thề to rồi, 
hai gã cho dựng tắm bia mệnh danh là thất sát bi và đặt ra bài hát có bảy chữ 
giết. Quân Lý, Trương đi đến đâu cướp của giết người đến đó. Dân chúng thấy 
vậy bỏ không theo chúng nữa, cuối cùng cả hai bị giết trong binh loạn. 


Machiavel gọi là tàn ác vụng dại (cruautés mal-practiquées). 


Nghĩa giả sự chi nghĩa dã, làm nghĩa là làm cho đúng vậy, các học gia Tây 
phương chấp nhận chủ nghĩa của Đông phương theo nghĩa này nên họ dịch là 
pertinence. Trong chính trị cần giết để lập uy nhưng giết mà bất nghĩa là đào hố 
tự chôn mình. 


Những lúc nào thì nên dùng thủ đoạn mạnh đó? 

Úy Liêu Tử trả lời: Phàm tru diệt là để làm sáng uy vũ. Nếu giết một người mà 
khiến cho ba quân nghiêm minh thì nên giết lắm; nếu giết một người mà vạn 
người vui thì ngần ngại gì mà không giết. 


Phạm Tăng bảo với Hạng Vũ: Chúa công phải dùng Hàn Tín, nếu không phải 
giêt Hàn Tín đi, chớ đê tài của Hàn Tín lọt vào tay người khác. 


Thê hòa với Đức Quốc xã không thê tiên được nữa, Staline liền cho người sang 
Mexique giêt chêt Trots ky. 

Nghĩa "sát" ở đây là một nhu yếu chính trị để bóp chết hậu họa đang lớn lên có 
phương hại đên sự nghiệp đang tiên hành. 


Machiavel gọi là tàn ác khôn ngoan ( cruautés bien-practiquées). 
Cái nghĩa của bạo lực 


Đây nói về bạo lực vật lý. 


Bạn đọc một đoạn trong cuốn tiểu thuyết Les possédes của văn hào 
Dostoevsky có đoạn đôi thọai giữa Verkhovensky và Kirilov: 


- Không có Thượng Đề, vậy Thượng Đề là tôi đây. 
- Tao không hiểu mày nói gì, tại sao mày lại là Thượng Đế? 
- Nếu có Thượng Đề thì tất cả lại do ý muốn của ông ta, và dĩ nhiên nếu là ý 
muốn của ông ta thì tao không thể chạy thóat được. 

Nếu không, thì tất cả là ý muốn của chính tao, bằng cớ là tao hoàn toàn có 
quyền tự giết ngay chính tao. 


- Nếu tao nghĩ như mày thì tao giết những người khác để chứng tỏ cái quyền đó. 


Những cuốn sách Les possédes, Crime et châtiment, (Dostoevsky), Seven 
hanged men (Andrev), Family Vitriol (Zoschenko) chú trọng vào vân đê dùng 


bạo lực đã ảnh hưởng rất lớn đối với phong trào khủng bố hồi tiền cách mạng 
Nga. Khắp nơi phe khủng bố đều chỉ có họat động duy nhất là làm đỗ máu kẻ thù 
nhiều chừng nào hay chừng ây. Ngược lại cơ quan Okhrana đặc vụ của Nga 
Hoàng cũng tìm cách tiêu diệt mạng sống của những người trong phong trào 
mới, gây thành không khí chết chóc thê lương. Lâu dần với cái đà khủng bố hỗn 
loạn, khiến cách mạng thoái trào. Lénine mới viết cuốn Que Faire? để cứu vãn 
nguy cơ thóai trào ấy. Lénine kêu gọi hãy tổ chức lại toàn bộ cuộc đấu tranh. 
Ông đề ra những nguyên tắc mới cho họat động bạo lực. 


Bạo lực không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện, bạo lực phải có mục tiêu 
rõ ràng và nhất định không lãng phí bạo lực. Bạo lực phải được hệ thống hóa 
không gặp đâu hay đấy. Bạo lực không được phát nguyên từ sự thù hẳn cá 
nhân. Trotzky cũng nói: 

"Khủng bố mưu sát thành công có làm cho bọn thống trị khốn đốn hay không? 
Cái đó còn tùy thuộc vào những trường hợp cụ thể. Tuy nhiên trong bất cứ 
trường hợp nào sự khốn đốn cũng chỉ rất ngắn; nhà nước tư bản không chỉ dựa 
vào máy ông Bộ trưởng chính phủ và lẽ đương nhiên nó không chết theo mấy 
ông ấy. Chết người này, bộ máy tư bản sẵn sàng thừa người thay thế để tiếp tục 
công việc... Nếu chỉ cần võ trang vài khâu súng sáu để tiến tới mục đích thì sao 
lại có sự gắng sức của cả một công trình đấu tranh giai cấp. Nếu có thể làm cho 
những tên trùm thống trị sợ hãi bằng vài tiếng nổ, thì sao lại cần phải có đảng?" 
Đọc sử Việt, Đặng Trần Thường khi bắt được Ngô Thời Nhiệm mới ra câu đối 
cho Nhiệm rằng: "Ai công hầu, ai khanh tướng, trên trần ai ai đã biết ai." Câu đó 
tỏ ý muốn trả thù Nhiệm đã khinh rẻ mình khi trước, rồi giết Nhiệm. 


Nguyễn Hữu Chỉnh phật ý vì Đỗ Thế Long, nên khi Long vừa đi khỏi nhà liền bảo 
tay chân: Long là rồng, thời buổi này không nên để rồng ở trên cạn, nó sẽ quấy 
phá, phải cho nó xuống nước. Lũ tay chân của Chỉnh liền đuổi theo Long bắt dìm 
xuống sông Nhị Hà. 


Việc làm của Thường và Chỉnh là việc làm tàn bạo do thù cá nhân, không hề vì 
nhu yêu chính trị. Giêt kẻ thù đề mua lây tiêng cười chê là đêu câm ky của con 
người chính trị. 


Cũng những sự biến chính trị tương tự nhưng kết quả khác hẳn nhau. Đó là hai 
vụ: Triệu Quang Nghĩa giết Triệu Khuông Dẫn và Lý Hậu Chủ, Đường Thế Dân 
giết những người thân thuộc ở Huyền Vũ Môn. Nhưng Triệu Quang Nghĩa bị 
người đời gọi là kẻ vô đạo còn Lý Thế Dân được mệnh danh là minh quân. 


Tại sao? Bởi tại Lý Thế Dân hành động với nhu cầu chính trị còn Triệu Quang 
Nghĩa giêt Triệu Khuông Dẫn đề cướp ngôi và giết Lý Hậu Chủ đề chiêm vợ 
người. Lý Thế Dân không vậy. 


Cái nghĩa của bạo lực chính là đáp số của bài toán mà đề toán là làm thế nào có 
lợi cho chính trị. 


Làm đến cùng 


Chính trị với Trần Hưng Đạo Vương là có thể rút về Vạn Kiếp, nhưng không thể 
ngưng chiến. Nếu quyền lực chưa đủ đề mở lớn thì ân nhẫn và gắng lực không 
cho quyền lực khác lấn át. Ở chính trị, phút nào từ bỏ quyền lực là lúc ấy ta rơi 
vào nô lệ. 


Nhà thơ Voloshin viết: 

"Hãy cho đi, hãy chịu nhường tất cả đi rồi bạn sẽ dành được tủi nhục, nghèo đói 
và làm tên nô lệ khốn khổ nhất." 

Đấu tranh là tìm mọi cách để tránh không để bị quy xuống và mặt khác cũng là 
tìm cách đánh cho địch quy hẳn. Tất cả những nới tay vô ý thức là nuôi hậu họa 
về sau. Bàng Quyên định giết Tôn Tẫn, nhưng Tôn Tẫn giả điên dại khiến cho 
Bàng Quyên sơ hở, Tôn Tẫn mới thừa cơ trốn đi. Rút cuộc chính Bàng Quyên 
chết bởi chính tay Tôn Tẫn. Ngô Vương Phù Sai tự cấy cho mình cái họa diệt 
vong từ lúc chỉ bắt Câu Tiễn làm mã phu mà không giết. Tào Sảng bị cái kế giả 
ốm của Tư Mã Ý mà mất nước. Hết thầy là cái lỗi không làm đến cùng. 


.. Nhưng điểm cùng của chính trị ở đâu? 
Phải nhận cho rõ. 


Không Minh bảy lần bắt, bảy lần tha Mạnh Họach tại sao ông nhiễu sự như vậy. 
Chẳng phải Không Minh nhiễu sự chỉ vì điểm cùng của công việc chính trị bình 
man là thu phục nhân tâm chứ không phải giết Mạnh Họach. Giết Mạnh Hoạch 
còn gây ra nhiều rắc rối khó khăn hơn, thu phục Mạnh Họach làm tay sai cho 
mình mới là thượng sách. Điểm cùng của chính trị cho toàn bộ sự nghiệp khác, 
cho từng giai đoạn khác. Mao Chu vận động tha cho Tưởng ở Tây An, mặc dầu 
điểm cùng của chính trị Mao Chu là làm thế nào tiêu diệt được họ Tưởng. Tuy 
nhiên cái điểm cùng ấy không thê đi thẳng tới một mạch mà phải quanh co. Nếu 
Tưởng Giới Thạch chết trong vụ Tây An thì chỉ Nhật có lợi, toàn thể Trung Hoa 


trong đó có cả Trung Cộng sẽ bị họa hại bởi chia rẽ. Cho nên Mao Chu đã chọn 
điêm cùng cho sách lược lúc đó là mượn vụ Tây An cướp lây danh nghĩa kháng 
Nhật: mượn vụ Tây An đề đòi hỏi Tưởng Giới Thạch nhượng bộ ít điêm chính trị. 


Trong đời sống, thứ nhất là trong các vận động lịch sử, điểm cùng thường đổi 
chỗ luôn luôn một cách rất biện chứng. 

Tỷ dụ các nhà quân sự thường nói: Tấn công là một cách phòng ngự tuyệt hảo 
và phòng ngự cũng là một cách tấn công rất tốt. Tư Mã Ý cố thủ trong thành nhất 
định không chịu ra nghênh chiến khiến chiến dịch Kỳ Sơn của Gia Cát phá sản. 
Tào Tháo phải liều tấn công Ô Sào để gỡ thế thua trong phòng ngự. 


Thế nào là một nhu yếu chính trị 
Chúa Trịnh khi đã mạnh lắm việc lật nhà Lê dễ như trở bàn tay. 

Ý muốn diệt Lê trước khi được đem ra thi hành, Chúa sai người vào hỏi 
Trạng Bạch Vân. Trạng Bạch Vân không nói gì chỉ quay ra bảo người nhà: 
"Người chịu khó quét dọn bàn thờ Phật cho sạch sẽ, thờ Phật thì được ăn oản. 
Câu nói ấy được về báo cáo với Chúa Trịnh. Chúa Trịnh bèn bỏ luôn ý định kia 
đi. 


Trần Thủ Độ cướp ngôi nhà Lý. Vua Lý Huệ Tông tuy đã chịu xuất gia đi ở chùa 
rồi, nhưng Thủ Độ vẫn định bụng giết đi cho khỏi sợ lo về sau. Một hôm Huệ 
Tông ngồi nhổ cỏ ở sân chùa Chân Giáo. Thủ Độ thấy mới nói: "Nhồ cỏ thì phải 
nhồ cả rễ nó đi". Huệ Tông nghe thấy, phủi tay đứng dậy nói rằng: "Nhà ngươi 
nói ta hiểu rồi." 

Được mấy hôm Thủ Độ cho người đến mời Huệ Tông, Huệ Tông biết ý vào 
nhà sau thắt cổ tự tử. Thủ Độ đã hại Huệ Tông rồi lại muốn trừ nốt các tôn thất 
nhà Lý. Đến năm Nhâm Thìn, nhân làm lễ tế tiên hậu nhà Lý ở thôn Thái Đường, 
Thủ Độ sai đào hầm làm nhà lá ở trên, để đến khi các tôn thất nhà Lý vào đấy tế 
lễ, thì sụp cả xuống hó, rồi đỗ đất chôn sống cả. 


Staline không giết Trotzky ngay mà chỉ lưu đày mãi đến khi Đức phát động chiến 
tranh vào đât Nga thì việc giêt Trotzky, Staline cho thi hành gâp. Khoảng thời 
gian cách nhau chừng mười mây năm. 


Không tiêu diệt trái lại còn tôn phụng. 

Tiêu diệt và tiêu diệt tận gốc rễ. 

Không tiêu diệt lúc này, nhưng tiêu diệt lúc khác. 

Đó là lãnh đạo sự việc chuyển biến tùy theo nhu yếu. 


.. Nhu yếu chính trị đòi hỏi phải có sự xoay chuyên thật mau lẹ để ứng phó kịp 
với tình thế. Nhưng không phải quay cuồng như chong chóng để chạy theo 
những thay đồi chính trị nhỏ nhoi mà quên đi những nét lớn của đường lối đê mà 
hy sinh quyền lợi căn bản cho quyền lợi tạm bợ nhất thời. Nói nhu yêu chính trị là 
nói nhu yếu của một cái thế lớn. Sự xem xét lại sách lược rất cần thiết bởi vì tình 
thế cơ trong chính trị biến hóa bất trắc, cần xoay trở đề tranh thắng nhưng tranh 
thắng cho cái thế lớn kia chứ không phải tranh thắng cho những tiểu cục trước 
mất. 


Đọc Tam Quốc Chí diễn nghĩa kế cảnh thất cơ lỡ vận của Lưu Bị nhây qua Đàn 
Khê. Đọc Hoàng Lê Nhất thống chí nói về lúc Nguyễn Hữu Chỉnh bôn ba lận đận 
bỏ đất Bắc vào Nghệ an. Cống Chỉnh chẳng gây được sự nghiệp gì còn Lưu Bị 
thì làm vua đất Thục. Chỉnh thất bại vì Chỉnh không có chủ trương chính trị nào 
nhất định, bởi thế nên Chỉnh không có cái thế chính trị, đã không có thế chính trị 
thì làm gì có nhu yếu chính trị mà chỉ có nhu yếu cá nhân. Còn Lưu Bị lúc nào 
cũng lo lắng đi tìm cho mình một thế chính trị, kê cả lúc hãy còn là gia nhân của 
Công Tôn Toản. 


Chỉ làm vì nhu yếu 
Dosfoievsky trong cuốn tiêu thuyết A raw youth viết: 


"Trên đời có những kẻ bản tính nó đã như thê, nhưng cũng kế bắt buộc phải 
hành động như thê. Mây chữ bắt buộc phải hành động như thê đã làm tôi suy 
nghĩ rât nhiêu, vân thường thường ám ảnh tôi." 


Người chính trị ai cũng có nỗi ám ảnh trên đây để làm cho thuần những hành 
động của mình. Nghĩa là không làm đại, không làm bừa. Tất cả mọi hành động 
mang tính chất phóng nhiệm, không do ép buộc của hoàn cảnh và điều kiện 
khách quan, không do một nhu yếu chính trị quan hệ đến vận mạng của sự 
nghiệp chính trị đều là những hành động vô chính trị. Kiệt Trụ dùng cột đồng 
nung nóng đề bắt người trói vào cột, nâu vạc dầu sôi ném người vào. 

Ít lâu sau Kiệt Trụ bị Chu diệt. 


Vua Đinh Tiên Hoàng để chảo vạc dầu trước sân, ném người vào. Nuôi hỗ báo 
trong cũi sắt cho xé xác người. lt lâu sau nước định. 
Hai việc làm giông nhau, nhưng hai kêt quả khác nhau chính là tại một đăng thì 


làm theo ý rông rỡ điên cuồng. Và một đẳng thì làm theo sự cần thiết của tình 
thế. 


Không có thực sự thỏa hiệp 


Sự giành giật quyền lực không bao giờ có thực sự thỏa hiệp. Mọi thỏa hiệp đều 
chỉ là kêt quả của những nhu yêu trong một thời gian nào đó thôi. 


- Đánh bại nước Ngô rồi, thì tranh chấp nội bộ nước Việt bùng nỗ. Phạm Lãi 
nhanh chân chạy thóat, còn Văn Chủng không chạy kịp bị Việt Vương Câu Tiên 
bức tử. 


- Thống nhất quốc gia xong, Lưu Bang chặt cổ Hàn Tín. Giúp Thái Tổ thu lại bờ 
cõi, Nguyễn Trãi về ân dật ở Côn sơn, nhưng cũng không yên thân, xây ra vụ án 
Thị Lộ đầu độc vua, kẻ thù xúm vào tấn công khiến cho dòng họ Nguyễn Trãi bị 
giết đến ba họ. 


- De Gaulle đi với Salan đề lật đỗ nền đệ tứ Cộng hòa Pháp. Rồi De Gaulle lại 
bát giam Salan đê củng cô nên đệ ngũ Cộng hòa. 


- Robespierre ngập ngừng không quyết liệt hạ Fouché, vì thế Fouché mới có đủ 
thời gian vận dụng kê đưa Robespierre lên máy chém. 


Tranh chấp chính trị là thường xuyên cho nên thỏa hiệp chính trị không thể vĩnh 
cửu được bất kế là tranh chấp nào giữa dân chúng với chính quyên, giữa nội bộ 
chính quyền hay giữa các quốc gia v.v.. 


Tranh chấp chính trị chỉ có hai thế khả dĩ coi làm vững vàng nhất là: Chết hay 
toàn thăng. Những câu hỏi lúc nào cũng được nêu ra: 


- Ai tiêu diệt ai? 
- Ai thăng ai? 


Người chính trị đối với chính trị luôn luôn tự hỏi như thế để tự thức tỉnh, để cảnh 
giác phần đấu, để đừng bị ru ngủ bởi cái lặng lẽ bên ngòai mà bên trong đang có 
sẵn những âm mưu lấn đọat. Người chính trị không bao giờ chấp nhận một tình 
thế hoàn toàn trống rỗng và phải sợ sự yên lặng thiếu tranh đấu như một thứ 
không khí nguy hiểm, vì đấu tranh không bao giờ ngừng, cuộc đấu tranh này kết 


thúc bằng sự chết hay đầu hàng của một bên, nhưng liền ngay đấy cuộc đâu 
tranh khác lại bát đâu. Chiên tranh nóng châm dứt thì chiên tranh lạnh khởi sự. 
Tiêng súng ngừng nô thì đâu tranh hoà bình mở màn. 


Bắt luận tính chất cuộc đầu tranh thê nào bằng súng bằng máu hay bằng lý luận 
băng mưu, hai kẻ thù chính trị cũng tiên hành họat động vào mục tiêu: 


a) Ngăn chặn sức bành trướng của phe đối nghịch. 
b) Đây lui lực lượng phe kia. 
c) Tiêu diệt toàn bộ sức lực phía thù địch. 


Ở đấu tranh chính trị không thể có tình trạng mà các học gia phương Tây thường 
mệnh danh là thỏa hiệp thực sự (real agreement). Người ta có thể nhìn thấy về 
điều này qua những hiệp ước quốc tế hiện tại như hiệp ước Nga-Đức, hiệp ước 
tứ cường về nước Đức, hiệp ước Nga-Hoa, hiệp ước Genève về Việt Nam v.v... 


Không có thỏa hiệp thực sự, nhưng chẳng phải vì thế mà đấu tranh chuyển ra ác 
liệt sắt máu ngay. Ai tiêu diệt ai, ai thắng ai lúc nào cũng được đặt ra, nhưng 
chính trị đã trở thành một nghệ thuật cao nhất trong đời sống xã hội bằng những 
thỏa hiệp giả, thỏa hiệp tạm để rồi lại từ cái thỏa hiệp giả, thỏa hiệp tạm ấy mà 
tiếp tục đặt vẫn đề ai tiêu diệt ai, ai thắng ai trên một cục thế khác. 

Chúng ta đã từng được nếm mùi cay đắng với cái Modus vivendi ký giữa Marius 


Moutet và Hồ Chí Minh với cái tạm ước phân đôi nước Việt. Chúng ta đã được 
sông trong sự thay bậc đôi ngôi giữa Diệm với Bảo Đại khoảng 1954-1955. 


Bát cứ cuộc đấu tranh nào xây đến cũng đều là kết quả của sự đỗ vỡ của những 
thỏa hiệp tạm nói trên. Ngay cả đên cuộc đâu tranh nội bộ cũng thê. 


Trong lịch sử: 

Lưu Bang ban đầu chỉ là một chư hầu của Hạng Võ. Staline và Trotzky đã từng 
sát cánh nhau làm việc trong những ngày gay cân nhât của cách mạng tháng 
mười. 


Mao Trạch Đông và Lưu Thiếu Kỳ đã từng chia xẻ ngọt bùi với nhau suốt ba 
mươi năm trường. 


Nhờ Rohm, Hitler mới gây được thế lực, nhưng ngay khi nắm được chính quyền 
Hitler cho lệnh thủ tiêu Rohm (các nhà báo đặt tên vụ này là: nuit des longs 
couteaux) vì Rohm bị phe quân nhân Đức chống kịch liệt, họ chỉ bằng lòng nhận 
đảng Quốc xã với điều kiện không có mặt Rohm mà Hitler thì đang cần phe quân 
sự đề ngồi vững ở chính quyền. 


Tại sao không thể có thỏa hiệp thực sự 
Khi dùng danh từ thỏa hiệp tức là nói hai đường lôi chính trị dừng lại ở một điêm 
nào đó đê bắt tay nhau. 


Khi bước sang điểm khác thì cái bắt tay kia không còn giá trị nữa. Nó đòi hỏi một 
bên phải tan biến vào bên kia để chỉ còn đường lối duy nhất. Mao Trạch Đông 
nêu ra phương châm: Một mặt kết hợp một mặt đấu tranh để cho cán bộ học tập 
chính sách của thời kỳ thỏa hiệp quốc cộng kháng Nhật. Nếu chỉ nói liên hiệp mà 
không nói đấu tranh thì có nghĩa C.S. đã thua và tự tan biến vào phe Quốc dân 
đảng. Phải đấu tranh thì mới tỏ rõ rằng đây chỉ là chính sách thỏa hiệp kháng 
Nhật. Nhưng không từ bỏ đường lối CỘNG SẢN, nhiệm vụ cán bộ Cộng sản 
trong thời kỳ này là nhận lệnh của Tưởng Giới Thạch để đánh Nhật, nhưng tất cả 
việc làm nào cũng không được quên đóng góp xây dựng sự bành trướng của 
chính trị Cộng sản. Cho đến ngày Cộng sản đủ vây cánh, đủ uy tín rồi, thì lập tức 
phải tiêu diệt chế độ Tưởng. 


Từ ngàn xưa cỗ nhân có nói: Nước không thê có hai vua. Chính trị lúc nào cũng 
đòi hỏi quyết liệt cái thế định ư nhất. Giai đoạn thỏa hiệp là tạm bợ. Ngay ở 
những nước dân chủ đa đảng hay lưỡng đảng cũng vẫn luôn luôn tiến hành 
chính trị trên nhu cầu định ư nhất như thường. Nước Mỹ chẳng hạn, đảng Cộng 
hòa hay đảng Dân chủ đều phải phục vụ chung một chính sách tư bản Mỹ. 

Chế độ đa đảng ở Pháp, có đảng Cộng sản lớn bậc nhất nhì Âu châu, tuy 
nhiên nước Pháp từ trước đến nay vẫn hành động với thái độ của nước tư bản, 
cho đến lúc tình thế gay cần nhất, chế độ đa đảng đệ tứ Cộng hòa đành phải 
nhường bước cho đệ ngũ Cộng hòa, trong đó tính chất định ư nhất nặng hơn. 


Trong "Cổ học Trung Quốc" có câu: 
"Sự việc nếu một thì toàn vẹn, hai là phân chia, nhiều thì tán ly. Một thì trị, hai tất 


tranh giành, nhiều là loạn. Cho nên phải biến phân tán thành tụ tập, diệt chia rẽ 
để thành hoàn chỉnh, như thế gọi là nhất." 


(Phàm vật nhất tắc toàn, nhị tắc phân, đa tắc tán. Nhất tắc trị, nhị tắc tranh, đa 
tặc loạn. Cô nhât giả, ước tán quy tập, tụ phân quy chỉnh). 


Do nhu yếu định như nhất, do nhu yêu của quyền lực cần phát triển nên thỏa 
hiệp nào cũng chỉ là thỏa hiệp tạm, không thê là thỏa hiệp thực sự (real 
agreemenn). 


Tính quy luật trong chính trị 


Mở đầu cuốn Đông Chu Liệt Quốc có kể đoạn vua U Vương nhà Chu muốn làm 
đẹp lòng Bao Tự nên dở hết trò xé lụa, lại đến đốt lửa cấp cứu để quân chư hầu 
lục tục kéo đến. Việc U Vương chẳng có một quy luật chính trị gì hết, nhưng việc 
các chư hầu căm giận U Vương và việc nhà Chu mất về những hành động bậy 
bạ ấy là những quy luật chính trị. 

Lịch sử không có sự việc nào xây ra lại không do một cần thiết. U Vương chiều 
Bao Tự đối với lịch sử thật hoàn toàn vô ích, nhưng hành động lại là điều chứng 
minh cái sa đọa và bất lực của nhà Chu. Và sự nỗi loạn chống cái điên rồ của U 
Vương lại là một cần thiết lịch sử đáng kê. 


Lá cờ vạn thắng của Đinh Bộ Lĩnh là kết quả của bao năm trời đất nước lầm 
than trong loạn Sứ Quân. 


Nguyễn Hữu Chỉnh bị Nguyễn Huệ ghét và lưu ý từ ban đầu, bởi vì Chỉnh là 
người tâm phúc giỏi của Nguyễn Nhạc. Khi xung đột nội bộ giữa anh em Tây 
Sơn nô ra đương nhiên Chỉnh ở vào cái thê cân bị trừ khử. 


Kháng chiến bùng nỗ, dân chúng thành thị tản cư về đồng ruộng tạo ra hiện 
tượng văn hóa vê nông thôn. 


Quân Nhật đánh vào phía Bắc nước Trung Hoa trí thức và dân Trung Hoa miền 
Bắc chạy xuông miên Nam làm thành hiện tượng văn hóa Nam Di. 


Cầu không vận Bá linh là kết quả của phân chia Bá linh theo hiệp ước Postdam. 
Hết thây đều nằm trong tính quy luật, chính trị không có chuyện ngẫu nhiên. 


Nếu làm chính trị tùy theo hứng và phó mặc cho ngẫu nhiên, con người chính trị 


chẳng chóng thì chày sẽ bị đầy đến thất bại, giống như Hạng Võ sau khi thất trận 
rồi ngửa mặt lên trời mà than: Trời hại ta. 


Còn một điều cần biết là tính quy luật trong chính trị sẽ xếp lớp tuần tự tiền đến 
khác với quy luật vật lý mà các khoa học gia gọi là định luật. Sở dĩ nó khác với 
định luật vật lý, bởi vì nó đên hàng hàng lớp lớp theo với sáng tạo của con người. 


Merleau Ponty viết: 


“La politique est une action qui s'invente”. 

A đánh cờ với B, nước cờ của A đi buộc B phải đi một nước cờ chịu ảnh hưởng 
của A và cứ thế những nước cờ của B chống trả, buộc A phải đi nước cờ chịu 
ảnh hưởng của B và cứ thế những nước cờ của hai bên không ngừng chỉ phối 
lẫn nhau. 

... Nhìn và nghiên cứu quy luật tính là để hành động cho chính xác, thu xếp công 
việc bằng kế hoạch hẳn hoi chống lại tính may rủi. 


Tôn Tẫn giết Bàng Quyên ở Lăng Đạo. Tôn Tẫn đã dựng nên một kế họach 
chính xác đến nỗi ông có thể viết vào thân cây máy chữ: Bàng Quyên phải chết 
dưới gốc cây này. Quả nhiên Bàng Quyên thua chạy đến đây thấy quân lính bảo 
rằng ở thân cây có mấy hàng chữ, Bàng Quyên tự mình cầm đuốc soi xem chữ 
gì. Trong khi Tôn Tẫn cho phục sẵn đội cung thủ ở đây dặn hễ lúc nào trông thấy 
đốt đuốc ở gốc cây là cứ việc bắn xả vào đó. 


Không Minh khốn Tào Tháo ở tiểu lộ Hoa Dung, đặt địa lôi ở hang Thượng 
Phương khiến cho Tư Mã Ý mất vía thảy đều là nắm được tính quy luật. Đến 
chuyện sang cầu hôn bên Giang Đông thì kế họach của Khổng Minh mới càng 
tuyệt diệu. Với ba câm nang ông giải quyết được mọi sự dễ dàng chẳng phải tốn 
hao hơi sức. 

Kê từ việc nhỏ nhất là ngay hôm đến Giang Đông đã cho người phao tin ầm ÿỹ 
lên để cho Ngô Quốc Thái biết mà chặn hành động càn rỡ của Tôn Quyên, rồi 
đến việc nhìn rõ tâm lý Lưu Bị mải vui nên dặn dò Triệu Tử Long vào nhắc nhở 
v.v... Cẩm nang đâu phải là chuyện huyền bí, chẳng qua là vì ông nắm được 
vững vàng tính giữ luật của sự việc mà thôi. 


Trong truyện nhan đề An Official business nhà văn Tchekow đã tả nỗi lòng đau 
đón của nhân vật Lyzhim: Bây giờ hắn mới nhận thây răng đời hãn chăng đáng 
một cuộc đời, chỉ là những mảnh vụn chắp nôi với hêt những ngâu nhiên này đên 


những ngẫu nhiên khác không đưa hắn đến đâu cả." 
Những phạm trù của tính quy luật 


Bắt tay vào việc, frước hết là chữ thời, đúng lúc, nắm cơ hội. Rèn sắt khi miễn 
sát còn đỏ. Lão Tử nói răng: "Thời hô! Thời hô! Vân bât cập mưu, ứng thời chỉ 
cực gián bât dung tức." (Làm cho đúng lúc, không đê lỡ một phút một giây.) 


Thứ hai là phân biệt khó dễ. Nhận định khó dễ gồm có bốn điểm chính: 


a) Làm sao làm ít mà nhiều lợi. 

b) Làm sao giải quyết cho mau chóng. 

c) Làm sao giảm chướng ngại, khó khăn nguy hiểm đến mức tối đa. 

d) Làm sao không đưa dẫn sự can thiệp của những thế lực khác. 

Thứ ba là chuẩn bị chu đáo. 

Trước một sự kiện chính trị, quy luật tính thường được phát hiện trên sáu mặt: 


1) Bản chất và hiện tượng 
2) Nội dung và hình thức 
3) Nguyên nhân và kết quả 
4) Căn cứ và điều kiện 

9) Khả năng và hiện thực 
6) Ngẫu nhiên và tất nhiên. 


Chương 3 


Thủ đoạn là gì? 
Hành động không có nguyên tắc 
là múa rối. 
Thỏa hiệp không có nguyên tắc 
là đầu cơ. 
Nhượng bộ không có nguyên tắc 
là đâu hàng. 
Thủ đoạn không có nguyên tắc 
là phá phách 
Thủ đoạn là gì? 
- Hán Cao Tổ bắn thư vào Bái thành, dân trong thành nỗi lên giết Huyện lệnh, 
rồi mở công thành đón Hán Cao Tổ. 


- Lục Tốn gửi thư cho Quan Vân Trường lời lẽ khiêm tốn sợ sệt để che mắt về 
cái tài dùng binh của mình. 

- Trần Hưng Đạo lừa quân Nguyên tại sông Bạch Đẳng. 

- Không Minh du thuyết Đông Ngô, dựa Đông Ngô gây vốn chính trị. 

- Tử Công du thuyết nước Tê để yên nước Lỗ. 

- Tô Tần dùng lời nói mà tạo thành thế hợp tung. Trương Nghi cũng dùng lời nói 
mà dựng chánh sách liên hoành. 

- Không Minh khích Chu Du bằng hai câu: "Chu lang diệu kế an thiên hạ, bồi liễu 
phu nhân triết liễu binh." 

- Trương Lương dùng tiếng ca buồn thảm lấy mất chí khí chiến đấu của quân 
SỞ. 

- Kinh Kha ca bên bờ sông Dịch làm cho chí phẫn trong lòng mọi người dâng lên. 
- Sái Thiệu bị giặc bao vây, tên bắn như mưa. Thiệu liền bầy tiệc gây đàn cho 
hai cung nữ múa hát, giặc lây làm lạ, thừa lúc bất ý, Thiệu sai quân đánh tập sau 
lửng giặc giải thóat vòng vây. 

- Phạm Lãi hiến Tây Thi và dâng tám gái đẹp cho Thái Tế Bĩ mở đầu cho chính 
sách tiêu diệt nước Ngô. 

- Cao Dương gả vợ cho quân sỹ bằng cách mối manh với các góa phụ. 

- Tào Tháo đãi Quan Công cứ năm ngày một đại yến ba ngày một tiểu yến, nên 
Quan Công phải trả nợ bằng hai cái đầu Nhan Lương Văn Xú và hai cái đầu ấy 
cũng súyt gây ra việc Viên Thiệu giết Lưu Bị. 

- Tôn Tẫn dùng phép bớt bếp để dụ Bàng Quyên. Khổng Minh dùng lối thêm bếp 
để dọa Tư Mã ÝY. 

- Ngụy Khê đánh nước Yên dàn trận cờ sí rợp trời khiến quân Yên sợ hãi. 

- Oswald bắn Kennedy, Rugby bắn Oswald và Rugby bị hạ, báo cáo Warren để 
trần an dư luận, thủ phạm chính của vụ Kennedy có lẽ không bao giờ còn tìm 
thây. 

- Béria được mời vào phòng họp cao cấp rồi bị hạ sát. 

- Nga sô thao diễn quân đội mời các đại biểu Tây phương đến dự (1952), Nga 
cho trình bày lọai oanh tạc cơ khống lồ Bisons lúc đó Nga mới có 9 chiếc nhưng 
làm giả tới 50 chiếc và dùng gián điệp cho tin là sang 1954 Nga sẽ có tới 500 
chiếc. Mỹ hoảng, quốc hội bàn cãi đả kích chính phủ, chính phủ vội cho cấp tốc 
sản xuất lọai oanh tạc cơ khống lồ đặt tên là B52 ngày nay. Biết Mỹ mắc đòn, 
Nga bỏ sản xuất Bisons và dồn tiền vào nghiên cứu hỏa tiễn không gian. 


Đó là những thủ đoạn chính trị. 


Thủ đoạn chính trị mang muôn vạn hình thù, muôn vạn màu sắc. Nó có thể được 


dùng bằng thuyết phục, bằng cưỡng bách, bằng lừa lọc, bằng chân thật, bằng vũ 
lực, băng lý tưởng, bằng nghệ thuật, băng gián điệp v.v... 


Thủ đoạn chính trị có hai nền móng: 
- Tài thao lược và 
- Khả năng bí mật 
Lã Vọng nói: 
Sự mạc đại ư tất khắc. 
(Khắc phục được công việc đó là điều chính.) 
Dụng mạc đại ư huyền mặc. 
(Dùng mưu gì phải giữ cho kín.) 
Động mạc đại ư bất ý. 
(Hành động nên thừa lúc địch bất ý.) 
Điệp mặc đại ư bất thức. 
(Phá vỡ sự bí mật của địch). 
Làm vẻ ngòai hỗn loạn, nhưng bên trong tổ chức chặt chẽ. 
Làm vẻ mặt thiếu thốn, nhưng thật là sung túc. 
Làm thái độ lờ mờ, nhưng đầu óc rất tinh tường. 
Lúc thì hợp lại với nhau. 
Lúc thì ly tán, âm thầm lặng lẽ, cơ mưu không lọt ra ngòai, hình tích không lộ. 
Định đánh phía tây, nhưng lại bằng ngả phía đông. 
Cơ sở triết học của thủ đoạn chính trị 
Với chính trị người ta không thể quên câu này: 
"Deception is a major weapon of the enemy." 
(Lừa dối là vũ khí chính yếu của địch. 
Tây phương gọi nhà chính trị quá ư chân thật bằng hai danh từ: nước khô (dry 
water) và sắt gỗ (wooden iron). 
Chính trị là cuộc đấu tranh không bao giờ ngừng giữa người với người để giành 
quyền lực. 
Muốn thắng phải có sức mạnh và thủ đoạn. 


Sức mạnh và thủ đoạn ấy thường được dùng đúng với một quan niệm chính 
xác về nó qua những điêm kê dưới đây: 


1) Trong đẫu tranh để giành quyên lực, giành ngôi vị và lợi lộc, những chính 
phủ, những tô chức chính trị những chế độ được xây dựng và lật đồ, luật 
pháp được đặt ra rồi lại bị vi phạm, những tranh chiến thắng bại liên tục. 

2) Thực tế trước mắt là quan trọng hơn hết; lý tưởng phải phục vụ cho thực tế. 


Tư tưởng đạo đức siêu việt không có ích gì cho chính trị. 

3) Mọi biến đôi phải được nói liên với nhau để tìm ra quy luật chung của một 
thời kỳ lịch sử nào đó. 

4) Không làm nửa chừng, kẻ thù hoặc phải diệt chết hắn hoặc phải phân định 
dàn hòa rõ rệt hẳn. 

5) Chiến đẫu với một phương pháp khoa học, tính kỹ thuật kiện toàn. 

6) Không ngân ngại trước những hành động dối trá, lật lọng nễu nhu yếu 
chính trị đòi hỏi. 

7) Phải nhìn con người như lũ bội bạc, hay đổi thay, giả dối, nhát sợ và tham 
lam. 

8) May hay rủi có thể đến, nhưng chủ yếu vẫn là sức mạnh và sự khôn ngoan 
của chính bản thân. 

9) Biết nghe và hay hỏi là đức tốt của kẻ nắm quyên. 

10) Không để kẻ địch có thời giờ mà âm mưu, không đề dân chúng có thời giờ 
mà suy nghĩ, nhưng đừng làm dân chúng oán ghét. 

11) Phải biết cách chiễn đâu như một người, nhưng cũng phải biết cách chiễn 
đấu như một con thú. 

12) Tránh xa những thói hư tật xâu có thể làm hại cho sự nghiệp chính trị. 

13) Quyên lực và (là?) mục tiêu tối cao. 

14) Cân phân biệt con người thường với con người chính trị chỉ có hai hạng 
người, hạng thống trị (type gouvernant) và hạng bị trị (type gouverné). 

15) Việc gì cũng phải có lãnh đạo, số đông không có lãnh đạo là số đông 
không dùng được. 

16) Phẩm hạnh quý giá của người chính trị là: tham vọng, gan dạ, nghị lực bên 
bỉ và quyết tâm lãnh đạo. 

17) Phải hiễu rõ nghệ thuật phối hợp thủ đoạn với sức lực. 

18) Nhưng cân nhớ thủ đoạn mạnh hơn sức lực, đấu trí cần hơn đấu sức. 

19) Thủ đoạn là phẩm chất căn bản cho một kẻ muốn thống trị (La fourberie 
esí une qualifé universelle du gouvernani type). 

20) Tắt cả phải đối thay, không một chế độ, một đường lối nào dù tốt đến đâu, 
đẹp đến đâu có thể tôn tại mãi được. 

21) Mọi sự đối thay phân lớn đêu do lòng ham muốn vô bờ bến của lòai người 
đối với quyên lực. 

22) Mỗi hành động phải mang mục đích rõ rệt. Rồi luôn luôn tự hỏi mục đích 
đó trong điêu kiện trước mắt có thê làm được đến đâu. 

23) Muốn lãnh đạo, muốn người khác thuân phục phải luôn luôn chứng tỏ 
mình là cái gì không thê thiếu được. 

24) Phải làm cho người kiêng dè nễ sợ bằng cách đầu tranh chính trị theo luật 


tắc của chiến tranh. 

25) Lịch sử làm bởi sức mạnh đấu tranh. Ai yêu tự do mà không dám đấu 
tranh cho tự do tắt nhiên chẳng bao giờ có tự do. Ai yêu nước mà không dám 
đầu tranh bảo vệ đắt nước thì mắt nước. Nhưng đâu tranh không phải là mò 
mẫm với những điêu không tưởng, đấu tranh là thủ đoạn và sức mạnh từ A 
đến Z. Người chính trị say mê muôn xoay thời chuyền thế, thì nên nuôi dưỡng 
tham vọng ấy bằng khả năng chính trị đừng chỉ hỗ đồ với một mớ tình cảm 
vụn vặt. 

Triết lý Hàn Phi Tử 


Trước Machiavel cả hai ngàn năm, chính trị Đông phương đã thai nghén ra chủ 
nghĩa Machiavelisme. Người khai sáng là Hàn Phi tử mà bấy giờ mệnh danh là 
Pháp Gia phái. Kế ra đáng lẽ Lã Thái Công mới đáng nhận danh hiệu này, 
nhưng trước tác lục thao tam lược của Lã Vọng chỉ thuần chú trọng về những 
nguyên tắc chiến thuật chiến lược mà không đặt thành hệ thống triết lý chính trị. 

Thêm nữa Hàn Phi Tử khi luận về chính trị, ông có một luận điệu rất "cynique" 
hệt như Machiavel. 


Hàn Phi Tử sống vào thời đại chiến quốc, giữa lúc bàn dân thiên hạ theo đuổi 
một chủ lưu chính trị là đánh đỗ chế độ phong kiến thống nhất Trung Quốc 
(Machiavel cũng ở vào cùng một tình trạng). Nhưng chủ nghĩa chính trị thời đó 
gồm có: Nho, Mặc, Đạo, Pháp. Mọi chủ nghĩa đều đưa ra một lập trường cơ 
bản, thái độ nhân sinh, chủ trương chính trị phương pháp thực hành khái quát kế 
ra như dưới đây. 


Về cơ bản lập trường: 


Nho xuớng xuất chủ nghĩa gia tộc. 

Mặc xuớng xuất chủ nghĩa thế giới. 

Đạo xuớng xuất chủ nghĩa cá nhân. 

Pháp xuớng xuất chủ nghĩa quốc gia. 
Về thái độ nhân sinh: 


Nho đưa ra chủ nghĩa trung dung 

Mặc đưa ra chủ nghĩa khổ hạnh 

Đạo đưa ra chủ nghĩa tiêu cực 

Pháp đưa ra chủ nghĩa tích cực. 
Về chủ trương chính trị : 


Nho xướng xuất chủ nghĩa nhân trị 

Mặc xướng xuất chủ nghĩa thiên trị 

Đạo xướng xuất chủ nghĩa vô trị 

Pháp xướng xuất chủ nghĩa pháp trị. 
Về phương pháp thực hành: 


Nho đề ra chủ nghĩa cảm hóa 
Mặc đề ra chủ nghĩa cứu thế 
Đạo đề ra chủ nghĩa phóng nhiệm 
Pháp đề ra chủ nghĩa can thiệp. 
Kết quả Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc bằng phương pháp của 
pháp gia. Bởi lẽ đấu tranh chính trị chỉ có một quy luật duy nhất: 


Đả thiên hạ, tố hoàng đề (đánh được thiên hạ thì lên làm vua). 

Thành tắc vi vương, bại tắc vi khấu (được làm vua, thua làm giặc). 

Bao giờ cũng vậy, từ ngàn xưa đến nay và tự nay về sau, con người thường cố 
tình cho chính trị thuộc về đạo đức học, nhưng sự thực chính trị thuộc về khoa 
học xã hội. 


Dù muốn nêu lên chính nghĩa nào đi chăng nữa thì sự thành công của chính trị 
vẫn chỉ do một nguyên nhân đó là: đã thắng trận. 

Đại biểu của pháp gia là Hàn Phi Tử. Sở dĩ phương pháp của Hàn Phi Tử đã 
đem lại thành công cho việc làm của Tân Thủy Hoàng là vì nó có một nhận thức 
chính trị rất sắc. Ông đã đưa ra bốn điểm chính yếu để thay đổi xã hội phong 
kiến bằng chính trị quân chủ tập quyền. 


1) Quận huyện làm đơn vị cai trị thay thế cho các đất phong. 
2) Tổ chức hành chánh quan liêu lại trị thay thế cho quý tộc. 
3) Quân dân phân trị thay thế cho quân dân hợp trị. 

4) Mua bán ruộng đất tự do thay thế cho tư hữu quý tộc. 

Thay đổi tận gốc rễ như thế, nếu không có những thủ đoạn khả dĩ vươn tới việc 
tất thất bại. Hàn Phi Tử lên tiếng bài bác tư tưởng cải cách (reformisme) của 
Không và Mặc. Ông nói: Dùng chính sách "hoãn", hoãn để trị dân của cái đời 
cần biến đổi mau chóng này thì chẳng khác gì không biết cưỡi ngựa mà cưỡi 
ngựa dữ. (Thiên Ngũ Đó). Biến cỗ hay không biến cổ không phải là vấn đề của 
thánh nhân, chỉ có chính trị đáng kế thôi (Thiên Nam Diện). 

Theo ông thì lịch sử tùy thời đại biến đồi, chính trị cũng tùy thời đại mà biến. Nếu 


chính trị không biến theo thời đại, cứ ôm lấy lý lẽ dùng đạo của tiên vương để trị 
người bây giờ thì thật rõ là chuyện ôm cây đợi thỏ. 

(Ôm cây đợi thỏ là chuyện cổ bên Tàu, về việc anh nông phu, anh ta chỉ được 
cái chăm nhưng đầu óc rất ngốc nghếch, khu ruộng anh cây cấy có một cây cổ 
thụ lớn cành lá xum xuê vẫn thường làm chỗ nghỉ ngơi cho anh. Một hôm anh 
đang nằm thảnh thơi dưới gốc cây bỗng có hai con thỏ đuổi nhau, chạy rất 
nhanh va đầu vào cây chết cả đôi. Anh bắt mang về ăn thịt ngon lành. Từ đây 
đầu óc anh nảy ra ý nghĩ tội gì làm ăn cho mệt nhọc, cứ đợi dưới gốc cây để ăn 
thỏ có phải. lợi hơn không. Nghĩ thế anh không làm ruộng nữa cứ ngày ngày ngồi 
đợi dưới gốc cây để chờ thỏ. Đợi cả tháng ròng chẳng thấy bóng con thỏ nào, 
đợi quá anh đành phải đi làm ruộng vậy). 


Chính trị Hàn Phi Tử khả dĩ thu vào hai điểm chủ yếu: 


1) Đối ngoại không gì hơn thực lực. 
2) Đôi nội không gì băng quyên lực. 


Quan hệ giữa nước này với nước kia nếu không có thực lực thì lấy gì phát triển 
và sinh tồn. Việc trong nước mà không có thống trị quyền lực thì làm sao thay 
đổi cả một nếp sống? 

Bởi vậy ông viết tuy ngắn ngủi nhưng minh bạch: 

"Lực đa tắc nhân triều, lực thiểu tắc triều ư nhân cố minh quân vụ lực). 

(Lực khỏe thì thiên hạ theo ta, lực yếu thì ta buộc phải phục tòng thiên hạ, cho 
nên ông vua giỏi là phải kiến thiết sức mạnh). 

"Cổ nhân cực ư đức, trung thế trục ư trí, đương kim tranh ư lực... Sử đa sự chỉ 
thu, dụng quả sự chỉ khí, phi trí giả chỉ bị dã. Đương đại tranh chỉ thế, nhi tuân tập 
nhượng chỉ cưu, phi thánh nhân chỉ trí dã." (Cổ xưa đuối vào đức, trung thế thiên 
trọng chữ trí, ngày nay phải tranh đọat bằng lực. Sống vào đời lắm việc này mà 
lại đem lề lỗi của thời kỳ ít việc thì thật là bất trí. Sống giữa lúc tranh đấu bạo tàn 
này lại lấy thái độ nhường nhịn thì không phải là phương pháp của thánh nhân). 


Vũ lực nghĩa là không trọng nhân nghĩa biện trí nữa mà trọng quốc phú binh 
cường. Muốn cho nước giàu phải xử dụng toàn dân vào đấu tranh kinh tế hồi đó 
là sản phẩm nông nghiệp gọi là nông chiến. Muốn binh mạnh phải thực hành 
quân quốc chủ nghĩa. 


Về quan hệ đối nội, nhân vì chính trị chuyển biến từ chế độ phong kiên sang chế 
độ quân chủ nên quan hệ thuân đặt trên quan hệ quyên lực (kinh nghiệm lịch sử 


cho biết thời kỳ quá độ nào cũng vậy). Quan hệ giữa vua với dân là quan hệ 
quyên lực, quan hệ giữa vua với quan lại là quyên lực. 
Hàn Phi Tử nói: 


"Thế giả thắng chúng chỉ tư dã." (Thế là cái vốn để thắng mọi người). 

"Chủ chi sở dĩ tôn giả, quyền dã". (Ngồi được ở ngôi cao là bởi quyền). 

" Vạn thặng chỉ chủ, thiên thặng chỉ quân, sở di năng chế thiên hạ nhi chinh chư 
hầu, dĩ kỳ uy thế dã." (Chúa một nước vạn cỗ xe, vua một nước ngàn cỗ xe, sở 
dĩ thống chế thiên hạ, chinh phục chư hầu là nhờ uy thế vậy). 


Cái lý do khiến Hàn Phi lây vân đề quyền lực làm địa vị trọng yêu của chính trị là 
tại ông nhìn người đời khác cái nhìn của Mạnh Tử. Đôi với Hàn Phi thì con 
người tính ác, ác đây mang cái nghĩa vị lợi, vị ký mà Hàn Phi đặt tên là Tự vi 
tâm. 


So sánh những lời dưới đây của Hàn Phi với Machiavel, bọn nhân thần đối với 
ông vua, không phải cốt nhục thân tình, bị buộc vào thế quyền lực nên mới thờ 
vua. Lũ nhân thần ấy không lúc nào quên dòm dỏ, vua sơ hở là lập tức làm loạn. 
Cho nên làm chủ mà lười biếng, không tinh tường, hay kiêu căng tất sẽ bị cái vạ 
nhân thần sát chủ. 


Làm vua mà quá nuông con, lũ nhân thần sẽ dựa vào đứa con để mưu đồ. Làm 
vua mà quá tin yêu vơ, tin yêu thiếp, lũ nhân thần sẽ dựa vào thiếp, vợ để mưu 
đồ. Khi hậu phi, phu nhân, thái tử đã thành đảng, bây giờ chỉ có quyền chính là 
đáng kế với chúng và chúng có thể giết vua hoặc ngày đêm mong mỏi cho vua 
chết. Nếu vua không chết thì chưa có thê thừa cơ, chẳng phải vì chúng ghét vua 
nhưng mà vì chúng mong quyền. Bởi vậy làm vua nên xét về cái thế chết của 
mình (trích dịch ở thiên Bị nội). 


Trong cuốn "Quân vương" (Le prince) Machiavel viết: 

"Le prince doit se méfier deux comme dennemis déclarés, qui non contens de 
[abandonner s¡i la fortune lui devenait contraire, nhésiteraient point à tourner 
lèẳurs armes contre lui.' (chapitre lX) 

Hàn Phi và Machiavel đều đồng ý nhau trên một điểm quan hệ quân thần là quan 
hệ quyền lực. Vua tôi đều có tự vi tâm làm thành cái thế lợi hại tương phản cho 
nên quan hệ quyền lực ấy đi xa hơn nữa còn phải lầy mưu kế mà sửa trị. 


"Quân thần dị tâm, quân dĩ kế súc thần, quân dĩ kế sự quân, hại thân nhi lợi quốc 


tần phát vi dã. Hại quốc nhi lợi thân, quân bắt vi dã. Thần chỉ tình hại thân vô lợi, 
quân chỉ tình hại quốc vô thân. Quân thần dã giả, dĩ kế hợp giả dã." (Vua tôi bao 
giờ cũng dị tâm, vua thu nạp bề tôi bằng ké. Bằy tôi thờ vua cũng vì kế của mình. 
Hại thân để làm lợi cho đất nước thì bầy tôi đắn đo. Hại cho đường lối chính trị, 
hại cho nước để làm lợi cho bẩy tôi thì vua không chịu cho nên quan hệ quân 
thần phải lầy kế mà hòa hợp.) 

(Trích ở thiên Sức tà) 

Kế đó Hàn Phi nói như sau: 

"Phàm trị thiên hạ, tất nhân nhân tình." 

Trị thiên hạ phải biết tâm lý chính trị, hiểu thấu tình người. Như ở trên đã đề cập 
đến vấn đề trị đạo với chủ lưu của tâm lý và chủ lưu của tình tự. 


Nội dung triết học chính trị của Hàn Phi khả dĩ khái quát vào hai điểm: 


1) Tập trung quyền lực thống trị. 

2) Vận dụng công cụ thống trị. 

Lý luận của Hàn Phi đều tập trung vào phạm vi chính trị, khác với Nho phái mang 
nhiều ý vị luân lý, khác với Đạo mang nhiều ý vị tự nhiên, khác với Mặc mang 
nhiều ý vị thần quyên. 

Và tập trung quyền lực thống trị Hàn Phi đưa ra thế và vị. Ông nói: 

- Thế giả thắng chúng chỉ tư dã. 

- Thế chỉ vi đạo vô bất cắm hỉ. 

(Có thế mà hành đạo thì không gì cản trở nổi) 

- Vạn vật mạc như thân chỉ chí quý dã. (Muôn việc không gì quý bằng thân mình, 
quý mà ngôi cao, có ngôi cao thân quý tức uy lớn thế to). 

- Thế giả thắng chúng chỉ tư, ý nói quyền lực là công cụ đề thống trị chúng nhân. 
Vô bắt cắm, ý nói quyền lực đầy đủ rộng rãi lực cưỡng chế. Vị tôn thế long, ý nói 
quyền lực phải đạt đến cao tính. 

Muốn trị quốc gia, điều kiện tiên quyết là phải có quyền lực, và xây dựng một 
quyền lực vững mạnh. Trong thiên Nam thế, Hàn Phi đưa ra tỷ luận: lúc ông 
Nghiêu còn làm kẻ thất phu, ông trị ba người không nỗi trong khi Trụ ở ngôi thiên 
tử làm loạn cả bàn dân thiên hạ. Quyền lực quan trọng thế đấy. 

Về vận dụng công cụ thống trị, Hàn Phi đưa ra pháp và thuật. Ông nói: 

"Quân vô thuật tắc tễ ư thượng, vô pháp tắc loạn ư hạ." (Vua mà không có thủ 
đoạn thì sơ hở ở bên trên, không có pháp luật thì loạn ở bên dưới). 

Pháp luật là mực thước để quân chủ thống trị quan lại và nhân dân. Thuật là 
phương pháp đề quân thống trị quan lại. 

Với pháp luật Hàn Phi đặt những nguyên tắc cơ bản sau đây: 


Pháp luật như hiển (Pháp luật cần nhất cho rõ ràng) Khi ban bố pháp luật ai ai 
cũng đều biết. 

Pháp lệnh hành nhi tư đạo phế. (Pháp luật thi hành không có tư tình). Nếu còn vị 
nễ tư tình tất pháp luật loạn. 

Quan niệm về chữ Pháp của Hàn Phi Tử rất chính xác, ông viết: 

Thánh nhân trị nước , không cần phải dựa vào người làm tốt cho mình mà dựa 
vào sự việc khiến người ta không dám làm quấy. 

Dựa vào người yêu mến ta, tính đầu ngón tay chẳng được vài chục. Còn dựa 
vào sự việc người không dám làm quấy thì có thể khắp cả nước. Trị nước phải 
nhằm vào số đông, không trông vào số ít. Cho nên chẳng cần vụ đức mà nên 
chú trọng đến vụ pháp. 

Làm vua không nên trông vào cái tốt ngẫu nhiên mà nên thi hành cái đạo tất 
nhiên. 


Nói đến cái thuật, Hàn Phi phân tích rằng thời chiến quốc chính trị đã theo chế 
độ phong kiến, và được thay thế bằng chính trị lại trị sinh ra bởi chế độ quân 
chủ. Quân chủ với tập đoàn lại trị không có quan hệ huyết thống, hơn nữa cả hai 
đều mang dị tâm, cho nên thuật rất quan trọng đối với tình thế mới mẻ này. 


"Thuật giả nhân nhiệm nhi thụ quan, tuẫn danh nhỉ trạch thực, thao sát sinh chi 
bính, khoa quyền thần chỉ năng. (trích thiên Định pháp) (Thuật là dùng tài để trao 
quan chức, xét thực mà bỏ danh, nắm lẫy quyền sinh sát, để dùng tài năng của 
quân thần.) 
Thuật cao nhất mà Hàn Phi đề ra là câu: 
Minh quân trị lại bất trị dân. 
(Ông vua sáng trị lại không trị dân). Ông đã đi trước thuật chính trị Tây Phương 
cả mấy ngàn năm về vấn đề xây dựng một guồng máy chính trị (appareil 
politique). 
Cũng như Machiavel, trước tác phẩm của Hàn Phi đã làm sáng tỏ cho chính trị 
học Đông phương rất nhiều. 

Yết Tuyên Tử 


Đấu tranh chính trị, Yết Tuyên Tử đề ra năm phương pháp: 
- Kết hay mua lòng người. 

- Gián hay vào sâu để phân hóa. 

- Tá hay mượn dao giết người, mượn lực người gây vốn ta. 
- Câu hay là dụ hoặc địch nhân. 

- Ngộ hay lừa dối đối phương. 


Làm chính trị trước hết là kéo người về với ta, cho nên phải có mưu sâu để 

mua chuộc lòng người. Yết Tuyên Tử phân ra làm 4: Nội kết, ngoại kết, tư kết và 
kết địch. 
Lý Hiếu Công thả tù binh rồi truyền hịch phủ dụ. Vua Sở Trang Vương giật giải 
mũ để cứu người say. Ngô Khởi quỳ xuống dùng miệng hút máu trên vết thương 
của binh sỹ. Trương Nghi hối lộ Trịnh Tụ. Phạm Lãi, Văn Chủng kiếm gái đẹp 
cho Thái Tế Bĩ. Ngụy Công tử vì nàng Như Cơ mà phục thù. Trương Lương chơi 
thân với Hạng Bá. Tô Tần Trương Nghi với đường lối hợp tung liên hoành. Mua 
chuộc lòng người mang muôn màu muôn vẻ. 

Về phép Gián, Yết Tuyên Tử viết: 

Gián là nắm lẫy kẻ tâm phúc của địch, giết chết tướng tài của địch, loạn kế mưu 
của địch. Phương pháp của nó có: Sinh, tử, thư, ngôn, đạo (tin đồn, dùng câu ca 
tiếng hát, dùng vật phẩm vàng lụa, hối lộ tiền bạc, dùng sắc đẹp, dùng tình cảm 
quê hương, dùng bạn bè, dùng ân, dùng uy, dùng chức tước. 


Tỷ dụ Tây Thi xúi dục Ngô Vương giết Ngũ Tử Tư (dùng nữ), Tứ diện Sở ca 
thanh, Trương Lương thổi sáo làm tan nát lòng quân Sở (dùng ca), Tào Tháo 
xóa thư lừa Mã Đẳng, Hàn Tọai (dùng thư). 

Về Tá, Yết Tuyên Tử viết: 

"Nan vu lực nhi tá địch chỉ lực, bất năng chu (tru?) nhỉ tá địch chỉ nhân (nhẫn?), 
thậm chí vô tài nhi tá địch chỉ tài, vô vật nhi tá địch chỉ vật, bất khả trí mưu nhi tá 
địch chi kế mưu... Tá địch chỉ tá, sử địch bất tri nhi chung vị ngã tá, sử địch ký tri 
nhi bát đắc bất vị ngã tá." (Không có lực thì mượn lực của địch, không giết được 
thì mượn ngọn giáo của địch, thậm chí không tiền thì mượn tiền của địch, không 
đủ vật liệu thì mượn vật liệu của địch, đôi khi mượn luôn cả trí mưu của địch 
nữa. Mượn sự giúp đỡ của địch có cách làm cho địch không biết mà cho mượn, 
có cách là cho địch dư biết mà vẫn phải cho ta mượn.) 

Đọc những lời trên chắc có nhiều người không tin. Nhưng sự thực cái kế 
mượn là cái kế kỳ diệu nhất trong đời sống chính trị. Cuộc cách mạng của Đảng 
Quốc xã khởi đầu chỉ có bảy người mà gây nên nước Đức hùng cường. Nếu 
không phải mượn thì làm sao thành việc. Đa số nhà tư bản Do thái đã cho Hitler 
mượn vốn. Đức đánh Nga nên đưa Lénine về Nga để gây rối, như vậy cuộc 
cách mạng 1917 một phần nào cũng dựa vào Đức. Không Minh sau khi đã nhận 
tên rồi liền sai quân sỹ reo to lên rằng: tạ ơn thừa tướng đã cho mượn tên. Trung 
cộng đã từng mượn danh nghĩa kháng Nhật để lấy tiếp tế súng đạn của Mỹ. 

Về cách lừa dối địch, Yết Tuyên Tử viết trong thiên Ngộ như sau: 

"Khắc địch chi yếu, phi đồ dĩ lực chế, nãi dĩ thuật ngộ chi dã. Hoặc dụng ngộ 
pháp dĩ ngộ chi, hoặc nhân kỳ tự ngộ dĩ ngộ chi, ngộ kỳ thị, ngộ kỳ lợi, ngộ kỳ 


chuyết, ngộ kỳ trí, diệc ngộ kỳ biến. Hư khiêu, thực thủ, bỉ ngộ nhi ngã năng ngộ, 
cố thiện dụng binh giả, ngộ nhân nhi bắt tự ngộ." (Đánh phải tìm chỗ hiểm yêu, 
rồi dùng mưu mà lừa không phải dùng lực để đánh phá. Hoặc dùng mẹo của ta 
mà lừa địch, hoặc dùng ngay điểm nhằm lẫn của địch mà lừa dối, lừa bằng tính 
tự thị của đối phương, lừa bằng lợi lộc, lừa bằng sơ hở của địch, hay lừa cả cái 
trí của địch, lừa bằng sự biến đổi khôn lường. Lấy viên ngói ném ra để dẫn viên 
ngọc về, cho kẻ giỏi dùng binh là biết lừa dối và không bị lừa dối." 
Ulysse đánh mãi mà không hạ được thành Troie, nghĩ ra một cách, giả tảng rút 
hết tự mình chui vào trong con ngựa rơm rất lớn. Dân thành Troie thấy địch rút 
rồi mừng rỡ kéo ngựa vào thành, nửa đêm Ulysse chui trong ngựa ra, nồi lửa 
làm hiệu mở công thành Troie cho quân của Ulysse kéo vào. 
Trần Hưng Đạo Vương sai Nguyễn Khóai đóng cọc ở sông Bạch đẳng, rồi đánh 
nhau với quân Nguyên lừa lúc thủy triều rút tấn công thật mạnh, thuyền quân 
Nguyên bị cọc đâm thủng cả. 
Tam thập lục kế 
1) Man thiên quá hải (lợi dụng lúc trời tối mà qua biển). 
2) Vi Ngụy cứu Triệu (vây nước Ngụy để cứu nước Triệu). 
3) Tá đao sát nhân (mượn tay người khác giết). 
4) Dĩ dật đãi lao (lầy nhàn hạ chống mệt, lấy thong thả mà chống vội vàng). 
5) Sân hỏa đả kiếp (theo lửa cháy mà đánh thật mạnh thật mau). 
6) Thanh Đông kích Tây (lên tiếng bên Đông nhưng thật ra là đánh vào phía bên 
Tây). 
7) Vô trung sinh hữu (trong chỗ không mà thành có). 
8) Ám độ Trần Sương. 
9) Cách ngạn quan hỏa (đứng cách bờ xem lửa cháy). 
" Tiểu lý tàng đao (trong nụ cười giấu con dao sắc). 
11) Lý đại đào cương (mùa mận tới thì cây đào phải khô). 
2) Thuận thủ khiên dương (thuận tay giắt dê). 
3) Đả thảo kinh xà (đập vào cỏ làm cho rắn run sợ). 
4) Tá thi hoàn hồn (mượn xác cho hồn trở về). 
5) Điệu hỗ ly sơn (nhử hồ ra khỏi núi). 
16) Dục cầm có tung (muốn bắt cho nên tha). 
17) Phao bác dẫn ngọc (ném hòn ngói đề dẫn hòn ngọc về). 
8) Cầm tặc cầm vương (bắt giặc nên bắt chúa giặc). 
9) Phủ để trừu tân. 
0) Hỗn thủy mô ngư (quấy đục nước mà bắt cá). 
1) Kim thuyền thóat xác (con ve sâu lột xác). 
2) Quan môn tróc tặc (đóng cửa lại mà bắt giặc). 


23) Viễn giao cận công (gần thì đánh xa thì thân thiện). 
24) Giả đồ diệt Quắc (mượn đường diệt Quắc). 
25) Du lương hoán trụ. 
26) Chỉ tang mạ hòe (chỉ vào cây dâu mà mắng cây hoè). 
27) Giả si bất điên (giả ngu nhưng không điên). 
28) Thượng lâu trừu thê (lên cao rồi rút thang). 
29) Thiết thụ khai hoa (trên cây sắt lại có hoa nở'). 
30) Suất khách vi chủ (ở địa vị khách đổi ra địa vị chủ). 
31) Mỹ nhân kế (kế mỹ nhân). 
32) Không thành kế (kế bỏ ngỏ). 
33) Phản gián kế (kế phản gián). 
34) Khổ nhục kế (kế khổ nhục). 
35) Liên hoàn kế (kế liên hoàn). 
36) Tâu vi thượng kế (chạy là kế hay nhất). 
Ghi chú: 


Những thủ đoạn chính trị đều không qua khỏi ba mươi sáu kế ghi trên. Ba mươi 
sáu kế tuy trên danh nghĩa coi là của Lã Thái Công, nhưng không phải do chính 
tay Lã Thái Công viết mà do người đời sau viết bằng cách gom góp những kinh 
nghiệm lịch sử cả bao ngàn năm. Có thể không do một tay người nào mà do tay 
nhiều người, nhân dân Trung quốc vốn ham chuộng chính thống nên bản mưu kế 
trên phải mượn danh Lã Thái Công, để dễ bề được tin tưởng hơn. Những thủ 
đoạn chính trị đã được ghi nhận rất tài tình bằng ám tỉ pháp (métaphore) để 
người đọc có đà cho một tưởng tượng lực dồi dào và linh động. 

Sự cần thiết của tính nguyên tắc: 

Hành động không có nguyên tắc là múa rối. 
Thỏa hiệp không có nguyên tắc là đầu cơ. 
Nhượng bộ không có nguyên tắc là đầu hàng. 
Thủ đoạn không có nguyên tắc là phá phách. 

Hai câu thơ: 
Mã hậu đào hoa mã tiền tuyết 
Giao nhân ná đắc bất hồi đầu 
(Sau lưng là hoa đào, trước mặt là tuyết trắng, khiến cho người không biết quay 
mặt về đâu). 
Đề tả anh chàng bị cảnh vật làm hoang mang không định nhãn vào đâu được cả. 
Trong chính trị kẻ bị lóa mắt bởi hoa đào và tuyết trắng là kẻ làm chính trị vô 
nguyên tắc. 

Harold Isaacs đã tả hình dáng Tưởng giới Thạch trong cuốn Pas de paix pour 


lAsie như sau: 


Những động lực thúc đây hành vi của Tưởng là quyền lợi cá nhân. Ông vốn là 
người thiếu tư tưởng căn bản nên ông vay mượn lung tung. Mới đầu ông mượn 
tư tưởng Cộng sản rồi ông lại muốn trở thành một chiên sỹ dân chủ kiêu Anglo- 
Saxon, bỗng dưng ông lại thích đạo Cơ đốc, cuối cùng ông say sưa chủ nghĩa 
Phát xít. Nói trắng ra, ông là con người vô nguyên tắc. 

Jacques Belden phê bình viết về Tưởng trong cuốn la Chine ébranle le 
monde như sau: Bất lực trước tình thế chính trị, Tưởng chỉ đồ lỗi cho người 
khác. Dân đói ông cho là vì dân lạc hậu, nông dân nỗi loạn là vì nông dân bất 
hiếu với người lãnh đạo, trí thức công kích là vì trí thức gian manh, tướng tá bỏ 
ông là vì tướng tá bắt trung. 

"Trước khi bệ hạ xin hàng hãy chém đầu thần đã". 

Lời nói của Trần Hưng Đạo Vương là nguyên tắc đanh thép không đổi rời trong 
cuộc chiến tranh với quân Nguyên. Có thể lui, có thể chạy, có thê tấn công, có 
thể phòng ngự, nhưng chạy, lui, tấn công hay phòng ngự phải đặt trong nguyên 
tắc đuổi quân Nguyên ra khỏi bờ cõi. 

Quản Trọng theo Công tử Củ thất bại lại về với Tề Hoàn Công, vì Quản 
Trọng chỉ có một nguyên tắc phải theo là phụng sự nước Tề. Cũng như Án Tử 
làm tế tướng ba triều đại, bởi vì Án Tử đặt quyền lợi nước Tè ở trên hết. 

Nguyên tắc mới chính là cơ sở phát triển. 

Trong Tam Quốc người đời gọi Lã Bố là thằng ba họ để chê cái tính vô nguyên 
tắc của Lã Bố. Đã có lúc gặp thời Lã Ôn Hầu có cái vốn rất khá, nhưng Lã Bồ 
thất bại ngay vì chính trị của Lã Bố chẳng có một nguyên tắc nào cả. 

Mượn Kinh Châu làm bàn đạp lây Ba Thục lập thế chia ba chân vạc là nguyên 
tắc kiến lập căn cứ địa để đánh nhà Ngụy. 

Khuông phò nhà Hán là nguyên tắc về danh nghĩa để lập cớ phát động chiến 
tranh với Tào. 

Hòa Ngô là nguyên tắc kiến lập đồng minh trong chiến tranh chống Tào. Khi 
Quan Vũ vi phạm nguyên tắc này thì Thục thua ngay. 

Vấn đề tư tưởng 

Hành động phải cho chính xác, chính xác cũng là điều kiện chủ yếu của 
nguyên tắc. Làm thế nào để có thể chính xác? Đó là nhiệm vụ của tư tưởng. 


Trước công việc người ta suy nghĩ, suy nghĩ sai, người ta suy lại, như vậy là đấu 
tranh tư tưởng, đấu tranh tư tưởng là đấu tranh giữa chính xác và không chính 
xác, nói cao hơn đấu tranh giữa chân lý và phi chân lý. Càng tha thiết đấu tranh 
tư tưởng thì chân lý càng sáng tỏ thì phương hướng mới chính xác. Tư tưởng 


không chính xác thì tất hành vi sinh hồ đồ. 

Tuy nhiên nói đến đấu tranh tư tưởng thông thường vẫn vấp phải tình trạng sư 
nói sư phải vãi nói vãi hay. Bởi thế người chính trị không đấu tranh tư tưởng như 
một nhà triết học. Đối với người chính trị nguyên tắc của đấu tranh tư tưởng là 
sự thật thắng nói róc. Đấu tranh tư tưởng là đấu tranh tìm biết đến cái căn cốt 
sự thực, dùng sự thực đề phê phán. Chính xác phải gắn liền với sự thực, nguyên 
tắc của chính xác là xây dựng trên sự thực. Tỷ dụ Bắc Việt có thể nói chủ nghĩa 
Cộng sản sẽ thắng, trái đất rồi đây sẽ bị nhuộm hồng, nhưng họ cũng không thể 
phủ nhận sự thực là nhân mạng Việt Nam đã bị lạm dụng, sự việc đương mũi 
chịu sào cho xung đột quốc tế không làm lợi gì cho dân tộc Việt. 

Tỷ dụ trên chân lý ước mơ, toàn thể các nước Cộng sản đều là anh em 
nhưng sự thực Cộng sản không thể chối cãi được sự các nước anh em đó đã 
đánh nhau dữ dội, đánh nhau đến độ có thê hy sinh quyền lợi của các nước anh 
em. 

Chính xác không tuyệt đối, cũng như chân lý không tuyệt đối đứng nguyên 
một điểm. Chân lý đứng nguyên là chân lý tôn giáo. Nhưng chân lý của chính trị 
là chân lý có biến số. Cộng sản và Tư bản không đội trời chung, nhưng Cộng 
sản và Tư bản có thê sống chung hòa bình. 

Tư tưởng giúp cho sự áp dụng nguyên tắc đúng hơn, đồng thời tư tưởng cũng 
giúp ta tìm ra một nguyên tắc chính xác. 

Phải suy nghĩ trên thực tế, các quân sự gia Trung Hoa mới tìm thấy chiến 
tranh trì cửu (đánh lâu dài) để đối phó với chiến tranh tốc quyết (giải quyết 
nhanh) của Nhật. 

Trì Cửu Chiến được coi là nguyên tắc căn bản của chiến tranh kháng Nhật. 


Nguyên tắc căn bản đánh lâu dài lại sản sinh ra những nguyên tắc chiến lược: 


a) Chính trị trọng hơn quân sự. 
b) Dân chúng trọng hơn quân đội. 
c)Tuyên truyền trọng hơn tác chiến. 
d) Vận dụng tổ chức, hoàn chỉnh tổ chức đảng-chính-quân. 
e) Bảo trì cơ động tính trên quân sự. 
Chiến lược xây dựng trên nguyên tắc căn bản đánh lâu dài lại sinh sản ra 
những nguyên tắc chiến pháp: 
1) Địch tiến ta rút. 
2) Địch đóng ta quấy. 
3) Địch mệt ta đánh. 
4) Địch thóai ta đuổi. 


Đấu tranh tư tưởng không là chuyện đi tìm ảo mộng mà là cuộc đấu tranh 
chông mơ hô, chông tự mãn, chồng chủ quan, cuộc đâu tranh đề đi tìm sự chính 
xác. 


Chương 4 


Mưu kế 
Có lúc người toan đánh bễ đầu. 
Đầu ta chẳng bễ sống càng lâu. 
Sống lâu ta nghĩ trăm ngàn kế, 
Nghĩ kế đưa người xuống vực sâu. 


NGUYÊN XUÂN THỦY 

Mưu kế 

Văn gia Nicolas Gogol trong thiên tiểu thuyết Newsky Prospect viết: 

"Thôi! Xin đừng có tin cái đại lộ Newsky đấy nữa. Mỗi lần tôi đi qua đó tôi đã 
phải kéo cổ áo lên để khỏi phải nhìn thấy những sự vật mà tôi chợt bắt gặp. Tất 
cả chỉ là một sự dối lừa quỷ quyệt, tất cả chỉ là giả trá che đậy, không có lây chút 
ít sự thật nào. Bạn nhìn cái ông mặc áo lông cừu đi bên đường kia, chắc bạn 
nghĩ rằng ông ta là nhà triệu phú phải không? Lầm rồi, cả gia tài ông ta chỉ còn 
chiếc áo sang trọng ấy thôi. Bạn nhìn thấy hai người vạm vỡ khôi ngô đứng 
trước công nhà thờ kia, chắc bạn tưởng họ đang bàn bạc với nhau về nghệ thuật 
kiến trúc hẳn. Lầm rồi, cả hai đang đấu láo để tìm lý do tại sao hai con qua lại 
châu đít vào nhau trên nóc nhà thờ... Đến đêm thì sự lừa đảo còn trắng trợn ghê 
gớm hơn, mọi màu sắc đều giả tạo, mọi cử động đều vờ vịt..." 

Đời sống xã hội là một chuỗi dài những lừa lọc. Thứ nhát là đời sống chính trị. 
Chẳng hạn như những nhà ngọai giao của các cường quốc hay đề quốc. Cứ mỗi 
lần sửa soạn chiến tranh thì họ nói rất nhiều về hòa bình và tình giao hảo thân 
thiện giữa các nước. Ngọai trưởng của những cường quốc hay đề quốc bắt đầu 
bênh vực hoặc kêu gọi một hội nghị hòa bình có nghĩa là bên trong đã sẵn có 
một kế họach chiến tranh tàn bạo. Với chính trị lời nói tốt là để che việc làm tàn 
bạo. 

Trong sinh họat thường nhật, cũng như trong sinh họat chính trị, Không Tử 
vẫn nói: "Sảo nhi hiểu độ tất công, dụng nhi hiếu độ tất thắng, trí nhi hiếu mưu tất 
thành" (Đã khéo rồi mà lại đo ngắm cho cần thận thì việc phải tốt, đã dùng mà 
biết cùng người cộng tác thì phải thắng, đa trí mà lại nhiều mưu thì phải thành). 

Phương pháp lập mưu cổ nhân đưa ra năm điểm căn bản: 

a) Trước hết là quyết đoán. Mưu mà còn hoài nghi thì chẳng bao giờ thành. 


Sự thắng lợi của César, chín mươi phần trăm chính là ở lúc vượt qua sông 
Rubicon. Lúc đến bên bờ sông, bỗng dưng César tự nhủ: Hay là thôi, ta còn đủ 
thì giờ để quyết định trở lại. Nhưng ông đã chận đứng ngay mọi ám ảnh có thê 
làm hại nghiệp lớn rồi mạnh dạn kéo quân lên cầu. 


Trần Hưng Đạo Vương trỏ kiếm xuông sông mà thê: "Nếu không thắng giặc 
Nguyên quyêt không trở vê sông này nữa”. 


Chư quân dục Viên Thiệu đuổi đánh Đồng Trác (Tào Tháo?), - 

Thiệu dùng dăng, chập sau nói thăng con yêu của ta nó bị mắc bệnh lở ngứa, 
ta áy náy không yên, chi bằng hãy nán cuộc binh đao này lại cũng chăng muộn 
gì. 

b) Thứ nhì mưu quý là ở chỗ cân xét cho kỹ. 


Lịch Tự Cơ bày mưu xui Hán Cao Tô trả lại đất cho các nước, rồi cho họ làm 
chư hâu. Trương Lương nghe tin nói lật đật chạy vào can. Trương Lương quay 
ra bảo với Lịch Tự Cơ răng: Tiên sinh bày mưu đó mới chỉ biêt một mà chưa biêt 
hai. 


Tào Tháo là con cáo già chính trị, thê mà trong đời ông nhiều lần phải nói câu: 
Nêu không được tiên sinh soi sáng thì quả nhân đã nhâm lón. 
c) Ba là thâm sâu: 


Sự dĩ sảo thành, dĩ chuyết bại (việc thành nhờ lo toan khéo léo, bại vì vụng về). 
Trịnh Vũ Công muốn đánh nước Hồ nên đem con gái cho vua Hồ để vua Hồ tin. 
Rồi lại thiết triều mà hỏi quần thần rằng muốn dùng binh thì đánh nước nào. Có 
một vị tâu lên nước Hồ nên đánh. Vũ Công làm mặt giận mắng: Hồ là nước anh 
em mà ngươi dám nói vậy sao. Mắng xong rồi lôi ra chém. Vài ngày sau quân 
Trịnh ồ ạt kéo vào diệt tan nước Hồ. 

Đời Tống có người muốn trả thù một kẻ quyền cao chức trọng, bèn về nhà 
viết quyên dâm thư tuyệt tác, rồi đem tâm thuốc độc vào từng trang vì đã biết 
thói quen của kẻ quyền thế kia lúc đọc sách hay nhắm nước bọt mà giở trang. 
Viết xong đem dâng cho kẻ thù đọc. Mải say mê với bút pháp và dâm tình, kẻ 
quyền thế kia không hay là mỗi lần nhắm nước bọt để sang trang là một lần đi 
dần đến cõi chết. 

d) Bồn là chu đáo: 


Ông Yết Tuyên Tử nói: "Hành kế vụ thực thi, vận sảo tất phòng tổn, lập mưu lự 


trung biến... Thử sách trở nhi hậu sách sinh, nhất đoan chí nhi số đoan khởi. 
Bách kế điệp xuất, toàn vô, di sách". (Thi hành mưu kế là phải làm đâu ra đấy, 
phải đề phòng những tồn hại, lập mưu phải lo những biến chuyển bắt kỳ... Dù cho 
kế sách này bị trở ngại đã có ngay kế sách khác thế vào. Một tung ra có cả chục 
mưu kế tiếp.) 


Đề thắng trận Xích Bích, Không Minh và Chu Du đã phải lập bao nhiêu mưu mẹo 
mới lừa được Tào Tháo. Giả mê ngủ để cho Tưởng Cán vào tròng. Khổ nhục kế 
Hoàng Cái chịu đòn. Bởi sự ấn hiện của Bàng Thống để mớm cho Tào Thào 
xích thuyền mà đốt cho dễ. 


Ấy vậy mà vẫn còn thiêu gió đông, đến nỗi làm cho Chu Du lo thành bệnh. Gia 
Cát lập đàn câu phong. 
e) Diễm tuyệt khó của mưu là hai chữ thích đáng. 


Yết Tuyên Tử nói rằng: 

"Kế hữu khả chế ngu, bất khả chế trí, hữu khả chế trí bất khả chế ngu. 

Nhất dĩ kế vi kế, nhất dĩ bất kế vi kế. 

Duy kế chỉ chu, trí ngu tịnh chế. Giả trí giả nhi ngu, tức dĩ kế thi. Ngu giả nhi 
trí, tức dĩ trí đầu. 

Mỗi ngộ địch hồ sở kiến, phản hồ địch sở nghi, tác kế mịch bất thành hĩ. 

Có kết tất nhân nhân nhi đầu." 

(kế là để chế ngự, có kế chỉ để chế ngự kẻ ngu mà không chế ngự được 
người trí, nhưng cũng có kế chế ngự được người trí mà không chế ngự được kẻ 
ngu. Kế dĩ nhiên là kế rồi, tuy nhiên có lúc không dùng kế mà chính là kế. Kế nào 
hết sức chu đáo thì mới mong chế ngự được cả hai người trí lẫn kẻ ngu. Trí bề 
mặt nhưng trong lòng ngu thì rất dễ mắc kế, kẻ ngu nhưng hay mưu mẹo phải 
dùng trí mà lừa. Cho nên dùng kế cần xét từng người. ) 


Không Minh chỉ còn ba ngàn quân trong thành, bỗng nghe thám báo hàng vạn 
quân Tư Mã Ý đến vây đánh. Ông ung dung sai người mở công thành, rồi sắp 
bàn rượu ngồi trên mặt thành gầy đàn. Tư Mã Ý mới trông cảnh tượng ấy, trong 
bụng nghi hoặc Khổng Minh có mưu gì nên vội cho quân rút lui. Thấy Tư Mã Ý 
rút rồi, Không Minh tức tốc đem quân chạy. 


Giả thử Tư Mã Ý là Lã Bố, chắc Không Minh không dám dùng cái mưu nguy 
hiệm đó. Lã Mông xin Tôn Quyên cho Lục Tôn ra thay mình lãnh đạo Kinh châu 
là mưu lây một người giỏi nhưng chưa tiêng tăm đề lừa Vân Trường vôn là con 


người hiểu danh, giả thử Vân Trường là Tuân Úc hay Quách Gia những con 
người cân trọng thì cái mưu kia vô dụng. 


Như vậy là mưu kế lừa được người trí mà không lừa được kẻ ngu và mưu kế lừa 
được kẻ ngu mà không lừa được người trí. 


Trương Phi râu hùm vễnh ngược, hai mắt trợn trừng, tay cầm xà mâu, cưỡi 
ngựa đứng sững trên cầu. Lại thấy sau rừng có động, bụi bay mù mịt, quân Tào 
tưởng có quân mai phục, dừng ngay ngựa không dám tiến nữa. Các tướng Tào 
ai cũng sợ là mẹo Khổng Minh, không dám tiến gần nữa và bày thành thế trận. 
Các tướng Tào đứng dàn hàng chữ nhất ở bên tây cầu, rồi sai ngựa bảo với 
Tào Tháo. Tháo nghe tin cũng lật đật chạy đến. Trương Phi trợn mắt tròn xoe 
trông thấy hậu quân có tán vóc vàng, mão viết (mao việt?) tinh kỳ, đoán biết Tào 
Tháo hòai nghi nên đến xem, Phi bèn hét lên một tiếng cực to rằng: ta là Trương 
Dực Đức đây, ai dám địch với ta nào. Tào Tháo thấy Trương Phi kiêu dũng thế 
có ý muốn rút lui. Như vậy là bất kế vi ké. 

Tam Quốc Chí diễn nghĩa kể: Năm Kiến Hưng thứ ba, ở Ích châu có tin báo 
rằng Man vương là Mạnh Họach khởi lọan đem mười vạn quân xâm nhập bờ 
cõi. Không Minh liền vội vã vào chầu và tâu với Hậu chủ: Nay rợ phương Nam 
không phục là một họa lớn của nhà nước. Tôi xin lĩnh một đại quân đánh mới 
XOng. 

Giản Nghị đại phu Vương văn Nghị cản nói: Phương Nam là xứ ma thiêng 
độc, cây cối không mọc được. Thừa tướng cầm quyền to nhà nước không nên 
đem thân vào đó. Vả lại bọn Mạnh Họach phản nghịch chẳng qua như bệnh đậu 
ghẻ mà thôi. Thừa tướng chỉ nên sai một đại tướng đi đánh chắc chắn cũng 
thành công. 

Không Minh nói: Đất Nam xa cách, nhân dân còn man rợ, thu phục thật khó. 
Ta phải xuất thân ra đánh, nên cũng liệu cơ mà làm, không có khinh thường mà 
ủy thác cho người khác được. 

Lại nói về quân tàn đạo của Mạnh Họach là Úng Dĩ nghe tin Khổng Minh đem 
đại quân đến, liền cùng Cao Định, Chu Bao thương nghị chia quân làm ba 
đường. Cao Định ở giữa, bên tả là Úng Dĩ, bên hữu là Chu Bao, tất cả dẫn năm 
sáu vạn quân ra nghênh địch. Cao Định sai Ngạc Hóan làm tiền bộ tiên phong ra 
đón quân Thục. 

Khi đại quân của Khổng Minh đã tiến đến địa phận Ích châu, Tiền bộ tiên 
phong là Ngụy Diên, phó tướng Trương Dực, Vương Bình vừa vào khỏi giới 
khẩu thì gặp quân Ngạc Hóan đến. Hai bên dàn trận, Ngụy Diên ra ngựa mắng 


rằng: 


- Phản tặc kia, mau mau đầu hàng đi cho sớm. 

Ngạc Hóan tế ngựa lại đánh nhau với Ngụy Diên. Được vài hiệp, Diên giả 
thua chạy. Hóan đuôi theo, chừng được vài dặm, bỗng tiếng reo nồi dậy ầm ầm, 
Trương Dực, Vương Bình hai mặt đỗ ra chặn mắt đường về. Ba tướng hợp sức 
đánh đón về, bắt được Ngạc Hóan, giải về trại nộp Không Minh. Không Minh sai 
cởi trói, cho ăn uống tử tế, rồi hỏi rằng: 


- Ngươi là bộ tướng của ai? 

Ngạc Hóan đáp: Tôi là bộ tướng của Cao Định. 

Khổng Minh nói: Ta biết Cao Định là người trung nghĩa, nay vì Úng Dĩ xúi 
giục, mới đến nỗi thế. Ta tha cho mày về bảo Cao Định lại hàng, kẻo mắc vạ to 
đây. 

Ngạc Hóan lạy tạ lui ra, về ra mắt Cao Định, thuật lại chuyện Không Minh 
nhân đức và ngỏ ý cảm ân Khổng Minh biết ngần nào. 

Hôm sau Úng Dĩ đến chơi trại Cao Định hỏi rằng: Ngạc Hóan làm sao về 
được thế? 

Định nói: Đó là Gia Cát Lượng tha cho và. 

Dĩ nói: Đây là mẹo của Gia Cát Lượng khiến cho chúng ta bất hòa với nhau 
đó. Cao Định trong bụng hồ nghi, chưa biết tin đường nào. Bỗng có tin Thục 
tướng đến khiêu chiến. Úng Dĩ dẫn ba vạn quân ra nghênh địch, đánh nhau 
chưa được vài hiệp, Dĩ đã quay đầu chạy mất. Diên dẫn quân đuổi đánh hai 
mươi dặm mới rút về. 

Hôm sau Úng Dĩ lại dẫn quân đến. Khổng Minh ba hôm liền không cho quân 
ra. Đến hôm thứ tư, Úng Dĩ, Cao Định chia quân làm hai đường đến cướp trại 
Thục. Không Minh đã sai Ngụy Diên phục sẵn từ lâu. Quả nhiên, quân hai người 
kéo đến thì bị quân phục đồ ra giết mất quá nửa và bắt sống rất nhiều. Nguy 
Diên giải cả về trại. Khổng Minh sai giam quân Úng Dĩ một bên, quân Cao Định 
một bên, rồi cho quân sỹ nói phao lên rằng: nói là người của Cao Định thì tha, 
còn người của Úng Dĩ thì giết sạch. Quân sỹ ai ai cũng nghe biết tin ấy cả. Một 
lát Khổng Minh cho đòi bên quân Úng Dĩ lên trướng mà hỏi rằng: chúng bay là bộ 
hạ của ai? chúng nói dối rằng chúng tôi là bộ hạ của Cao Định. 

Không Minh liền tha tội, lại cho ăn uống, rồi sai người đưa ra khỏi coi, tha về 
trại. 

Không Minh lại cho đòi quân của Cao Định lên hỏi, thì chúng nói rằng: Chúng 
tôi mới thực là quân sỹ của Cao Định. 

Không Minh cũng tha, cho cơm rượu ăn uống và bảo: Hôm nay Úng Dĩ có sai 


người đến đầu hàng muốn dâng đầu chủ chúng bay và đầu Chu Bao để lấy 
công, nhưng ta không nỡ thế. Chúng bay có phải bộ hạ của Cao Định thì tha cho 
về, không được làm phản nữa, nếu ta lại bắt được quyết không tha đâu. 

Chúng cùng lạy tạ ra đi, về đến trại nhà, thuật chuyện lại với Cao Định. Định 
liền sai người đến trại Úng Dĩ dò la xem sao, thây quân Úng Dĩ được tha về, ai 
cũng có bụng cảm ân đức của Khổng Minh. Nhiều người muốn hàng theo Cao 
Định. Nhưng Cao Định vẫn chưa yên tâm lại sai người đến thám trại Không Minh 
xem hư thực thế nào, không ngờ bị quân canh bắt được đem nộp. Khổng Minh 
giả tảng không biết, cho là quân do thám của Úng Dĩ, mới gọi vào trướng hỏi 
rằng: 

- Nguyên súy mày đã hứa đem nộp đầu Cao Định, Chu Bao, làm sao để lỡ 
hẹn, không mang đến, thằng này lại sang đây do thám chỉ đây. 

Tên quân ấy nói hàm hồ cho xong việc. Không Minh đãi cơm rượu, rồi viết 
một bức thư, giao cho hắn và dặn rằng: Mày cầm giấy này về trao cho Úng Dĩ, 
bảo hắn làm mau đi, chớ để lỡ. Tên quân lạy tạ trở về, ra mắt Cao Định trình tờ 
thư của Khổng Minh lên, Cao Định coi xong thư giận nói rằng: Ta thực lòng đãi 
nó, nó lại muốn hại ta, dung thứ sao được. 

Lập tức gọi Ngạc Hóan lên thương nghị. Ngạc Hóan nói: Không Minh là 
người nhân đức ta làm phản không nên. Vả lại việc làm phản là tại Úng Dĩ gây ra 
cả, chi bằng giết quách hắn đi về hàng Khổng Minh là hơn. 

Định hỏi: Thế thì hạ thủ làm sao bây giờ? 

Hóan nói: Chúa công làm mở tiệc rượu, mời Úng Dĩ đến chơi. Nếu hắn không 
có bụng gì tất đi lại như thường. Nhược bằng không đến tất là có bụng khác. 
Chúa công nên đem quân đánh mặt trước, tôi xin phục quân ở đường nhỏ mặt 
sau trại, thế nào cũng bắt sống được hắn. Cao Định nghe lời mở tiệc mời Úng 
Dĩ. Dĩ quả nhiên nghĩ lời quân sỹ tha về hôm trước, không dám đến. 

Đêm hôm ấy, Cao Định dẫn quân kéo đến trại Úng Dĩ. Quân của Úng Dĩ 
được Không Minh tha về đều nhớ ơn Cao Định, liền thừa cơ kéo cả về giúp Cao 
Định. Quân sỹ chưa kịp đánh nhau đã chạy tán lọan. Dĩ vội vàng lên ngựa lẻn ra 
đường sau núi. Đi chưa được vài dặm bỗng đâu tiếng trống nồi lên om sòm, một 
tóan quân tràn ra, Ngạc Hóan cầm kích quất ngựa xông lên. Dĩ chưa kịp trở tay, 
đã bị Hóan đâm một nhát kích ngã lăn xuống ngựa, rồi chặt lấy đầu. Quân bộ hạ 
của Dĩ đầu hàng cả, Định dẫn hai tóan quân đem đầu Dĩ lại hàng Không Minh. 
Không Minh ngồi trong trướng quát quân sỹ lôi Cao Định ra chém. 

Cao Định kêu rằng: Tôi cảm ơn Thừa tướng nên đem đầu Úng Dĩ về hàng cớ 
sao lại chém? 

Không Minh cười ầm lên nói rằng: Ngươi định trá hàng che mắt ta ru? 

Định nói: Thừa tướng lấy gì làm bằng mà cho tôi là trá hàng? 


Không Minh mở trát lây ra một phong thư, đưa cho và bảo rằng: Chu Bao đã 
sai người dâng hàng thư đến đây nói ngươi với Úng Dĩ kết nghĩa sống chết với 
nhau, có lẽ đâu một chốc mà ngươi nỡ giết hắn, cho nên ta biết ngươi đến trá 
hàng. 

Định kêu lên rằng: Chu Bao nó làm kế phản gián đấy, Thừa tướng chớ có tin. 

Khổng Minh nói: Ta cũng chưa vội tin ngay một mảnh thư đâu, nhưng người 
có bắt được nốt Chu Bao thì ta mới coi làm thực. 

Định nói: Thừa tướng chớ nghi, để tôi xin bắt nốt Chu Bao lại nộp có được 
không? 

Như vậy là ngu giả nhi trí tức dĩ chí đầu và bách kế điệp xuất. (Kế nọ theo kế 
kia mà tiếp nồi). 

Vận dụng mưu lược 

Sự vận dụng mưu lược biến hóa khôn lường, nó thay đổi theo từng người 
từng việc, từng nơi từng lúc. Tuy nhiên cũng có thể khái quát vào mấy nguyên 
tắc sau đây: 

1) Giữ bí mật: Ông Quỷ Cốc Tử nói: "Thánh nhân chỉ đạo tại ẫn giữ nặc" (đạo 
của ông thánh là ân mật). Yết Tuyên Tử nói: "Mưu thành ư mật, hại ư tiết, tam 
quân chi sự mạc trọng ư mật" (mưu thành là do kín đáo, bại là do tiết lộ, việc binh 
không gì trọng bằng bí mật). Cơ sở của mưu lược là bí mật cho nên Hòai Nam 
Tử mới viết trong thiên Binh lược huấn rằng: "Binh quý mưu chỉ bát trắc dã, hình 
chi ân nặc dã xuất ư bất ý, bất khả dĩ thiết bị dã. Mưu kiến tắc cùng, hình kiến tắc 
chế. Cố thiện dụng binh giả, thượng ân chỉ thiên, hạ ấn chỉ địa, ân chỉ ư nhân). 
(Mưu quý là ở chỗ bất trắc, không lộ hình tích để có thể bất kỳ đánh tới làm địch 
không liệu được. Đề lộ hình thì mưu cùng. Cho nên người giỏi việc binh tất phải 
giỏi về phép ẩn). 

Làm chính trị cũng chỉ có một chữ ân đứng đầu, hãy giấu kỹ lực lượng của ta, 
ý muốn của ta, sở trường sở đoản của ta, như thế cổ nhân gọi là thượng thiện. 

Trong bất cứ biến động lịch sử nào kẻ thắng là kẻ giữ được bí mật của mình 
và biết nhiều bí mật của đối thủ. Fouché thắng Robespierre chỉ trên trận tuyến 
này, cả hai đều thông minh và giỏi chính trị. Nhưng Robesplerre đã kém Fouché 
vê mười năm làm giáo học trường nhà dòng. Mười năm ây, Fouché phải chịu 
những quy luật của trường rất khắt khe, khắc khổ thầm lặng và tối tăm. 

Nhờ không khí ngột ngạt mà Fouché đã tìm đến một cái học trên hẳn 
Robespierre là: kỹ thuật im lặng - một nghệ thuật ngụy trang - thầm kín và tự chủ 
để quan sát - biết đến sâu kín tâm hồn con người. Fouché hơn Robespierre ở 
chỗ suốt đời Fouché không ai có thể nhận thấy dù một lần ông ta biến sắc mặt, 
mừng vui hay hờn giận, hãi sợ hay lo âu, những đường gân trên mặt Fouché 
hoàn toàn do tâm não ông ta định đọat, bộ mặt Fouché chẳng khác nào bức 


tường cao và dầy của một nhà tu kín. 

Cũng như Trotsky thua Staline sau này chính cũng bởi tại Staline nắm được 
toàn bộ kế sách của Trotsky. Trotsky xử dụng lại bài học tháng Mười 1917 tức 
là phương pháp tổng khởi nghĩa bằng cách lựa ra một đạo quân kiên quyết 
chiếm trọn các cơ sở trọng yếu đề làm tê liệt bộ máy chính quyền. Staline biết 
thế nên cũng tung người của mình chực sẵn ở những nơi đó bắt trọn tất cả 
những người của Trotsky. Khoảng ba giờ sau Trotsky mới biết kế họach của 
mình hoàn toàn thất bại. 

Nói về sự kiện lịch sử trên, nhà văn Malaparte có những nhận định: Sức 
mạnh của Staline (một người kém xa Trotsky về học vấn) là tính nhẫn nại lạnh 
lùng. Staline như một con thú rình mồi, lặng lẽ theo dõi tất cả những hành động 
vội vã, sôi nỗi của Trotsky bằng những bước nặng nề chắc nịch và chậm chạp 
của một anh chàng nông dân. Staline kín như miệng bình, lạnh như miếng thép, 
còn Trotsky thì kiêu hãnh, bồn chồn nung nấu với quá nhiều tham vọng. 

2) Vận dụng mâu thuẫn: "Tam Quốc chí diễn nghĩa" hồi thứ 13 có đoạn: 

Hiến Đề khóc nói rằng: Trẫm bị hai thằng giặc ấy khinh nhờn đã lâu. Nếu giết 
được thì may lắm. 

Dương Bưu tâu: Tôi có một mẹo, trước làm cho hai đứa tự tàn hại lẫn nhau 
rồi sau mới mời Tào Tháo đem binh vào giết sạch lũ giặc, yên triều đình. 

Hiến Đề hỏi: Kế ấy là gì? 

Bưu tâu: Tôi nghe vợ Quách Dĩ rất hay ghen, sai người đi lại với vợ nó, dùng 
kế phản gián, hai thằng giặc ấy tất giết lẫn nhau. 

Vua liền viết tờ mật chiếu, đưa cho Dương Bưu, sai Bưu thi hành kế ấy. 

Bưu lập tức sai vợ, lấy cớ có việc đến phủ Quách Dĩ, nhân dịp bảo vợ Dĩ 
rằng: Tôi nghe Quách tướng quân thường cùng với phu nhân Lý Tư Mã có tư 
tình với nhau, tình thân mật lắm, nếu quan Tư Mã biết chuyện tất bị tai vạ. Phu 
nhân nên giữ gìn đừng cho đi lại nữa là hơn. 

Vợ Dĩ đem lòng ngờ ngay chồng, nói: Thảo nào đêm ấy nhà tôi không về, 
chẳng hóa ra đi làm việc vô sỉ đó. Giá phu nhân không nói thì tôi không biết, để 
từ nay tôi xin giữ gìn. 

Vợ Bưu từ giã về. Vợ Dĩ ra tiễn, hai ba lần tạ ơn rồi mới trở vào. 

Được vài ngày, Quách Dĩ lại sắp sang nhà Lý Thôi ăn yến. Vợ Dĩ ngăn nói 
rằng: Lý Thôi là người bất trắc lắm, vả lại thời nay người anh hùng không chắc 
đứng lâu được với nhau. Phu quân sang bên ấy, ví dụ trong khi ăn uống, Lý Thôi 
đánh thuốc độc, thiếp làm thế nào? 

Quách Dĩ nhất định không nghe. Vợ hai ba lần ngăn cản. Buổi chiều Lý Thôi 
sai người đem biếu một mâm rượu. Vợ Dĩ bỏ thuốc độc vào đồ ăn rồi mới bưng 
vào cho chồng. Dĩ định ăn ngay thì vợ can lại nói: Đồ ăn ở ngoài đưa lại, không 


nên ăn ngay. Nói rồi đem đỗ một ít cho chó ăn thử. Chó ăn chết liền. 

Từ đấy Quách Dĩ bắt đầu ngờ Lý Thôi. 

Một hôm tan châu, Lý Thôi lại mời Quách Dĩ về nhà uống rượu. Dĩ cũng đến. 
Tàn tiệc, Dĩ say mới trở về. Ngẫu nhiên đêm hôm ấy đau bụng. Vợ thấy vậy mới 
nói: Thôi lại ăn phải thuốc độc rồi! 

Nói rồi đem nước giải độc cho uống. Dĩ uống xong thổ ra hết đồ ăn, thì khỏi 
đau bụng. Dĩ giận lắm nói rằng: Ta với Lý Thôi cùng toan việc lớn với nhau, nay 
bỗng dưng muốn hại ta. Ta không liệu trước tất mắc tay nó. 

Liền sửa soạn giáp binh bản bộ đi đánh Lý Thôi. Có người bảo với Lý Thôi, 
Thôi nổi giận nói rằng: Quách Dĩ sao dám thế. Cũng đem giáp binh bản bộ lại 
đánh. 

Xã hội do mâu thuẫn xung đột mà biến hóa. Làm chính trị dựa vào mâu thuẫn 
làm đòn bẩy để thay đổi thời và tạo thế lực. Chưa thấy mâu thuẫn phát hiện thì 
phải tìm cách phát hiện mâu thuẫn. Mâu thuẫn chưa có thì phải chế tạo mâu 
thuân. 

Trong nội chiến Quốc-Cộng bên Tàu, trận tuyến mâu thuẫn rất rộng lớn và đã 
được Cộng sản khai thác triệt để. Tất cả bộ máy tuyên truyền của Cộng sản 
được động viên đề dùng vào kế họach chế tạo mâu thuẫn. 

Tỷ dụ: đối với hàng ngũ Quốc Dân đảng, Cộng sản phân định ra nhiều thành 
phần, nào thành phần ngoan có, thành phần tứ đại gia (Tưởng, Tống, Khổng, 
Trần), thành phần khai minh, thành phần tiến bộ 

Đối với giai cấp tư bản, Cộng sản chia ra nào là: cường hào, quan liêu, tư 
bản, giai cấp đại tư bản, giai cấp tư sản dân tộc. 

Đối với nông dân Cộng sản chia ra nào là: địa chủ, phú nông, trung nông, bằần 
nông, cố nông. 


Đối với trí thức Cộng sản hô danh từng phần tử bằng những danh từ khác nhau 
như: phần tử dân chủ, phần tử tiền bộ, phần tử bảo thủ, phần tử lạc hậu. 

Sau đó Cộng sản mới chế tạo mâu thuẫn suốt lượt từ trên xuống dưới, từ 
dưới lên trên, địa chủ xung đột với phú nông, trung nông oán ghét phú nông, bần 
có, thù hẳn địa chủ. Phe tứ hào trong nội bộ đảng quốc dân xung đột với phe 
khai minh tiền bộ v.v... Phần tử dân chủ đả kích phần tử lạc hậu bảo thủ. 


Cùng lúc ấy Cộng sản lại mở ra một màng lưới trận tuyến thống nhất là kháng 
Nhật, thống nhất chiến tuyến đề thu về một mối mà cô lập kẻ thù chính. 

Cộng sản gọi chung đường lối trên là phân hợp chiến lược. 
Chiến lược phân hợp ấy như sau: 

Phân gồm có nhiều hình thức: phân hóa, phân tán, phân ly, phân cách, phân 


liệt, phân băng. 


Hợp cũng có nhiều hình thức: liên hợp, kết hợp, đóai hợp, tập hợp, củ hợp, đoàn 
kết, hợp tác. 

Cùng nhằm vào mục tiêu phân chia kẻ thù làm cho lực lượng đối phương yếu 
đi và tập trung lực lượng để cho mạnh lên. Nhưng mọi hình thức phức tạp kế trên 
lại có những tác dụng khác nhau và mỗi hình thức trên là một chiến thuật tinh vi 
đã được nghiên cứu kỹ càng. 

3) Thuận phản: Thang đánh vua Kiệt, những sợ người đời chê mình tham lam 

không phục, nên Thang lập mưu nhường thiên hạ cho Quang Vũ. Nhưng lại sợ 
Quang Vũ nhận nên sai người đến nói với Quang Vũ rằng: Thang giết vua mà lại 
muốn đồ tiếng ác cho ông bằng cách nhường thiên hạ cho ông đấy. Quang Vũ 
hoảng sợ không nhận rồi nhây xuống sông chết. Như thế gọi là thuận phản. Thủ 
đoạn này mang nhiều tính chất Đông phương. Nó bắt nguồn từ triết lý của Bão 
Tử: "Thánh nhân hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngọai kỳ thân nhi thân tồn, phi kỳ vô tư 
gia? Cố năng thành kỳ tư." (Thánh nhân thường đặt thân mình ở sau người để 
rồi mà lại ở trước người. Không nghĩ tới thân mình để thân mình tồn tại. Làm 
điều vô tư để thành cái tư.) Thủ đoạn thuận phản rất kỳ diệu. Nếu nhìn không kỹ 
người ta có thê bảo nó là những gì không tưởng, mơ hồ. Tỷ dụ Quỷ Cốc Tử nói: 
"Dục cao phản hạ, dục thủ phản dữ" (muốn lên cao nên xuống thấp, muốn lấy thì 
nên cho) nhưng xin độc giả hãy đọc tiếp: giỏi dùng thuận phản thì lấy lùi làm tiến, 
lấy thủ làm công, lấy nhỏ làm lớn, lây thấp làm cao, lây cong làm thẳng, lấy nhục 
làm vinh, lầy âm làm dương, v.v... thì nguyên tắc thuận phản sẽ dần dần hiển hiện 
tính chất kỳ diệu của nó. 
Koutouzov ra lệnh cho toàn thể quân đội rút lui để cho Nã Phá Luân tiến vào 
nước Nga. Lệnh của ông được mọi người đón nhận với nụ cười mỉa mai cho là 
sỉ nhục. Rồi mùa đông tới, quân Nã Phá Luân vì tiền mau quá mà không có củng 
cố nên sa lầy. Koutouzov hạ lệnh phản công toàn thắng. Thế chẳng là lấy nhục 
làm vinh, lây thóai làm tiến đó sao. 

Mao Trạch Đông bị Quốc quân đuổi ra khỏi sào huyệt Thụy kim ở phía Nam. 
Quân Mao phải chạy ngược lên phía Bắc để đến Diên an, mà sau này Cộng sản 
mệnh danh cuộc ởi vĩ đại đó là vạn lý trường chinh. Sở dĩ Cộng sản có đủ tư 
cách để gọi là trường chinh, nhờ biết áp dụng tài tình nguyên tắc thuận phản. 
Phe Mao, Chu không chạy dài, trái lại họ đã lợi dụng tình thế tuyệt vọng này bằng 
cách suốt dọc đường Nam lên Bắc, hễ cứ nghỉ ngơi chỗ nào là đánh chiếm chỗ 
ấy, rồi thực hiện cải cách ruộng đất để tuyên truyền. Khi nào phe Quốc Dân 
đảng tới lại chạy, nhưng dù sao họ cũng lưu lại nơi vừa chạy những vết tích sâu 
đậm của chủ nghĩa. Bởi thế nên tổng kết cuộc hành trình từ Thụy kim lên Diên 


an, người ta có thể nói thua về quân sự nhưng thắng về chính trị. 

Khoảng 1946, Tưởng Giới Thạch mở cuộc tấn công quy mô vào sào huyệt 
Cộng sản. Tưởng gọi là Bắc phạt. Nhưng việc làm của Tưởng không được dân 
chúng ủng hộ, vì cuộc kháng chiến vừa xong dân chúng còn đang hãi hùng với 
chiến tranh. Nay lại nghe thấy Tưởng phát động chiến tranh nên toàn dân sôi nồi 
công kích họ Tưởng, khiến cho uy tín của họ Tưởng giảm sút nhiều lắm. Phản 
đối biến thành bạo động khắp nơi. 

4) Bạn thù: Khi Mao Trạch Đông đánh nhau với Tưởng Giới Thạch, ông có 
đề ra tám sách lược, đó là: 

a) Quan điểm trường kỳ. 


) 
C) 
d) Công tác nông dân. 
e) Vận động quần chúng thành thị. 
f 
g) Chiến tuyến thống nhất. 
h) Công tác đặc vụ. 

Tám sách lược trên này, trong có sách lược chiến tuyến thống nhất rất quan 
trọng đối với nguyên tắc sách ứng bạn thù và là một khâu chính của chiến tranh 
chính trị. Sách ứng bạn thù là đấu trí nặng hơn đấu lực. Không dùng máu mà 
dùng mưu, không đánh mà hóa. Hóa cái hữu dụng của đối phương thành vô 
dụng. Hóa thế đa số của đối phương thành thiểu số. Hóa sở trường của đối 
phương thành sở đoản. Hóa lực lượng của đối phương thành lực lượng của ta. 

Vương Doãn dùng kế mỹ nhân để biến Lã Bố đang là thù của đám triều thần 
ra thù của Đồng Trác. 

Fouché âm thầm dệt màng lưới để cô lập Robespierre mà hạ thủ. 

Hitler ký hòa ước với Nga để khỏi lo về mặt Đông cho rảnh tay giải quyết mặt 
Tây. Nga sô ký hòa ước với Đức để tranh thủ thời gian làm ổn định tình hình nội 
bộ. 


Chính sách viễn giao cận công của Trương Nghi giúp cho Tần thành công việc 
thống nhất. 

Thiện biến và minh biến 

Thời chiến quốc thần tử nước Tê là Trương Sửu bị bắt ở nước Yên (Yên 
vương?) muốn giết Sửu nhưng Sửu trốn thóat. Chạy đến biên cảnh nước Yên lại 
bị tên tiêu lại ở biên cương bắt được. Trương Sửu mới nghĩ ra một kế, bèn ghé 
tai nói nhỏ với tên tiểu lại kia rằng: "Vua Yên muốn giết tôi là vì có người bảo tôi 
có giấu viên ngọc bích rất quý, vua hỏi ngọc, tôi lấy đâu ra mà dâng. Vua không 


tin, tra khảo, tôi nhận liều là đã nuốt vào trong bụng rồi, vua bèn sai mồ bụng tôi 
đê lây may tôi trôn được. Bây giờ nêu ngài không tha tôi thì khi bị giải trước mặt 
Yên vương tôi sẽ khai là đưa ngọc bích cho ngài và ngài cũng nuôt vào bụng 


À»m 


FOI. 


Tên tiêu lại nghe xong sợ hãi lắm bèn tha cho Trương Sửu đi 
thoát. Như vậy gọi là phép thiện biên (hay biên hóa). 


Kinh Dịch viết: "Cùng tắc biến, biến tắc thông". Sự vật biên đổi không ngừng, 
con người sông trong xã hội mà không hiệu cái lẽ thường biên tât sẽ lâm vào thê 
cùng. Dùng mưu mà không biêt biên mưu tât mưu cùng. 


Thời đại trôi đi một cách vô tình, lịch sử tàn bạo lạnh lùng, nó tiến theo con 
đường cân thiết của nó. Loạn Thập nhị Sứ quân lịch sử đòi hỏi một lực lượng 
đứng lên thống nhất và người thống nhất nó được gọi là Vạn Thắng Vương, đó là 
bước đi không thê không có được. Tuy nhiên trong sự đòi hỏi không tránh được 
của lịch sử vẫn mở cho muôn ngàn lối khác nhau. 

Đấu tranh chính trị là vận động mưu lược để biến tất cả những điều kiện 
khách quan của lịch sử, của tình thế thành ra những cơ hội cho đảng, đó là điều 
mà Lénine luôn luôn nhắc nhở đảng viên của đảng ông. 

Như vậy đấu tranh chính trị thành bại tùy thuộc vào hai chữ thiện biến. 

Sau bữa uống rượu luận anh hùng với Tào Tháo, biết Tào Tháo nghi mình 
nên Lưu Bị rất hãi sợ. Vừa lúc có xây ra việc Công Tôn Toản bị Viên Thuật đánh 
bại. Lưu BỊ mới chạy ngay vào xin với Tào cho mình cử binh đi đánh Viên Thuật. 
Đó là cái mưu biến của Lưu Bị như Bị đã nghĩ hôm trước: Ta không nhân dịp tìm 
kế thóat thân cón đợi đến bao giờ? Tào Tháo thây Lưu Bị xin như vậy, bằng lòng 
cho. 

Huyền Đức về nhà trọ, suốt đêm thu xếp khí giới và ngựa chiến đeo ấn tướng 
quân, đốc thúc để đi cho chóng. Quan Công, Trương Phi mới hỏi: Sao phen này 
anh đi vội vàng thế? Lưu Bị đáp: Ta ở Hứa đô như chim lồng cá lưới, chuyến 
này được đi như cá vào bể lớn, chim lên mây xanh, không bị giam hãm trong 
lồng lưới nữa. 

Bấy giờ Trình Dục và Quách Gia đi khám xét tiền lương vừa về, nghe thấy 
Tào Tháo đã sai Lưu Bị đem binh sang Từ châu, vội vàng vào bẩm rằng: Sao 
thừa tướng sai Lưu Bị đi đốc binh? 

Tháo đáp: Cho ra để chặn đường Viên Thuật. Dục nói: lúc Lưu Bị giữ chức 
mục ở Dự châu chúng tôi đã xin thừa tướng giết đi thừa tướng không nghe, nay 
lại cho đi cầm quân, thế là thả rồng xuống bê, đuôi hỗ về rừng, sau này muốn trừ 


đi còn làm sao được nữa? Quách Gia nói: nếu thừa tướng không giết Lưu Bị 
cũng chớ nên sai đi ra ngòai. Cổ nhân dạy: một ngày thả giặc để lo muôn đời. 
Xin thừa tướng nghĩ lại. 

Đầu năm 1947, toàn thể học sinh khắp nước Trung Hoa xuống đường với 
những biểu ngữ: Đả đảo chủ nghĩa đề quốc Mỹ. Quân Mỹ cút đi. Học sinh, sinh 
viên phẫn uất về vụ một nữ sinh viên bị lính Mỹ cưỡng hiếp. Các sử gia gọi đó là 
vụ Trầm Sùng, nữ sinh viên kia là Trầm Sùng. Sự thực đấy là một vụ cưỡng hiếp 
có tổ chức khéo léo để nhân cơ hội ấy mà Cộng sản biến thành phong trào bài 
Mỹ. Trầm Sùng là một nữ đảng viên đảng Cộng sản. Theo bản điều tra của nhà 
đương cục lúc ấy thì chính Trầm Sùng đêm Réveillon đã mời một lính Mỹ đến 
với cô và anh Mỹ say rượu ngờ nghệch kia đã mắc vào tròng. 

Hoài Nam Tử nói: 


"Thánh nhân giả, năng âm năng dương, năng nhược năng cường tùy thời nhi 
động tính, nhân tư nhi lập công. Vật động nhi tri kỷ phản. Sự mạnh nhi sát kỳ 
biên. Hóa tác vị chi tượng, vận tặc vị chi ứng. Thị dĩ chung chi nhi vô sở khôn”. 


(Bậc thánh nhân, lúc ấn lúc hiện, lúc tỏ ra yếu lúc làm ra mạnh tùy theo thời mà 
hành động. Xét vốn mà gây lời. Lúc biến động nhìn thấy ngay những mối mâu 
thuẫn, sự việc vừa nhô lên biết ngay đến những biến hóa để nhân hình tượng 
của biến hóa mà vận dụng mưu cho thích ứng). 

Nước Ngụy đem quân đánh nước Hàn, Hàn cầu cứu nước Tê. Tề Uy Vương 
hội họp quân thân lại hỏi: nên cứu sớm hay cứu muộn? 
Mưu thần Thành Hầu thưa: sớm hay muộn gì cũng chẳng bằng không cứu. 


Mưu thần Điền Kỷ nói: nếu không thì Hàn rơi vào tay Ngụy? 
Tôn Tẫn bây giờ mới chậm rãi nói: nếu bênh Hàn khi Ngụy chưa đánh mà đã 
cứu nguy thì là ta thay Hàn mà chịu đòn với Ngụy. Ta kết thân với Hàn để chọc 
cho Ngụy muốn phá Hàn quốc. tất nhiên Hàn quốc càng thấy cần phải đi với ta, 
bây giờ Ngụy mệt rồi, ta đem quân cứu Hàn tất phải thắng. Như vậy được cả lợi 
lẫn danh. Như vậy là minh biến. 

Thừa thế và nắm cơ hội 

Chu Vũ Vương sai người đi quan sát động tĩnh của triều đình vua Trụ. Người 
quan sát trở về bảo: Triêu đình nhà Thương đã loạn rôi. Vũ Vương hỏi: Loạn 
đến trình độ nào? Người quan sát đáp: Người tốt không thấy mà người xẫu 
đây đường. Vũ Vương nói: Vẫn chưa phải là thời cơ đã đến. 

Người quan sát lại đi sang nước Thương, ít lâu sau về bảo: Thương triều 
càng loạn. Vũ Vương hỏi: Loạn như thế nào? Người quan sát đáp: Các người 


hiền đức phải bỏ trốn. Vũ Vương nói: Vẫn chưa phải là thời cơ đã đến. 

Người quan sát đành phải quay sang nước Thương một lần nữa. Ít lâu sau về 
bảo rằng: Thương triều loạn lớn rồi. Vũ Vương hỏi: Loạn đến mức nào? Người 
quan sát đáp: Dân chúng oán ghét thâm gan tím ruột mà không ai dám hé răng. 
Vũ Vương vỗ tay cười nói: Đã đến lúc rồi đó. 

Chu Vũ Vương đến tìm ông Lã Thái Công bàn mưu phạt Trụ. Thái Công bàn: 
Tiểu nhân đầy đường thì nhân mạng rẻ rúng, người hiền trốn chạy thì cương kỷ 
bắt đầu vỡ, dân oán mà không dám oán dám than, là chính trị hà khắc đã quá 
mức, ta đem binh mà đánh tất sẽ thắng lớn. 

Chu Vũ Vương điểm trên hơn ba ngàn quân tinh nhuệ, tiền đánh nhà Thương, 
thế như gió bão, vài ngày bắt giết được vua Trụ tiêu diệt nhà Thương. 

Kinh Dịch dạy "Thời thừa lục long nhi ngự thiên" (thời đến thì cưỡi sáu con 
rồng mà ngự trị cõi trời) nắm được cơ hội, thừa thế chỉ cần làm vừa phải cũng 
gây được công to. Lão Tử nói: "Mạt triệu dị mưu” (điểm mạt hiện lên thì dễ 
đánh). 

Trung cộng chiếm Trung Hoa lục địa nhanh như cuộn đất để tiền, chẳng phải 
vì tại quân sự của Cộng sản giỏi mà vì thừa được thế. Cái thế tương tự như cái 
thế của Chu Vũ Vương hưng binh phạt Trụ. 

Thế nào là cơ? 


Điểm chuyển biến của việc, chỗ giao điểm của tình thế, lúc khẩn trương, gọi là 
cơ. Yêt Tuyên Tử nói: 


"Hữu mục tiền tức thị cơ, chuyên thuần tức phi cơ dã, hữu thừa chỉ tức vi cơ, 
thất chi tắc vô cơ dã. Mưu chỉ nghi thâm, tàng chi nghi mật, địch ư thức, lợi ư 
quyết." (Trông thấy ở trước mắt đấy là cơ, chớp mắt bỏ qua đi thì đấy không 
phải là cơ nữa. Có thể thừa thế được gọi là cơ, không thể thừa thế được hoặc 
bỏ lỡ đi thế là thất cơ. Đứng trước thời cơ phải mưu cho sâu, giữ cho kín, nhận 
cho tinh, rồi hành động quyết liệt). 

Thế nào là thừa thế? 


Nhân một lợi điểm chế tạo ra quyền là thừa thế. Thừa được thế khác nào như 
người lăn khối đá tròn từ trên đỉnh núi cao xuống. 

Năm 1799 là năm thứ ba mà cuộc cách mạng Pháp đi vào chỗ đỗ vỡ và hỗn 
loạn, con người chán nản và mệt nhọc vì những vụ chém giết lẫn nhau và những 
cuộc vui sa đọa. Thối nát, nghèo đói bắt đầu xuất hiện. Cơ quan chấp chính 
Directoire bị dân chúng báng nhạo khinh rẻ. Sở dĩ cơ cấu này còn đứng vững 
được chính là vì nước Pháp chỉ muốn yên thân. Sau khi đã ấp ủ quá nhiều mộng 


ảo và sau nhiều lần vỡ mộng giờ đây nước Pháp cần nghỉ ngơi. Chính quyền 
Directoire yếu quá không đủ sức đem lại những gì dân chúng đòi hỏi, thủ đô 
tương đối còn yên tĩnh chút ít, nhưng các tỉnh khác thì quá tệ. Hơn lúc nào hết 
nước Pháp cần mong có một vị lãnh tụ, một người hùng. 

Đôi lúc người ta đã nghĩ đến dòng dõi của chế độ quân chủ chuyên chính là 
Louis XVIII. Nhưng không thể xong được các tay tổ cách mạng sợ hãi bị trả thù 
nên quyết sống mái với dòng dõi này. Tuy nhiên cũng phải tìm ra giải pháp. Đúng 
lúc ấy thì một tiếng sét nổ trên trời: tin Bonaparte bất thần trở về Pháp. Nghe tin 
ấy Sieyes nói: chúng ta đang cần một thanh gươm báu, đó là Bonaparte. Tin này 
vang dội khắp Paris. Bonaparte đi đến đâu đều được thiên hạ chào đón nồng 
nhiệt. Trong thâm tâm mọi người đều nhận thấy chuyến về của Bonaparte là cơ 
hội cứu vớt nền Cộng hòa và thể chế dân chủ. 

Ngay chiều hôm tin loan ra, tướng Moreau mỉm cười nói với Sieyes rằng: Ban 
ngày ông ta đứng đón nhận những nghỉ lễ và tụng chiếu lệ, nhưng đêm xuống thì 
bắt đầu cuộc đấu tranh gay go hơn với mọi quỷ ké, thủ đoạn. 


Thọat tiên Bonaparte tìm đến Barras đưa ra đề nghị ông sẽ dùng quân đội làm 
cuộc đảo chính để đòi hỏi sửa đổi bản hiến pháp. Hiến pháp mới, Barras sẽ 
được nắm trọn quyền hành pháp còn Bonaparte thì nắm quân đội. Barras thừa 
hiểu, một khi Bonaparte nắm xong quân đội rồi thì quyền hành pháp của mình 
còn nghĩa lý gì nữa, nên Barras từ chối. Thất vọng với Barras, Bonaparte tới ve 
vãn Gohier, nhưng cũng không đem đến kết quả nào khả quan hơn. Chỉ còn lại 
một mình Sieyes, mặc dầu không ưa Sieyes lắm, nhưng chẳng làm thê nào hơn. 
Bonaparte nhờ Talleyrand thu xêp cuộc gặp gỡ giữa ông và Sieyes, Sieyes thỏa 
thuận thảo tờ hiền pháp mới. Được một trong đám người vai vê của Directoire 
cùng âm mưu rồi, bây giờ Bonaparte còn bốn trở ngại lớn lao nữa phải vượt qua: 

1) Sự đồng lõa của bộ trưởng cảnh sát công an. 

2) Barras không ngăn trở, Barras đứng trung lập. 
3) Những phương tiện tài chánh quan trọng. 
4) Sự ủng hộ của quân đội. 

Fouché con người trầm lặng và thủ đoạn nhất lúc đó không bị Bonaparte 
thuyết phục, ông đã nhìn thấy rõ tình thế và tự ý ủng hộ Bonaparte. Chính 
Fouché đã khuyến khích Bonaparte phải hành động gấp, thứ nhất là thỏa hiệp 
với Barras. 


Bonaparte đi cùng với Fouché đến Barras. Chỉ một cái lắc đầu của Barras là 
công việc thất bại. Nhưng trước Fouché, con nhện độc nguy hiểm với màng lưới 
khắp nơi, Barras cảm thấy chán ngây những cố gắng đương đầu quá ư gay cắn. 


Barras đành khuất phục và đặt điều kiện bảo đảm lợi thế cho mình và bốn triệu 
đông tiên vàng (giá bằng 40 triệu quan nặng) sô tiên này do nhà tài phiệt Collot 
ứng ra. 


Còn trở ngại lớn nhất là quân đội. Nói chung toàn thể quân đội không phản đối 
việc làm của Bonaparte nhưng tâm lý không phản đối ấy có nhiều điểm phức tạp 
như họ lo nền Cộng hòa có thê đồ vỡ, họ là quân đội, họ muốn trung thành với 
chế độ. Trong khi ấy bộ trưởng chiến tranh Crancé thì nhất quyết chống lại bất 
cứ một cuộc đảo chánh nào. Crancé đem việc làm của Bonaparte tố cáo với 
Gohier và Moulin (hai nhân vật quan trọng của Directoire). Vì quá mệt mỏi 
Gohier và Moulin không coi lời của Crancé là quan trọng lắm, hai ông đợi bằng 
chứng. Crancé liền gởi mật báo viên của ông đến nhưng tên mật báo viên khi 
thấy việc làm trở nên to chuyện, sợ hãi chùn lại đến thú thật với Fouché. Fouché 
cho giam chặt tên này luôn. Crancé chịu thua. 


Và cứ thuận buồm xuôi gió như vậy Bonaparte nhây vào nắm toàn bộ chính 
quyền nước Pháp, bằng một kỹ thuật đảo chính mới nhất mà lịch sử ghi là ngày 
19 Brumaire. Mặc dầu ngày đó có nhiều sơ hở, về phần Sieyes cũng như về 
phần Bonaparte, nhưng vẫn có Napoléon Đại đề ra đời bởi vì nhu yếu lịch sử đòi 
hỏi. Vì là một cái thế không thê khác hơn được nữa. 


Trước ngày 19 Brumaire, Bonaparte chỉ là một anh quân nhân thuần túy, 
Bonaparte thắng vì đã thừa được thế lại có thêm Fouché bên cạnh để dạy mình 
nắm cơ hội. Sau ngày 19 Brumaire người ta thấy cuốn sách gối đầu giường của 
Bonaparte là những trước tác của Machiavel. Chính Bonaparte đã sai vị công 
thần của mình là Charles Phillips Toussaint dịch cuốn Le Prince và xuất bản vào 
năm 1799. 


Chương 5 


Chính trị không phải là giấc mơ hoa trong chuyện thần tiên mà là một thực tế tàn 
nhẫn. 

lf you happen to be in power, 
dont think you are so almighty 

SUHARTO 

Thái độ có cả hay là không có gì không phải là thái độ chính trị đúng. Mỗi giai 
đoạn chỉ có một khả năng thực hiện hạn chế. Mỗi giai đoạn cần một nỗ lực để 
thêm khả năng cho giai đoạn sau. Không Minh muốn Kinh châu làm bàn đạp lấy 
Ba thục, không có Kinh châu Lưu Bị không thể xưng vương đất Thục. 


Mọi biện pháp chính trị đều xây dựng trên nguyên tắc từ dễ đến khó, từ nhỏ 
đến lớn, và tìm cho ra khía cạnh thuận lợi của chướng ngại để vượt qua. 
Mọi sự việc nút kết khó khăn nói khái quát bao giờ cũng có ba lọai: 
thứ nhất: Tất cả những gì thuộc vân đề nhân sự; 
thứ hai: Tất cả những gì thuộc về vấn đề nhân lực vật lực; 
thứ ba: Tất cả những gì thuộc vấn đề điều kiện khách quan. 


Đối với vẫn đề nhân sự, phương pháp giải quyết là tiêu diệt những phân tranh nội 
bộ, những thành kiến và xây dựng một lãnh đạo quyền vững chãi. Những khẩu 
hiệu chính trị ta thường nghe thấy như: chấn áp phần tử phản cách mạng đoàn 
kết, phê bình và đấu tranh để giải quyết mâu thuẫn để tiến tới đoàn kết trên cơ 
sở mới, hết thảy đều là những biện pháp nhằm giải quyết vẫn đề nhân sự. 

Đối với vấn đề nhân lực vật lực, phương pháp giải quyết là thu thập ít sau 
nhiều. Đảng cách mạng nào lúc đầu cũng chỉ có năm mười người, sau mới 
thành ngàn vạn người. Đám cháy lớn nào cũng khởi sự bằng ngọn lửa không to 
hơn ngọn lửa trên đầu que diêm. 

Đối với vẫn đề điều kiện khách quan, phương pháp giải quyết là xây dựng khả 
năng đấu tranh căn cứ vào hoàn cảnh hiện thực. Phải thận trọng quan sát những 
triều nước lớn và nước rút xuống của lịch sử. Biết biến cơ hội thành sự thực, 
nhưng cũng biết ngừng ở đâu. 

Nói về quy luật nhượng bộ 

Dostoevsky viết trong cuốn Nhật ký của một nhà văn: 

.. Bạn bước xuống một ga tỉnh nhỏ và ngẫu nhiên được nghe tin chiến sự loan 
báo có hơn mười ngàn người chết, điện tín vừa loan báo xong. Rồi bạn lại trông 
thấy một chàng trai trẻ với nét mặt say sưa không phải anh ta hoan hỉ vì số tử 
nạn nhưng vì anh ta say sưa vì lý. tưởng cao siêu, anh ta thành khẩn kêu gọi: hỡi 
các người ngoan đạo, cuộc đời rồi cũng hủy diệt, tất cả đều hủy diệt. 

Bạn hãy nhìn kỹ tên đó, bạn sẽ thấy ngay hình dáng của một tên khốn nạn 
đang tự đầu độc mình và đầu độc những người chung quanh. 

Có kẻ kia, y thường quỳ gối cảm ân Thượng để vì y không bị đánh đập, nếu 
có ai đánh đập y, y cũng cảm ân Trời Phật là may mắn y không bị giết chết. Rồi 
có ai giết chết y, y sẵn sàng cúi lạy Thượng đề đã giải phóng linh hồn bất diệt 
của y ra khỏi cái trái đất đau khổ này. 

Trên đây là những lời công kích chủ nghĩa chủ bại. 

Anton Tchekhov viết trong vở kịch Ba chị em: 

Cuộc đời thật cam go. Có nhiều người trong chúng ta quá bi quan cho rằng tất 
cả sẽ dẫn chúng ta đến tuyệt địa và không còn hy vọng gì hết... nhưng rồi nó lại 
sáng sủa huy hoàng, không lâu đâu tất cả rồi sẽ lại sáng lạn như xưa. 


Sologub viết trong tiểu thuyết Ngôi nhà cũ, ngôi nhà có người bị tử hình vì 
chính trị: 

Ý nghĩ về Boris đã bị treo cổ không hề ám ảnh họ. Những lúc ánh mặt trời 
chói chan, những lúc ánh trăng trong vắt bầu trời, chuyện ấy lại trở về thức tỉnh 
tâm hồn họ... Đôi lúc nó vò xé dẫn vặt đớn đau... Nhưng rồi chính những dẳn vặt 
vò xé đớn đau ấy lại trở lại thức tỉnh họ. 

Trên đây là những lời đầy hứa hẹn khi phải áp dụng sách lược đảo thóai. 

Chỉ có những con người chính trị sáng suốt lắm mới nắm được quy luật 
nhượng bộ. Mỗi cuộc chiến tranh đều phải tiến hành một cách rất biện chứng, 
nếu không hiểu như thế, không thể lãnh đạo đấu tranh. Đấu tranh là hủy diệt 
những chướng ngại trước mắt để tiền, muốn hủy diệt những chướng ngại đấu 
tranh cần lòng dũng cảm cứng rắn, nhưng không phải chỉ có hành động dũng 
cảm cứng rắn vì đôi khi sự lùi bước cũng là để hoàn thành việc tiến lên. 

Quy luật nhượng bộ như thế nào? 

1) Giữ chặt trận địa tối hậu, những cứ điểm khác có thể tùy thời nhượng bộ. 
Tỷ dụ bỏ thành thị để giữ chặt nông thôn. Tuyên bố học tập Tam Dân Chủ nghĩa 
để chặn cuộc tấn công quân sự nhằm tiêu diệt Cộng sản của Tưởng Giới 
Thạch. Bỏ Thụy kim chạy lên Diên an. 

2) Khoáng triển lực lượng ra bên ngòai, nhưng có thể tùy thời bỏ tùy thời chiếm. 
Tỷ dụ: Chấp nhận rút lui khỏi Cuba để giành lời cam kết của Mỹ đối với chế độ 
Castro. Ký hòa ước Tilsit. 

Nhượng bộ là chiến thuật không phải là chịu hàng xin thua, nguyên tắc căn 
bản của nhượng bộ là lùi một bước đề tiền hai bước. 

Nhượng bộ như chính sách của Phạm Lãi Văn Chủng nhằm bảo toàn lực 
lượng, nhằm làm cho Ngô vương đắc ý. Có nhượng bộ ở Cối kê mới có thắng 
lợi ở Cô tô. 

Nhượng bộ để làm gì? 

Chiến tranh hay đấu tranh bắt đầu và chấm dứt bằng một chuỗi thắng lợi 
không gián đoạn không thê có trong lịch sử. Nó phải kinh qua những giai đoạn 
khác nhau, lên bỗng xuống trầm. 

Nói về thỏa hiệp 

Thỏa hiệp không kế lọai nào và thỏa hiệp với bất cứ kẻ nào trong những điều 
kiện thuận lợi cũng cần thiết chẳng kém gì bạo lực để đánh kẻ thù trong những 
điều kiện thuận lợi khác. Cả hai đều hướng chung vào mục đích tránh bị tiêu diệt 
(bởi/và tiêu diệt?) đối phương. 

Thỏa hiệp chính trị mang rất nhiều hình thái, trong lịch sử cận đại người ta 
thây: 


- Trung cộng thỏa hiệp với Quốc dân đảng Trung Hoa cùng nhau kháng Nhât 
để dùng cuộc kháng chiến mà khoáng triển lực lượng. 

- Trung cộng lập trận tuyến thống nhát thỏa hiệp với các đảng phái để thêm vây 
cánh chống Tưởng. 

- Trung cộng đề ra chính sách thỏa hiệp với phú nông diệt địa chủ, rồi thỏa hiệp 
với trung nông đề diệt phú nông, rồi lại đem bằần cố nông diệt trung nông. 

- Trung cộng sau khi tiếp thu đại lục đã thỏa hiệp với các công thương kỹ nghệ 
gia để chấn chỉnh thương mại và công nghiệp, sau mới thay thế và tiêu diệt lần 
mòn. 

- Trung cộng thỏa hiệp với Anh về Hương cảng để giải quyết lối thóat cho mậu 
dịch, và làm cái cửa ngõ cho bang giao quốc tế. 

- De Gaulle thỏa hiệp với Salan về vấn đề Algérie đề lật đỗ nền đệ tứ Cộng hòa. 

- De Gaulle thỏa hiệp với Ben Bella để giải quyết vấn đề Algérie, để tiêu diệt đạo 
quân bí mật (O.A.S.). 

- Hồ Chí Minh thỏa hiệp với Leclerc để đem quân đội Pháp lên Bắc Việt, đuổi 
quân đội Tàu đi. 

- Đảng Bôn-sê-vích thỏa hiệp với phe tư sản Kerensky để chống chế độ Tsar 
hoàng. 

- Thỏa hiệp của Tòa thánh với Phát xít để diệt phong trào Cộng sản ở Espagne. 

Trên đây là kế những thỏa hiệp lớn, thỏa hiệp chính sách, đời sống chính trị 
còn hàng trăm thỏa hiệp nhỏ như: 

- Hai phe chiến tranh nhưng vẫn có thỏa hiệp trao đồi tù binh. 

- Hai kẻ thù nhưng vẫn đều đều ký với nhau và rất tôn trọng những thỏa hiệp 
thương mại. 

- Hai ranh giới chiến thời nhưng vẫn có thỏa hiệp ngầm cho sự giao thương để 
giải quyết vấn đề tin tức. 

Lúc nào thì buộc phải thỏa hiệp? 

Khi cả hai bên đều nhận thấy không thể lắn nhau được bước nào hết nữa, đó 
là lúc chín mùi cho một sự thỏa hiệp. Khi mỗi bên đều có những khó khăn nội bộ 
phải giải quyết, đó là lúc cần thiết một sự thỏa hiệp. 

Những năm sau của năm 1917, những tay áp phe quốc tế đều chịu ảnh 
hưởng của Urquhart nhất định đặt lại chế độ Tsar hoàng ở nước Nga. Chế độ 
mới của nước Nga phải chịu biết bao cay cực đề chấn chỉnh nền thương mại. 
Khi đã khả quan rồi, chính phủ Sô viết phái Krassine sang Anh để gặp Urquhart, 
ban đầu Urquhart vẫn bảo thủ M kiến cũ, nhưng lúc Krassine đưa ra nhiều điều 
kiện mới có lợi, Urquhart đổi sắc diện và cầm bút viết vào giấy những chữ giá cả 
ra sao? số lượng bao nhiêu? ký kết máy năm? 

Tưởng Giới Thạch bao vây Diên an đề tiêu diệt Cộng sản, vụ Tây an nỗ ra, 


nội bộ Quốc Dân đảng chia rẽ vì phong trào kháng Nhật sôi nổi, Tưởng Giới 
Thạch đành chịu thỏa hiệp rút quân về, tuyên chiến với Nhật. 

Thỏa hiệp là một chiến thuật không thể không có, nội dung của bất cứ thỏa 
hiệp nào cũng có thể chứa đựng nhiều mưu mô. Cho nên khi thi hành thỏa hiệp 
phải đề phòng chỉ nhìn vào hành động đối phương và nhất định không để bị lôi 
cuốn bởi những lời, những chữ ký kết trong bản thỏa hiệp. 

Về việc đưa đảng liên minh với phe tự do dân chủ, Lénine nói: 

Cánh trí thức trong tổ chức của ta chỉ chú trọng vào máy danh từ ngôn ngữ hão 
để làm điều kiện thỏa hiệp. Còn cánh vô sản thì hoàn toàn trông cậy vào sự 
tranh đấu. Cánh trí thức hy vọng vào những người tư sản tốt, tư sản đứng đắn. 
Cánh vô sản trông cậy vào lòng tốt hay đứng đắn của tư sản. Thỏa hiệp vì chính 
trị đòi hỏi như vậy dù phải thỏa hiệp với bọn tư sản xấu xa nhất đề chống lại bọn 
vua chúa quý tộc. Rõ ràng là vô sản ủng hộ tư sản dân chủ không phải tin tưởng 
vào lòng tốt của chúng mà là để đánh kẻ thù chính của chúng ta là: Tsar. 

Nói tóm lại, nguyên tắc căn bản của thỏa hiệp là: 

Anh hãy cho tôi cái gì, tôi cũng sẽ biếu anh một thứ. 

Không bao giờ có thỏa hiệp vĩnh viễn hay thực sự. Trong thời gian thỏa hiệp, 
hai bên ký kết ngay từ lúc bắt đầu hạ bút ký kết đã sửa soạn để vi phạm thỏa 
hiệp hoặc ngắm ngầm hoặc ra mặt. 

Tuyên bố Quốc-Cộng liên kết và kháng chiến chống Nhật rồi về Nam kinh 
chắn chỉnh xong nội bộ, phe Quốc Dân đảng liền tạ sự Cộng sản bất phục tòng 
mệnh lệnh để tước súng ống, mệnh danh khu vực Cộng sản là gian khu mang 
quân lên tiễu phạt. 

Ngược lại Cộng sản sau khi chánh thức chịu quyền chỉ huy của Tưởng rồi, 
rảnh tay phóng ra phong trào tuyên truyền chống Tưởng đã theo Nhật, mở rộng 
khu du kích Cộng sản, tăng cường võ trang chống Tưởng. 

Hồ Chí Minh lập chính phủ liên hiệp với phe Nguyễn Hải Thần, nhưng liền sau 
đó nhiều cán bộ quốc gia bị đưa đi thủ tiêu, nhiều khu vực quốc gia bị bộ đội 
V.M. tân công. 

Thủ đoạn thỏa hiệp có thể thu gọn vào câu dưới đây: 

Vừa đấu tranh vừa thỏa hiệp, muốn thỏa hiệp phải đấu tranh, muốn đấu tranh 
phải thỏa hiệp. 

Thây tu Jesuit Balthazar Gracian nói: "Đời sống nhân lọai là một cuộc đấu 
tranh chống lại sự quỷ quyệt của con người. Người khôn ngoan bao giò cũng 
dùng đủ mọi mưu lược vào trong ý định của mình. Hắn ta không bao giờ để hở 
cho ai biết hắn muốn làm gì, hắn có nhằm mục đích nào đó thực đây nhưng hắn 
phải tìm cách lừa không cho ai trông thấy cái dã tâm của hắn. Hắn tung ra những 
lời nói mà rút cục hắn làm những điều mà không ai nghĩ đến. Những lời nói 


chẳng qua chỉ để làm vừa lòng địch thủ của hắn, khi địch thủ bận bịu vì những lời 
nói kia lập tức hắn thi hành một việc khác." 

Đề đối phó với cuộc sống đó người ta phải dùng tới trí thuật. 

Phe đạo thống có thời khi nói về trí thuật thường đưa ra những tên gọi khác 
nhau, kỳ diệu để khen, sảo quyệt để chê. Thực ra trí thuật đều có phân biệt, khi 
đã dùng thủ đoạn thì thủ đoạn nào cũng tốt miễn là nó mang đến hiệu quả. Còn 
sự xấu tốt của trí thuật là do dùng thủ đoạn ấy vào việc chính hay vào việc tà, 
việc tầm thường hay việc khác thường. 

Napoléon nói: "Sở dĩ tôi thắng trận Vandée là bởi tôi tự biến thành người 
Công giáo, nhưng sang đến Ai cập dĩ nhiên tôi cần phải tin đạo Hồi. Và nếu có 
ngày nào tôi cai trị người Do thái tôi sẽ cho tu bổ ngay đền Salomon." 

Người chính trị lúc nào cũng bị chìm ngập trong những biến chuyển dồn dập, 
họ phải đáp ứng với bao đòi hỏi từng giờ. Họ có quyên nói thẳng thắn những 
điều họ nghĩ hôm nay, nhưng ngày mai họ có quyền nói khác hẳn hay nói trái 
ngược những điều họ vừa nói hôm trước.Người chính trị có quyền nói hôm nay 
rằng chúng ta thất bại vì chính sách mềm dẻo, bây giờ phải cứng rắn và ngày 
mai họ vẫn cũng có quyền nói rằng: chính sách cứng rắn có thể đem đến thất 
bại và ta lại phải mềm dẻo. Cái khó ở điểm làm sao nói xuôi ngược như thế mà 
người ta phải nhận là đúng. 

Như vậy ngụy trị là vận dụng phương pháp giả diện và thiện biến. 

Đức xâm chiếm Pháp, đảng Cộng sản Pháp lao mình vào cuộc kháng chiến 
trong khi Nga Đức ký hòa ước bỏ rơi đảng Cộng sản Pháp. 

Muốn cho chân tướng thành tựu thì phải biết giả diện. Giả diện là một khúc 
tuyến đề đưa chính trị đến thành công. 

Đề vương chuyên chế muốn cho đám quân thần khỏi tác loạn nên lẫy học 
thuyết Không Tử làm căn bản đạo đức sinh hoạt. Sự tôn thờ Khổng học cũng 
được kê như một lối dùng giả diện tuyệt diệu. 

Trong 36 kế của Lã Thái Công, có kế "tiếu lý tàng đao" (trong cái cười giấu 
con dao sắc) cũng thuộc lọai giả diện. Nễ Hành chửi Tào Tháo, Tào Tháo vẫn 
cười rồi còn khen Nễ Hành là con người tiết tháo hiếm có, nhưng Tào Tháo đã 
âm mưu để cho Hoàng Tổ giết Nễ Hành. Tháo mượn tay Hoàng Tổ để tránh 
cho mình cái tiếng giết người hào sảng trung lương. Lưu Bị nghe tiếng sét đánh 
rơi đôi đũa đang cầm trên tay để cốt che đậy cho Tào khỏi nhìn thấy chí khí anh 
hùng. Tôn Tẫn không giả điên chắc Bàng Quyên đã giết chết. 

Mao Trạch Đông trong thời gian kháng Nhật đã nhận được rất nhiều tiếp tế 
vũ khí của Mỹ nhờ ở hành động giả diện, chính tướng Marshall và nhiều yếu 
nhân Mỹ nhận định Mao Trạch Đông không phải là Cộng sản mà chỉ là nhóm 
cách mạng tiễn bộ muốn cải cách ruộng đất. 


Giả diện là ngụy trí đối với người, nhưng đừng giả diện với chính bản thân 
mình, nghĩa là đừng đem cái bộ mặt giả đó mà lừa luôn ta. Bởi thế khi Hứa Du 
hỏi Tào Tháo về số lương còn chừng bao nhiêu, lúc đầu Tào Tháo còn nói dối 
quanh, sau Tào Tháo phải thực sự trình bày để xin Hứa Du mách kế. Hẳn hòi 
Tào Tháo vận dụng để cho lòng quân khỏi nao núng, nhưng trong thâm tâm thì 
Tào Tháo biết rõ ràng cái thế nguy hiểm của mình. 

Về phương pháp giả diện, chính trị học Trung quốc đưa ra hai nguyên tắc: 

a) Giả diện dĩ cầu thực bất cầu danh (làm mặt giả để tiến tới cái thực chứ 
không chủ trương bề ngoài hay danh nghĩa). 

b) Hình dũ chân tắc giả diện dũ khả hoành hành vô ky (hình tướng càng thực bao 
nhiêu thì giả diện càng hoành hành tha hồ không còn lo gì nữa). 

Con cáo đội lốt con cừu mới chắc ăn, con hoãng đội lốt con hồ thì dễ chết. 

Mục đích của thủ đoạn 

Đã nói thủ đoạn, đã biết thủ đoạn thì phải xử dụng, đã xử dụng thì xử dụng 
đến cùng. 

Dương Tu giỏi chẳng kém gì Tào Tháo, nhưng Dương Tu chết vì năng mưu 
nhi bất năng động. Chỉ khoe cái giỏi nào biết khẩu hiệu Kê cân là Tào Tháo sắp 
rút, nào biết Tào Tháo muốn làm cửa lớn. Cái biết ấy chỉ tổ làm cho Tào Tháo 
nghi ngờ. Thà như Trần Cung giỏi nhưng đối lập với Tào Tháo, Tào Tháo còn 
quý mến, thà như Quách Gia Tuân Úc giỏi và đứng hẳn về phe Tháo. Chứ như 
Dương Tu dùng cái giỏi của mình làm mối lo cho người hay đem cái giỏi để chế 
riễu chỉ là một hành động khôn ngoan lắm oan trái nhiều. 

Quỷ Cốc nói: "Biến sinh sự, sự sinh mưu, mưu sinh kê, kế sinh nghị, nghị sinh 
thuyết, thuyết sinh tấn, tân sinh thóai". (Biến động tạo ra sự việc, sự việc đòi hỏi 
mưu kế, muốn có mưu kế thì phải bàn bạc, bàn bạc sinh ra thuyết này thuyết 
khác đặt định lẽ tiến lẽ thóai). 

Hành động bao giờ cũng đi song đôi với mưu kế. Mưu kế là lo toan từ trước, 
cho nên có thể nói rằng mưu kế đi trước hành động. Tính trước rồi mới hành 
động sau, như thế gọi là mưu định nhi hậu động. 

Mục đích của mưu là lợi. Tôn Tử nói: Không có lợi không động, không được 
gì không dùng, mỗi hành động chính trị phải dành cho được một lợi ích. 

Mục đích là lợi nhưng phải biết phân tích được chữ lợi. Bỏ lợi nhỏ để đến với 
lợi lớn. Thái tử Đan hy sinh Phan Ô Ky để lấy phẩm vật mà Tần Thủy Hoàng ưa 
thích, thi hành kế thích Tần Vương của Kinh Kha mới thành. Nhương Thư phải 
mượn cái đầu của Trang Giả để lập uy. Lénine phải ký hiệp ước Brest Litovsk 
để cứu vãn cuộc cách mạng tháng Mười. Đó là phương pháp trừ to lớn không 
cần thắc mắc đến cái nghĩa nhỏ của Lý Tĩnh khi ông đem quân đánh Đột Khuyết, 
đành để Trương Kiệm vị sứ thần phải chịu chết. Hàn Phi nói: 


"Hành tiểu trung tắc đại trung chỉ tặc, cố tiểu lợi tắc đại lợi chỉ tàn." (Lòng trung 
vặt làm hại lòng trung lớn lao, làm lợi nhỏ mắt lợi to.) 

Họat động bao giờ cũng phải nhân hoàn cảnh nào, thời cơ nào. Thời cơ, 
hoàn cảnh gọi là thế. Thế cũng giống như nước đối với con cá. Cá được nước 
mới thả cửa vẫy vùng. Người được thế dễ bề họat động. Không Tử đi bao nhiêu 
nước, rút cục không thi hành được đạo mình, chẳng phải vì đạo của ông không 
tốt, cũng chẳng phải Khổng Tử là người xâu, chẳng phải là ông thiếu khả năng 
làm việc. Thời thế chưa đến đấy thôi. Tuy nhiên Khổng Tử cũng có một phần lỗi 
là ông không xét cho chính xác thời thế. Bởi vậy ông bị rơi vào tình trạng một nhà 
tiên tri tay không. Khổng Tử là một triết nhân hơn là một nhà chính trị. Cho nên 
sau này Hàn Phi phê bình Không Tử rằng: Điều ông nói cũng có thê đưa đến lợi 
lớn, nhưng ông đã nói bằng những danh từ quá cao siêu, xa cách lòng người nên 
thất bại. Mạnh Tử cũng vậy, cái thất bại của ông chẳng phải vô cớ. Thời Chiến 
quốc sở dĩ chỉ tôn trọng quyền lực thực tế trước mắt, bởi vì lực thống nhất hãy 
còn yếu quá, lực thống nhất yếu thì cục thế phân lập vẫn nặng nè. Trong cục thế 
phân lập cần phải sống còn bằng lợi hại. Khoẻ thì ăn người, yếu bị người ăn. 
Muốn khỏe phải mưu phải lợi hại. Trọng lợi trọng mưu là cái thế Chiến quốc 
không cho phép nhân nghĩa của Không Mạnh phát triển. Khi nhà Hàn thống nhất, 
chính trị vương đạo lập thì thuyết nhân nghĩa kia mới đắc dụng. 

Câu chuyện điển hình về vấn đề xét thế của Lý Tư thật lý thú. Theo Sử ký Lý 
Tư chép: Vào cầu tiêu chợt thấy lũ chuột ăn toàn của dơ, đôi khi còn bị người bị 
chó đuôi đánh. Ông vào kho thóc, cũng thấy con nào con ấy ăn thóc béo mập, 
toà nhà rộng lớn tha hồ tung tây, không bị người đánh cũng không bị chó đuổi. Lý 
Tư mới thở dài nói rằng: Người hiền với kẻ dở cũng không khác gì lũ chuột, khác 
nhau chỉ vì biết tìm cho mình cái thế. Từ đấy ông dốc lòng cầu học, đến trường 
của Tuân Khanh để học thuật đề vương. Chuột ở cầu tiêu, đương nhiên phải ăn 
của dơ, chuột ở vựa thóc đương nhiên được ăn lúa. Thế định như vậy. Thâm thế 
là xét tìm đường thuận lợi đẹp đẽ để tự xử. Học Tuân Khanh thành tài rồi, Lý Tư 
ngồi nghĩ việc thiên hạ, nhận thây Sở Vương không đáng thờ, sáu nước kia yếu 
quá không hy vọng gì xây dựng nghiệp lớn. Chỉ còn lại nước Tần, liền quyết định 
đến Tần. Lý Tư vào từ biệt Tuân Khanh nói: Theo con nghĩ cái thế tranh thiên 
hạ thì bây giờ phải ở trong tay nước nào có vạn cỗ xe trở lên. Nay con trông chỉ 
có nước Tần đủ sức nuốt thiên hạ, xây dựng nghiệp Đề Vương, vậy con từ giã 
thầy để sang Tần đem những gì con học được của thầy ra thi thó." 

Lý Tư đã áp dụng phương châm thức thời thế giả vi hào kiệt của Tuân Khanh. 

Đến nước Tần gặp lúc vua Tương Vương vừa chết, Lý Tư liền tìm đến nương 
nhờ người có thế lực ở Tần lúc đó là Văn Tín hầu Lã Bắt Vi. Nhờ Lã Bát Vi tiến 
cử, Lý Tư mới gặp được vua Tân. Lý Tư nói: Ngày xưa Tần Mục Công làm bá 


chủ chư hầu mà không nuốt được sáu nước là vì thế lực chư hầu còn mạnh, đức 
nhà Chu còn lớn. Nhưng từ Tần Hiếu Công đến nay, Chu Thất đã suy vi, chư 
hầu yếu rồi. Tần có thể thừa thế sai bảo chư hầu. Và chư hầu phải thần phục 
Tần như một quận huyện. Với thế mạnh của ta, ta quét sạch một phen đề thông 
nhất thiên hạ. Thế đã đến phải làm cho mau, nếu chằần chừ chư hầu hồi phục, 
liên minh với nhau thì thật khó tính. 

Tất cả cái học của Lý Tư là cái học về thuật thừa thời xử thé. 

Nương tựa 

Tay trằng tạo dựng sự nghiệp, thành công chẳng phải nhờ bàn tay trắng mà 
nhờ những điểm tựa. Nương tựa cũng ví như chiếc cầu, con thuyền để ta qua 
sông. Nguyễn Trãi phải nương tựa Lê Lợi để trả thù nhà nợ nước. Lý Tư phải 
nương tựa Lã Bất Vi, đành rằng Lý Tư có tài song nếu không nhờ Lã Bắt Vi thì 
cái tài ấy chắc cũng mai một đi. Đến cả Lã Bất Vi cũng phải nương tựa vào Tử 
Sở. Nếu Lã Bất Vi coi Tử Sở như một thứ hàng hóa quý báu thì Lý Tư cũng 
trông cậy ở Lã Bất Vi như ngôi nhà che chở. Lại nói đến Tử Sở, khi mẹ bị thất 
sủng đói khát ở Cam đan, vất vơ vất vưởng phải nương tựa vào tiền bạc của Lã 
Bất Vi. Sự nương tựa lẫn nhau giữa Lã Bất Vi và Tử Sở, nây sinh ra một vụ 
nương tựa khác là Hoa Dương phu nhân. Hoa Dương phu nhân không có con, 
được Tử Sở để nương tựa(?) Cả ba lúc đầu chẳng có gì nương tựa, đã biết tìm 
đến nương tựa lẫn nhau. Vụ nương tựa này đã làm thay đổi lịch sử không ít. 

Hán Cao Tổ áo vải lên ngôi Thiên Tử, dùng chiến tranh đoạt thiên hạ. Người 
đời sau cho rằng Lưu Bang không cần phải nương tựa. Nhưng xét cho kỹ nếu 
không có sự tư trợ của Lã Công có lẽ Lưu Bang cũng chẳng nên cơm cháo gì. 
Ấy là chưa kê đến công lao của Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín, Phàn Khoái. 

Trong chính trị sự nương tựa rất là cần thiết. Hitler nếu không có Hinderburg 
che đỡ, chắc đảng Quốc xã không thể nắm chính quyền. Lénine nếu không 
được Đức quốc thả về gây loạn, chắc cuộc cách mạng tháng Mười sẽ do người 
khác làm. 

Xưa kia còn có thể có ông tướng râu xoăn không bao giờ chịu khuất thân 
dưới người nào. Ai làm vua ở chỗ này, ông liền bỏ đi nơi khác xưng hùng, dù 
phải trốn vào rừng rậm làm thảo khấu. 

Nhưng ngày nay không thể còn như vậy được nữa. Xã hội kỹ nghệ tổ chức 
rất chặt chẽ, bậc thang xã hội đều trải qua những nâng đỡ che chở. 

“Pour lambitiuex [humilité est léchelle. 

Vers laquelle le jeune grimpeur tourne le regard.” 
Hai câu nói của Brutus trong vở kịch Cesar, ta thật rõ ràng tình trạng nương tựa 
và che chở trong chính trị bây giờ. 

Cấy thế 


Không có thế thì gây thế. Thế nhờ vun bón mà lớn lên. 
Cấy thế ra khắp nơi. 

Lý Thế Dân mở khoa thi để vơ vét nhân tài thiên hạ về phò giúp. Lý Thế Dân 
lên ngôi do sự biến Huyền Vũ Môn, trong vụ đó ông đã giết anh là Lý Kiến Thành 
và em là Lý Nguyên Cát. Biết việc mình thiên hạ không phục lắm nên Lý Thế 
Dân ra công tranh thủ quần chúng của Kiến Thành và Nguyên Cát bằng chính 
sách hóa thù làm bạn, kết quả Ngụy Trưng và Lý Tĩnh, hai tay chân đáng sợ của 
Kiến Thành và Nguyên Cát, trở về thần phục. 

Tô Tần và Trương Nghi cùng học thầy Quỷ Cốc, khi Tô Tần đắc chí thì 
Trương Nghi còn túng quẫn. Tô Tần sợ nước Tần phát động chiến tranh quá 
sớm có thê làm hại cho công cuộc du thuyết hợp tung của mình, nên vận động 
cho Trương Nghi vào Tần với nhiệm vụ làm chậm chiến tranh lại. Quả nhiên 
Trương Nghi thành công giúp Tô Tần như sở nguyện. 

Cái lực vô địch là cái lực có thế đi kèm bên. Có thế thì lực họat động càng 
thêm lớn, thành công càng thêm nhanh chóng. Vua Nghiêu nhường ngôi cho vua 
Thuấn, vua Thuấn nhường ngôi cho vua Vũ cũng như nhà Hạ mất bởi nhà 
Thương, nhà Thương mất bởi nhà Chu, nhường hay mất đều do thế không thể 
đừng được vậy, chẳng phải vua Nghiêu hiền đến độ không nhường ngôi cho 
con. Khi quyền hành ở trong tay Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng gả con(2) cho 
Trần Cảnh thì thế của nhà Lý kế như mát hẳn. Huệ Tông dù có trốn vào chùa tu 
cũng không thóat khỏi tay Trần Thủ Độ đã nhồ cỏ thì nhồ cả rễ. 

Trước khi nhà Tấn tiêu diệt lục quốc, Tần đã có kế trồng thế rất tài tình. Ban 
đầu Tần thi hành chính sách ngồi yên để nuôi thé, lần rợ Nhung phía Tây để mở 
rộng lãnh thổ luyện tập vũ nghệ để củng cố thế đã có. Sau đó là chính sách 
thống nhất tiền tệ, cân đo và chính sách tự do mua ruộng đất, luật pháp bảo vệ 
tư bản. Chính sách này ban bố, những tay giàu có tụ tập về Tần như nước chảy, 
tiền thiên hạ đỗ vào nước Tần phát triển Tần thành đại cường quốc. Như vậy gọi 
là phép thực thế (trồng thế). Thế do trồng mà có, do nuôi dưỡng bồi đắp mà lớn, 
cho thật khỏe rồi mới dùng. Không cấy thế tất không có thế, không có thế tất 
không thể thừa thế, như không xe không ngựa không thể đi đâu. 

Trồng thế còn phải biết nhận thế. Tần nhân lúc lục quốc đánh lẫn nhau, ngồi 
yên để làm giàu làm khoẻ cho nước mình. Như vậy gọi là dĩ thế thành thế hay dĩ 
thế dưỡng thế. Trồng thế còn phải biết phá thế. Tần dụng Trương Nghi đánh bại 
chính sách hợp tung, phá xong thế hợp tung rồi, việc trồng thế của Tần càng 
thêm vững vàng thêm tươi tốt. Thế của kẻ khác bị phá, tức là thế của ta thành. 

Lại còn những thuật khác như: 

- Mượn thế của người làm thế của ta. 
- Tranh thế của người để dùng cho ta. 


- Tranh thế của người đề ta có thế. 
- Dùng thế của địch mà phá thế của địch. 
- Đề cho mọi người tranh thế, rút cục thế về ta. 
Thoát dĩnh 
Anh hùng hào kiệt như lưỡi gươm sáng quắc khi vị ngộ còn nằm trong bọc. 
Lưỡi gươm sáng đó phải có lúc hiện ra. Sự hiện ra đó gọi là thoát dĩnh. 


Thoát dĩnh có trăm ngàn phương sách. Trung quốc có câu chuyện điễn hình về 
thóat dĩnh là chuyện Trần Tử Ngang. 

Trần Tử Ngang tới kinh đô, chẳng ai thèm để ý đến ông. Trong khi ấy, tại kinh 
đô có người bán cây đàn quý giá đáng cả ngàn lạng vàng, người giàu có thế lực 
ở kinh đô cũng bản tán về cây đàn, nhưng không một ai hiểu tại sao cây đàn lại 
quý báu đến thé. Trần Tử Ngang bèn đến chỗ người bán đàn, giữa lúc nhiều 
người tụ tập đến xem ông nói: tôi biết chơi đàn này. Mọi người reo lên xin ông 
gầy cho nghe. Trần Tử Ngang hẹn ngày mai hãy đến xóm Tuyên dương, ông sẽ 
trỗ tài. Hôm sau từ sáng sớm tinh mơ thiên hạ nô nức kéo đến. Trần Tử Ngang 
ngồi trên phiến đá uống rượu ngâm thơ hồi lâu, ăn uống xong ông đứng dậy cầm 
cây đàn và nói rằng: Ta là Trần Tử Ngang, người quán đất Thục, văn chương 
chữ nghĩa trên đời chẳng ai bì kịp, thế mà đành chịu so so súi súi ở chỗn kinh đô 
này, chẳng bằng cái thằng bán đàn ngu dốt. Nói xong ông giơ cao cây đàn đập 
xuống phiến đá, đàn vỡ tan thành trăm mảnh. Ai ai cũng sửng sốt, nhưng cũng từ 
đây thiên hạ biết đến Trần Tử Ngang. 

Fidel Castro mang quân vào trại Moncada, việc này đem cho Castro rất 
nhiều tiếng tăm đối với dân chúng trong nước cũng như đối với quốc té. 

Mao Trạch Đông nổi tiếng lên nhờ những bài phê bình trong các đại hội đảng, 
và nhờ những tư tưởng quân sự. 

Nắm lấy điều mới lạ để vượt người 

Mahomet trong những ngày đầu tiên thành lập Hỏi giáo, ông loan truyền 
chuyện Trời nói với ông ngòai đồng cỏ. Đề tụ tập dân chúng nghe mình thuyết 
pháp, ông bèn nói đại lên răng ông có phép gọi những vật vô tri vô giác biết cử 
động. Khi dân chúng bu đến đông nghẹt, ông liền diễn thuyết hồi lâu, dân chúng 
bị ông dụ hoặc quên mắt việc làm phép kia. 

Toàn bộ Evangile chỉ ghi chú những phép lạ của Jésus nào chữa cho người 
mù thành sáng, nồi cơm bao người ăn không hết v.v... 

Đời nhà Lý nhà sư Minh Không đem đạo Phật vào chính quyền bằng y thuật 
chữa cho vua khỏi hóa hồ. 

Cải cách ruộng đất, phân chia ruộng đất là món quà kỳ lạ như một phép lạ 
của Cộng sản đem cho nhân dân mà thi hành kế dụ hoặc. 


Đưa ra những điều mới lạ thích hợp tâm lý và hoàn cảnh xã hội tượng trưng 
cho một hy vọng hay cuộc đổi đời. Vượt người để gây vốn chính trị. 

Ba giai đoạn cho việc khoáng trương lực lượng 

Theo Lã Vọng thì lực lượng chính trị lớn lên theo ba giai đoạn: 

1) Thời kỳ chưa có vốn thì phải khổ công, cố gắng tìm mọi cách lợi dụng thế 
bên ngoài. 

2) Thời kỳ có chút vốn rồi thì phải đấu trí, đánh những trận nhỏ để thâu hoạch 
thắng lợi. 
3) Vốn lớn rồi thì tranh thủ thời cơ cướp thiên hạ. 

Lấy sự phát triển của Trung cộng trên lục địa Trung Hoa và thế giới làm tỷ dụ. 
Vào năm 1920, năm thứ hai của vận động văn học ngũ tứ, hoa kiều Dương Minh 
Trai nghe lệnh của đệ Tam Quốc tế mang một phương án thiết lập đảng về 
nước. Tới Thượng hải, Trai gặp Trần Độc Tú và Lý Đại Khâm hai giáo sư đại 
học Bắc kinh tổ chức hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác xít. Hội nghiên cứu này từ 
Thượng hải phát triển thành nhiều phân hội tại các tỉnh khác. 

Hội phát triển có mòi vững chãi, Trần Độc Tú liền biến Hội thành Đảng gồm 
những người đắc lực và tận tâm của hội, chừng gần năm chục người. Chủ 
trương của đảng trong những ngày họat động đầu tiên là: 

- Phát triển tổ chức. 

- Đầy mạnh tuyên truyền. 
- Phát triển công vận. 

Mặc dầu làm việc rất hăng say nhưng kết quả chẳng được gì vì nhân dân 
Trung Hoa không hiểu đảng Cộng sản là cái quái gì thấy có búa liềm và lũ người 
tuyên truyền xung phong hò hét, dân chúng lại tưởng đám rước hay đám xiệc. 
Trong khi đó Quốc Dân đảng vì lật đỗ Mãn Thanh nên rất nhiều người theo Đảng 
Cộng sản Trung quốc liền thay đổi chiến lược. Chiến lược mới gồm có: 

Đổi khẩu hiệu, trước đây chỉ toàn khẩu hiệu Cộng sản, bây giờ toàn khẩu 
hiệu dân tộc. 


Bí mật cho cá nhân gia nhập Quốc Dân đảng để mượn thế của quốc dân đảng. 
Nhờ chiến lược mới Cộng sản phát triển mạnh. 

Tưởng Giới Thạch lãnh đạo phe quân nhân của Quốc Dân đảng nhìn thây âm 
mưu tu hú đẻ nhờ của Cộng sản nên quyết định dùng vũ lực giải quyết, dù cho 
việc giải quyết này trong tình thế khó khăn thời đó có là một chuyện dũng sỹ cắt 
cỏ tay nhiễm độc cũng đành chịu vậy. 

Hành động của phe Tưởng làm cho con thuyền Cộng sản đang thuận buồm 
xuôi gió bị đứng khựng lại. Cộng sản phải đành đưa chiến lược mới là: 

Kết thúc sự hợp tác với Quốc Dân đảng, nhưng vẫn duy trì liên lạc với phe 


Quốc Dân đảng thiên tả. 


Dùng hai vạn đảng viên làm cơ sở vũ trang, vũ trang nông dân để triển khai đấu 
tranh cải cách ruộng đât. 


Thanh trừng nội bộ. 

Phía Tưởng Giới Thạch, sau khi củng cố xong, ông tiếp tục dùng binh lực 
đuổi đánh Cộng sản. 

Ở Diên an, Cộng sản sau một phen khánh kiệt lại bắt đầu gây vốn, nhờ cuộc 
kháng chiến việc làm ăn rất phát đạt cho đến ngày có đủ lực tranh thiên hạ. 

Lê lối khoáng trương lực lượng của Cộng sản theo diễn trình từ điểm đến 
tuyến và từ tuyến đến diện, cũng không khác gì ba giai đoạn của Lã Thái Công 
vậy. 

Bàn về chữ thuật của người xưa 

Xét động tĩnh của công việc để chế ngự công việc, biết ứng biến đến vô 
cùng. Đó là thuật. Nói đến chính trị thì hai chữ vô cùng kia lại càng vô cùng nữa. 
Chính trị đòi hỏi biết bao nhiêu là thuật, nào là thuật dùng người, thuật kinh té, 
thuật cai trị, thuật chiến thắng, thuật hiệu triệu, thuật tranh dân, thuật biện thuyết 
lý luận v.v... 

Nói đến thuật là nói đến học hỏi không biết đến chỗ nào là chừng vì thuật 
không có trình độ nào nhất định. 

Ngày xưa Trịnh Tử Sản được người đem đến biếu con cá. Ông mới sai 
người nhà thả con cá xuống ao nuôi. Người nhà đem làm thịt ăn vụng, rồi vào 
bẩm lại với Trịnh Tử Sản: Con cá khi thả xuông ao, nó quẫy đuôi mạnh và bơi 
nhanh mất hút. Trịnh Tử Sản nghe xong rôi nói: Đúng lắm, đúng lắm! cá gặp 
nước mà. Người nhà ông Tử Sản vê nói chuyện với vợ con ông rằng: Ai bảo 
Trịnh Tử Sản là con người trí mưu, ta ăn thịt con cá mà ông cũng chẳng biết. 

Mạnh Tử nghe chuyện ấy mới phê bình: Đúng lắm, đúng lắm, người quân tử 
có thê bị lừa dối bằng cái vẻ thẳng thắn. (Quân tử khả khi dĩ kỳ phương). 

Nếu xử dụng cho chính xác chữ thuật thì hiệu quả của nó sẽ không lường. 
Thuật là để thi hành mưu kế. Nó chỉ được việc khi nào nó thật tinh xảo. Tinh xảo 
ở đâu mà ra, ở học mà ra, cho nên cô nhân nói bất học vô thuật (không học thì 
không có thuật) là nghĩa ấy. 

Về thuật cai trị Quản Trọng khái quát vào bảy điểm: 

1) Tắc: Tức là tính nguyên tắc và tính quy luật 
2) Tượng: Nên phân định ra từng lọai để đối phó. 

3) Pháp: Đặt ra điều lệ, tiêu chuẩn, mực thước, kỷ luật. 
4) Hóa: Thuyết phục đưa vào khuôn mẫu. 


5) Quyết tắc: So sánh giữa lợi với hại, chết với sống, khó với dễ, nguy hiểm và 
an toàn đề đặt định kế họach. 

6) Tâm thuật: Lấy lòng nhân ái và tắm lòng thành thật đối xử với người với việc. 
7) Kế số: Dùng mưu kế hư thực, xa gần, mềm rắn để đối xử với người với việc. 

Thuật dùng người 

Người là vốn quý nhất của chính trị. Cán bộ quyết định hết thảy. 

Chính trị phương Đông cổ xưa rất chú trọng đến vân đề dùng người và biết 
người. Không Tử bảo rằng lười tìm người, dạy người, dùng người thì khó nhọc 
khi trị việc, chăm biết người, dùng người và tìm người thì nhàn khi trị việc. Một 
nửa thuật chính trị quy vào sự biết khai thác cái vốn quý báu đó vậy. 

Nghiệp lớn của Lưu Bang cũng chỉ thu vào mấy chữ: Tri nhân thiện nhiệm 

Về thuật đối phó với người để giải quyết việc tìm hiểu người, dùng người, các 
lý thuyết gia chính trị Trung quốc khái quát vào tám nguyên tắc: 

1) Loại: Phân định ra từng lọai khác nhau. Hoàng Thạch Công nói: người nào 
cũng có thể dùng được, ngu, trí, dũng, bần. Kẻ trí thích lập công, kẻ dũng thích 
thực hiện chí nguyện, kẻ nghèo dễ hám lợi, bọn ngu liều lĩnh không sợ chết. 

2) An: Làm sao dùng người mà người không ý thức được đã bị ta dùng. Sách 
Thân (2) viết: Trên chế ngự dưới như phép đi câu tay câu phải cho tĩnh để cho 
cá không ngờ cái mỗi câu có móc vào lưỡi câu. Từ gần mà chế ngự xa như 
người cầm cương ngựa, tay phải đều đặn để xử dụng chiếc hàm thiếc. Hãy nhìn 
đứa trẻ chăn gà chăn vịt sẽ thấy ngay phép trị dân. Đứa trẻ biết nghề không gấp 
quá khiến cho gà vịt kinh hãi, không chậm quá khiến gà vịt trì trệ. Lúc muốn cho 
bầy gà vịt rẽ phía nào thì nó đứng chắn một góc đê lại. Nó không bức bách vì 
bức bách làm gà vịt bay nhây tán loạn. Nó cũng không để sơ hở gà vịt mỗi con 
sẽ đi một đường. Trị dân cũng thế, làm thế nào trị mà như không trị mới thật là 
tuyệt giỏi. 

Giả Nghị nói: từ quân thần đến thứ dân, ai ai cũng cảm thấy tình thế sắp nguy 
sắp đồ vỡ, không ai đứng yên ở phận mình tất động loạn đến nơi. Tình hình này 
chẳng cần vua Thang vua Vũ, chỉ cần một tên Trần Thiệp cũng đủ làm sôi thiên 
hạ. 

3) Tiện: Nên dễ hiểu dễ nghe. Kinh Dịch viết: "Dị tắc dị tri, gián (giản?) tắc dị 
tòng. Dị tòng tắc hữu công, dị tri tắc hữu thân. Hữu thân tắc khả cửu, hữu công 
tắc khả đại. Khả cửu tắc hiền nhân chỉ đức, khả đại tắc thánh nhân chỉ nghiệp. 
Dị, giản nhi thiên hạ chỉ lý đắc hỹ, thiên hạ chỉ lý đắc, nhi thành vị hồ kỳ trung hỹ". 
(Dễ là dễ biết, giản nên dễ theo, dễ theo nên việc mới thành, dễ hiểu nên thân 
nhau? Có thân nhau việc mới lâu bền, việc có thành mới trở nên lớn. Giữ lâu bền 
là cái đức của hiền sỹ, gây được lớn lao là sự nghiệp của thánh nhân. Dễ làm, 


dễ hiểu, dễ nghe là nằm được cái lý của thiên hạ. Có nắm được cái lý của thiên 
hạ thì mới thành công). 

Hàn Phi Tử nói: Lời nói bí hiểm khó khăn, đến bậc thượng trí còn không hiểu, 
huống chỉ còn đem nó đề làm khuôn phép cho dân chúng thì dân chúng biết đâu 
mà làm. Ngày nay chính trị là công việc của dân gian, nên lấy những điều đơn 
giản như vợ chồng con cái thường nói với nhau để trị dân. Bởi tìm những điều 
dành cho bậc thượng trí để trị dân là công việc phản bội chính trị. 

Vân Trung Tử nói: Người quân tử không trách người không theo kịp, người 
không làm nỗi không trách người bằng điều người không biết. 

4) Thế: Đầy người vào cái thế khiến người đành phải chịu đề ta dùng. 

T Hoàn Công hỏi Quản Trọng về thuật làm thế nào cho dân liều chết, làm 
cho dân giữ tín nghĩa. 

Quản Trọng đáp: Có ba điều gốc ấy là: dân mong bảo vệ ông cha, dân muốn 
gìn giữ nhà cửa của cải, dân được lo lắng cho vợ con. 

Vương Nhân Giám nói: Có những việc bị bức bách vào cái thế không chiến 
đấu không xong như trước mắt hang sâu, đẳng sau là hỗ đói. Không làm cách 
vượt hang sâu thì ngồi chờ hỗ đói đến ăn thịt hay sao. 

Hàn Phi nói: Muốn dạy thuần thục con chim, người dạy chim cắt bớt lông 
cánh khiến chim không bay được nữa và chịu người nuôi ăn. Nếu chịu để người 
cho ăn làm thế nào chim không thuần phục. Vua trị quần thần cũng thế. Quần 
thần rời vua sẽ mắt danh vị lợi lộc, hỏi quần thần làm sao không phục. 

5) Sát: Luôn luôn dò xét kiểm sóat để chống sự làm bậy làm loạn. 

Quản Trọng viết trong thiên Cửu thủ: 


- Phải có mắt lớn, tai to để biết được cả những việc ngòai ngàn dặm, việc trong 
hầm trong xó đề phá gian loạn. 
- Nghe nhiều nhưng không cự tuyệt ngay cũng không hứa hẹn vội vàng. Giữ lòng 
như núi cao nhìn không thầy ngọn, như hố sâu dò không thấy đáy. 
- Dùng việc làm thực tế để sáng tỏ danh nghĩa, rồi lại dùng danh nghĩa để thúc 
đây việc làm thực té. 

6) Chế: Vận dụng và tổ chức phương pháp để chế ngự. 


7) Ngu: Dùng thuật để làm cho người không hiểu bị ta dùng vào việc gì. 

Không Tử nói: "Dân khả sử do chỉ bất khả sử tri chỉ." (Bảo dân làm nhưng 
không cần bảo dân biết). 

Hoài Nam Tử nói: "Trí giả dịch sử quỷ thần, ngu giả tín chỉ, thư dịch do vị 
thánh nhân dĩ thần đạo thiết giáo." (Người trí xử dụng quỷ thần, kẻ ngu tin theo 
như vậy, kinh Dịch gọi là thánh nhân thiết lập tôn giáo để dạy dỗ). 


8) Cảm: Đem lòng thành cùng cơm no áo âm mà cảm hóa người khiến cho 
người sông chêt vì ta. 


Chương 6 


Hành vi chính trị 

Các nhà chính trị lớn trong lịch 
sử thường có cùng một quy tắc 
là thích ứng với điều kiện thực 
tế, lựa thời lựa thế mềm dẻo uốn 
theo những biến chuyễn 
VAUBAN 

Trong chính trị, phản bội chỉ là 
công việc của thời gian. 

TALLEYRAND 

Hành vi chính trị 

Bất cứ hành vi nào cũng đều là phản ứng của con người đối với sự khích 
phát và thực tiễn của hoàn cảnh. Hành vi chính trị là hành vi phản ứng của con 
người đối với sự khích phát chính trị và hoàn cảnh chính trị. 

Phương pháp hành vi chính trị phải chịu ảnh hưởng của hai biến có: 

Hành vi chính trị (Attitudes politiques). 

Hoàn cảnh chính trị (situation politique). 

Hành vi chính trị có thể do động cơ cá nhân mà biến đồi, có thê do hoàn cảnh 
chính trị mà biến đổi, có thê biến đổi do cả hai. 

Lỗ Trí Thâm giết người bị tầm nã chạy theo Tống Giang lên Lương Sơn Bạc 
lập đảng phản kháng Tống triều. Ngô Dụng bát đắc chí về công danh thi cử lên 
Lương Sơn Bạc làm mưu sỹ mong lật nhà Tống. Bá Di, Thúc Tề chống lại nhà 
Chu bỏ lên núi hái rau vi. Thảy đều là những hành vi chính trị. 

Tuy nhiên cần phải phân biệt hai lọai hành vi tiêu cực và tích cực. Tiêu cực là 
không làm gì cả, khoanh tay chịu trói trước hoàn cảnh chính trị. Tích cực là đấu 
tranh vượt hoàn cảnh. 

Hành vi tích cực như Savinkhov tả nữ chiến sỹ cách mạng Dora như sau: 


Nàng thuộc vào lọai người dám tranh đầu hiễm có, nàng đứng trước mặt tôi trầm 
lặng, hơi buôn, dáng dâp ây không lúc nào mật đi trong cuộc đời ngăn ngủi của 
nàng. 

- Dora, chị có biệt răng chị sẽ phải từ bỏ hêt không? Từ bỏ cả đời sông gia 
đình âm cúng thân yêu. 


- Vâng. 

- Đề sống lén lút nay đây mai đó? 

- Vâng. 

- Và phải nhận cái chết có thể đến được? 
- Vâng. 

- Và phải chém giết nữa? 

Nàng lặng đi, rồi cũng vẫn trả lời quyết liệt tuy lời nói hơi nhỏ đi đôi chút: vâng. 

Hành vi tích cực như Don Camillo 

Peppone chủ tịch Cộng sản, chiều theo ý vợ, đưa con đến nhà thờ để làm 
phép rửa tội. Cha sở Don Camillo là kẻ thù của Peppone nhất định không chịu 
rửa tội cho con nhà vô thần. Peppone nỗi giận làm dữ. Don Camillo hỏi ý kiến 
Chúa phải đối phó như thế nào? Tiếp đây là cuộc đối thọai giữa Don Camillo và 
Chúa Jésus. 

Chúa nói: Don Camillo, con vừa làm một chuyện rất không phải. 

Don Camillo đáp: Chúa Jésus, xin chúa nghĩ lại, rửa tội là việc thiêng liêng không 
phải chuyện đùa... 

- Don Canmillo, hôm nay con lại dạy ta về rửa tội nữa sao, con không nhớ là 
chính ta đã tạo ra nó ư? Ta muốn nhắc thêm lần nữa, con vừa làm một chuyện 
rất không phải, bởi vì giả thử đứa bé này chết, không rửa tội nó không được lên 
thiên đàng, thế chẳng phải lỗi tại con? 

- Chúa ơi, xin Chúa đừng quá bi thảm hóa việc đời, làm sao mà thằng nhãi ấy 
chết được. Nó hồng hào và đẹp như bông hoa. 

- Thế không có nghĩa là nó không thể chết, giả thử hòn ngói trên kia rơi trúng vào 
đầu nó, giả thử tối hôm nay về nó lên kinh. Vậy bổn phận của con là rửa tội cho 
nó. 

- Nhưng, xin Chúa cho con nói thêm, nếu thế thà cho nó xuống địa ngục, đề nó 
vào thiên đàng làm gì cái giống con cái của bọn đều cáng. Hơn nữa nó lại đòi 
con rửa tội với cái tên Lénine Liberto Antonio. Chúa nghĩ xem danh tiếng thiên 
đàng sẽ bị hoen ố bởi cái tên Lénine đó. Con vì muốn bảo vệ thiên đàng... 

- Thanh danh của thiên đàng ấy là việc của ta. Chúa đổi giọng gay gắt. Điều ta 
cần không phải là cái tên, miễn nó thật thà là được... 

- Vâng thưa Chúa con nhằm. Con sẽ thu xếp để làm theo ý Chúa. Tuy nhiên xin 
Chúa nhớ cho con, lần này họ đã đe dọa để bắt con phải chịu, thì có ngày chúng 
sẽ đem một con chó đến bắt con rửa tội. Thật là nguy hiểm nếu đề chúng bắt nạt 
mình được một lần. 

- Trong trường hợp ấy con hãy cố gắng giảng giải cho chúng hiểu... 

- Nhưng nếu chúng đánh con? 

- Ráng chịu con ơi, hãy biết chịu đựng và đau khổ như ta. 


Cực chẳng đã, Don Camillo đành quay lại phía Peppone nói: 

- Được, tôi chịu làm phép rửa tội, nhưng với điều kiện bỏ cái tên phản Chúa ấy 
đi. 

Peppone xắn tay áo xăm xăm lại nắm cỗ Don Camillo, cha sở cũng chẳng 
vừa đấm trả một "coup direct" vào mắt Peppone. Hai người vật lộn dữ dội. Don 
Camillo gần thua bỗng cha sở nghe tiếng Chúa Jésus: Đánh ngay đi Don 
Camillo, thằng Peppone nó hở phía trái kia. Don Camillo theo đúng lời Chúa, đập 
mạnh vào Peppone. Peppone bị cú bất ngờ không đỡ nỗi ngã quay ra đất. 

Chiều hôm đó, khi chỉ còn mình Don Camillo với Chúa, từ trên bàn thờ Chúa 
thú thật với Don Camillo rằng: về mặt chính trị quả tình con giỏi hơn ta. 

(Trích trong tiểu thuyết Le petit monde de Don Camillo của Giovamni 
Guareschi). 

Lên thêm một tầng cao nữa nghĩa là tầng của những người có thê gọi là chính 
trị nhà nghề (the professionals), thì hành vi chính trị tích cực phải nhằm vào 
phương hướng nào? 

Nhà xã hội học Max Weber chỉ cho ta thấy định hướng đó. Ông viết "Tout 
homme qui fait la polifique aspire au pouvoir." (Tất cả những người làm chính trị 
đều khát vọng chính quyền). Hành vi lãnh đạm với chính quyền như Trương 
Lương bỏ Hán Cao Tổ về núi tu tiên, Đào Tiềm cáo quan về ở ấn làm bài "Quy 
khứ lai từ" và Nguyễn Trãi với bài "Côn sơn ca" là hành vi chính trị đã chán nản 
với chính trị. Khi đã chán nản với chính trị thì không còn thực sự là hành vi chính 
trị nữa, nó đã chuyễn sang tiêu cực và mang nhiều tính chất của một triết nhân 
nhiều hơn của con người chính trị. 

Tuy nhiên không phải tích cực là cuồng tín như Dora hay ngang ngạnh cứ làm 
tới như Don Camillo. Con đường chính trị đầy chông gai và người ta chỉ vượt 
được nó bằng những bước đi uyễn chuyên khéo léo. 

Dịch lý 

Nhiều ngàn năm trước, cỗ nhân có những vị thánh sau khi đã quan sát và suy 
xét qua bao nhiêu thể nghiệm quý báu rôi viết thành kinh Dịch. 

Kinh Dịch thu gọn mọi lẽ biến đổi của sự vật thành sáu mươi bốn loại hình. 
Hết thảy hoàn cảnh và hành vi trong cuộc sống đều không đi ra ngoài 64 loai 
hình đó. 

Kinh Dịch xuất hiện từ đời nhà Chu, tính đến nay đã hơn ba ngàn năm. 
Khoảng thời gian này, Kinh Dịch được coi như là khoa học của các đề vương. 
Đề vương học Dịch để biết lẽ mà trị thiên hạ, biết lẽ mà làm căn cứ cho chính 
sách. 

Hiểu lẽ nghĩa là biết chính xác con đường mình đi như Bismarck nói: "Trong 
chính trị, tôi áp dụng hệt như một người đi săn vịt trong vũng lầy. Tôi không bao 


giờ bước, nếu không biết chắc trước mặt tôi là một khoảng đất tốt, tôi có thể 
bước mà không ngã." 

1-- Kháng long hữu hối: (tức là quẻ Càn vi thiên) 

Con rồng bay quá cao chỉ còn một nước là rơi xuống. Thiers bảo rằng: Làm 
chính trị không nên thành công quá mức. (En politique, ¡l ne faut pas trop 
réussir). Ở ngôi cao chính là lúc con người chính trị lâm nguy nhất. Nếu không 
đủ khả năng tài trí thì chẳng khác nào con rồng non mà đã cuộn bay lên cao 
Vượt sức của nó. 

Thất bại chua cay của Hitler chính là kết quả của những thắng lợi quá nhanh 
của ông. Như cây trứng cá lớn thật mau nên rễ không sâu, không thể chống lại 
với sức gió fo. Kẻ thừa được thế chỉ biết mù quáng phát triển mà không củng cố 
tất có điều hối hận về sau. Mỗi thành công đều cần sự củng cố đề vững vàng 
tiền lên thành công khác. Không biết củng cố thì sẽ lâm vào cái cảnh Kháng long 
hữu hối. 

2.-- Nhu thuận như con tẫn mã: (tức là quẻ Khôn vi địa) 

Ngược với con rồng là con tẫn mã (ngựa cái) tượng trưng cho người chính trị 
đang ở vào cái thế cực khó chỉ có thể hết sức giữ gìn nhượng bộ mới khỏi nguy 
đến tính mạng. Lưu Bị ở với Viên Thiệu trong khi Quan Vân Trường ở với Tào 
Tháo. Quân Viên Tào đụng độ, Quan Vân Trường để trả ơn Tào đã giết hai 
tướng của phe họ Viên là Nhan Lương Văn Xú. Tin báo về, Viên Thiệu quay Lưu 
Bị, nếu Lưu Bị không có thái độ chính trị của con tẫn mã thì đã bị Viên Thiệu giết 
ngay. Thủ đoạn nhu thuận của Lưu Bị quả đã lên đến cao độ khi ông quỳ xuông 
trước Tôn phu nhân mà khóc vì trông thấy chung quanh động phòng có nhiều 
người cầm binh khi. 

Fouché có một thời kỳ khá lâu lần tránh Robespierre không dám ra mặt 
đương đầu. Fouché nhẫn nại chờ đợi giờ phút Robespierre bước hụt để xông 
tới hạ thủ. 

3-- Mầm non nây ra trong khối tuyết: (quẻ Thủy lôi độn) 

Trời sắp giông bão thì không khí uất kết. Chính trị sắp có biến chuyên lớn tất 
tình trạng ngột ngạt. Ở vào thế này tuy đầy hy vọng nhưng cũng tràn ngập nguy 
nan. Sa chân nhỡ bước một có thể gây nên thất bại lớn lao (Kinh Dịch gọi quẻ 
này là một trong bốn quẻ khó khăn nhất). Mầm non cây cối đang nấy ra dưới làn 
tuyết phủ chỉ chờ tuyết tan là vươn lên. Cảnh này là cảnh đòi hỏi sự chuẩn bị chu 
đáo tu dưỡng khả năng, đợi thời cơ đến để gấp rút ra tay như Tư Mã Ý giả ốm 
chờ Tào Sảng đi săn vùng dậy chớp nhoáng đánh úp kinh đô Ngụy. Koutouzov 
chờ gió mùa đông thổi mà tấn công Nã Phá Luân. Lénine viết một lọat bài về kỹ 
thuật tổng khởi nghĩa cho cán bộ học tập. 

4-- Cậu bé ngồi trong căn nhà tối : (quẻ Sơn thủy mông) 


Lúc khởi thủy không có gì to lớn ngay. Phải học tập, phải khinh thường đấu 
tranh, đi từ nhỏ đến lớn, đi từ không đến có. Kiên nhẫn và bền chí là hai điều 
kiện cơ bản. Đảng Quốc xã khởi nghiệp với bảy người và đã có lần (1923) Hitler 
bị ăn cả tràng đạn rồi bị giam vào ngục mấy năm trường. Ở đấy ông nghiền 
ngẫm rồi viết ra cuốn Mein Kampf. Văn Vương vui vẻ vào nhà ngục ở Dữu lý để 
suy nghĩ cơ trời. 

9-- Đợi đò sang ngang: (quẻ Thủy thiên nhu) 

Có thực lực rồi, nhưng phải chờ đúng lúc để phát huy thực lực. Muốn qua 
sông thì hoặc phải tìm chỗ nông, hoặc phải đến nơi nước đóng thành băng, hoặc 
phải đợi sóng bớt dữ, hoặc phải chờ đò ngang. César chỉ có thể vượt Rubicon 
đúng ngày hôm ấy nghĩa là giữa lúc Rome cần có César. Đảng Bôn-sê-vích 
chắc chắn không thành công nếu không có khoảng thời gian đêm của chính phủ 
Kérensky. Cũng bởi lẽ này nên Không Minh mới thu xếp kế họach chờ mùa gió 
đông đề thắng trận Xích Bích. Không đúng lúc là không xong. Năm 1960 Tổng 
thống Eisenhower quyết định sang thăm Nhật, hai chính phủ chính thức thông 
báo đi và đón. Chẳng còn cái gì ngăn trở cuộc viếng thăm này nữa. Rút cục vì 
cái thế "Thủy thiên nhu" mà không thực hiện được, lý do dân Nhật rằm rộ biểu 
tình phản đối. 

6-- Gặp kẻ ưa tranh kiện: (quẻ Thiên thủy tụng) 

Va chạm vô ích là điều tối ky của chính trị. Lạn Tương Như mỗi lần trông thấy 
Liêm Pha liền bảo mã phu lùi xe vào ngõ hẻm, tự ấn mình cho khuất mắt Liêm 
Pha, bởi Liêm Pha là võ tướng hiếu thắng, chạm vào cái hiếu thắng ấy chỉ có hại 
cho nước là mang đến sự chia rẽ nội bộ. Phải giảm bớt chủ trương cứng rắn để 
đạt thắng lợi. Thái độ chính trị cần chuyên biến luôn cho hợp với tình thế thực 
tiễn. Đại úy Rohm với lực lượng SS (SA?) quá trớn hoành hành nên đụng độ với 
phe quân nhân, thiếu sự ủng hộ của phe quân nhân thì đảng Quốc xã không thể 
nắm chính quyền được. Do đó Hitler phải giết Rohm. Vua Charles đệ nhị của 
Anh quốc đã tạo thanh thế cho Cromwell chặt cổ mình vì lập trường ngoan cố 
hẹp hòi. 

7-- Nỗi tân khổ của kẻ lãnh đạo: (quẻ Địa thủy sư) 

Cái thế không thê lùi được nữa, phải phát động chiến tranh, phải quyết liệt chỉ 
có một con đường duy nhất là chiến thắng. Đó là lúc cần bộ tham mưu sáng 
suốt, cần quân đội thiện chiến, cần những cán bộ tinh thông. Thiếu những điều 
kiện này làm cơ sở khai vận tất phải thất bại. Sở Bá Vương sức muôn người 
khôn địch đánh đâu thắng đấy, một sớm bỏ mắt Phạm Tăng là sự nghiệp kể như 
sụp đồ. Lưu Bang, bác đình trưởng nhỏ bé, với bộ tham mưu Trương Lương, 
Tiêu Hà, với tài nguyên súy của Hàn Tín chỉ một trận Cai Hạ là cướp toàn thiên 
hạ. Napoléon chập chững bước vào chính trị, nếu không nhờ những vận dụng 


chính trị quỷ quyệt của Talleyrand và Fouché chắc hẳn Napoléon đã rơi đầu. 

8-- Nước tràn ngập ruộng đồng: (quẻ Thủy đại tỉ) 

Khi nước tràn ngập vào ruộng thì lúa thi nhau mọc. Hoàn cảnh của xã hội sau 
thời gian xơ xác vì chiến tranh, mọi người vui vẻ thuận hòa để mừng rỡ vận hội 
mới. Nhưng coi chừng bên trong vẫn có những mầm mỗng đấu tranh gay gắt. 
Người chính trị đừng quên cuộc giải phóng nước Pháp chẳng đuợc mấy ngày 
hoan lạc liền đấy là những cuộc tranh giành. De Gaulle người anh hùng giải 
phóng phải rút về nhà viết hồi ký với lời hứa hai mươi năm sau. Nước Việt sau 
80 năm đô hộ thực dân Pháp, bình minh độc lập vừa ló rạng thì cũng khởi sự 
cuộc bắn giết quốc cộng. Làm thế nào để không thương tồn đại thế quốc gia dân 
tộc cũng không bị đứng sau người, đấy là điều tuyệt khó trong cái thế Thủy đại tỉ 
vậy. 

9-- Mây u ám mà không mưa: (quẻ Phong thiên tiểu súc) 

Chưa có gì rõ rệt, lòng người muốn lắm mong lắm nhưng vẫn còn giữ thái độ 
trông và chờ ví như kẻ lữ hành trú vào quán bên đường, nếu vắng thì tiếp tục đi, 
mưa thì dừng chân hẳn. Người chính trị ở trường hợp này dù có thực lực chăng 
nữa mà hành động chưa chắc đã thành. Quyết định lúc mây u ám chưa mưa là 
quyết định "dậy non", cho nên cuộc khởi nghĩa 1923 của Hitler mới thất bại. 
Đảng Cộng sản Pháp lâm vào ngõ bí chẳng biết động thủ thế nào cho phải suốt 
thời kỳ hiệp ước Đức Nga thân thiện. Phật giáo đã ném ra vài chính sách hòa 
bình khi mới chỉ được trông thấy vài đám mây hòa bình do C.I.A chiếu lên nên bị 
đại bại. Mật vân bát (vũ?) là chuyện thường hiện ra trên chính trị, bởi thế thái độ 
chính trị truyền thống của người Anh là "wait and see" thường là thái độ chính 
xác. 

10-- Giẫm lên đuôi hổ: (quẻ Thiên trạch lý) 

Lúc cực nguy nan sống chết treo bằng sợi tóc. Tài trí quyền biến được thử 
thách đến mức tôi đa. Quyết định chậm là thua, quyết định sai là chết. 

Gia Cát Lượng sực bị đại quân Tư Mã Ý đến, biết có chạy ngay cũng chẳng 
thóat, liền mở toang cánh cửa thành ngồi ung dung gầy đàn lừa quân Tư Mã Ý 
Sợ có quân mai phục rút lui ra xa rồi Gia Cát mới chạy. 

Tào Tháo hết lương trong trận chiến Quan độ, nây ra ý táo bạo cướp đốt kho 
lương của Viên Thiệu ở Ô sào để giải nguy cho mình. 

Ra lấy được Bắc hà rồ, Chúa Tây sơn cũng nhận thấy cái người đáng quan 
tâm hơn hết ở đất Bắc là Nguyễn Hữu Chỉnh. Bởi Chỉnh là người trong bọn lại 
hay giảo quyệt nên Chúa Tây sơn vẫn phải giá ngự bằng đủ mọi cách. Trong 
lòng Chúa Tây Sơn nấy ra ý, bỏ rơi Chỉnh để cho người Bắc hà giết để trừ sạch 
hậu họa. Chúa Tây Sơn mới mật sai các quan đều phải sắp sửa nai nịt để chờ 
hiệu lệnh. Nhưng ngòai mặt, Chúa Tây Sơn vẫn làm ra vẻ ung dung nhàn hạ cho 


Chỉnh khỏi ngờ vực. Canh hai đêm ấy, Chúa Tây Sơn sai người vào cáo biệt 
vua Lê rồi thần tốc rút đi. Gần sáng quân mật báo của Chỉnh về cho Chỉnh hay là 
Chúa Tây Sơn rút đi rồi. Chỉnh nghe tin đó trong lòng cực kỳ phân vân, tự biết 
mình thất thế, không dám ở lại, nhưng mà đi cũng khó, đường thuỷ không có 
thuyền, đường bộ không có quân, muốn trốn không có chỗ trốn, không biết nên 
đi đường nào. Trong lúc sống chết kinh khủng như vậy, Chỉnh còn nói đùa rằng: 
Ta đã đi chín châu bốn biển, đến lúc trở về xó bếp lại bị chuột chù cắn chân. 
Không sợ, không sợ, ta cứ ở đây xem sao. 

Bầy giờ thuộc hạ của Chỉnh mới hơi vững dạ. Chỉnh bèn mật sai mây tên thủ 
túc ra bến Cơ Xá tìm thuyền. Sáng ra, kiêm được một chiếc thuyền buồm, họ 
liền về báo với Chỉnh. Chỉnh bèn đem cả mây chục tên thuộc hạ cùng ra cửa Ô 
Tây long. Người ở kinh đô tứ phía kéo về đuổi bắt Chỉnh. Chỉnh tự vác gươm 
chống đánh và (mở?) đường xuống đò chạy theo quân của Nguyễn Huệ. Khi 
nghe tin Chỉnh theo kịp mình, Nguyễn Huệ giật mình nói: Thằng chết lại khéo tìm 
đường sống. Thật giống con quỷ dạ xoa rều rệu ám ảnh, cắt không thê đút. 

Phần Chỉnh ở dưới thuyền, thủ hạ chỉ còn vỏn vẹn ba chục người không dám 
bỏ thuyền lên cạn. Người xứ Nghệ an thấy Chỉnh cùng đường, họ bàn nhau định 
ngày khởi công bắt Chỉnh. Chỉnh biết thế mới tính nước bài táo bạo là mưu cướp 
trận Nghệ an vì nếu không đánh trước thì cũng chết. Chỉnh bèn liều lên bờ thảo 
hịch mộ quân, và ra lệnh chậm một khắc thì chém. Ở làng ây CÓ Vài người Dướng 
bỉnh, nửa đêm Chỉnh đem toàn lực đến chém sạch những kẻ chồng lại lệnh của 
mình. Những người khác sợ phải theo Chỉnh, chỉ nội trong mây ngày. Chỉnh đã 
mộ được ngàn quân. Cướp được Nghệ an rồi, Chỉnh sai người ra bắc xin vua 
Lê phong cho mình làm Trấn thủ Nghệ an để tạo danh nghĩa. Gặp lúc Bắc hà 
kiêu binh lại nổi loạn, Chỉnh liền đem quân ra bắc giúp vua Lê dẹp loạn. Từ đó 
quyền Chỉnh ngang với vua. 

Ngày 1 tháng 11-1963, ông Ngô Đình Diệm bị xô vào cái thế giãm lên đuôi 
hồ. Hồi chuông điện thoại của người Mỹ yêu cầu ông từ chức và lên máy bay đi 
khỏi nước. Ông từ chối và bị giết chết vì quyết định sai đó. Trong khi những 
Trujilo, Péron cũng ở trong cái thế tương tự đã quyết định trái ngược hẳn với 
ông Ngô Đình Diệm đều thóat chết. 

11-- Thuận buồm xuôi gió: (quẻ Địa thiên thái) 

Khoảng giáp thế kỷ thứ 20, Âu châu đã có hơn 30 năm cực thịnh, các nhà 
làm sử đặt tên thời kỳ này là belle époque. Xã hội yên bình, buôn bán phát đạt, 
chinh phục dễ dàng, như vậy kinh Dịch gọi là cảnh địa thiên thái. 

Thuận buồm xuôi gió nói lên cái lợi thế của người làm chính trị trong quãng 
thời gian nào đó, như Napoléon kế từ 1812 là bắt đầu hết thời kỳ địa thiên thái. 

12.-- Bước vào ngõ bí: (quẻ Thiên địa bĩ) 


Ý kiến dân chúng ngược với chính phủ, việc làm của chính phủ không được 
dân chúng ủng hộ, như vị Tsar cuối cùng của dòng họ Romano vào những năm 
1916, 1917. Mussolini lúc quân Đức Quốc xã tràn vào đất Ý, tổng thống Hoover 
(Hoa kỳ) trước khủng hoảng kinh tế trầm trọng năm 1929, như Trotsky trước vụ 
án Mạc tư khoa (Procès de Moscou). Soekarno sau vụ đảo chính của Cộng 
sản. Chính trị chỉ ra thóat ngõ bí với thái độ và hành động của tập đoàn Phạm 
Lãi, Văn Chủng và Việt Vương Câu Tiễn sau nhục nhã Cối kê là đoàn kết, nhịn 
nhục và có gắng lấy lại sức mạnh. 

Nếu hành động giống Tôn thất Thuyết, Nguyễn văn Tường và vua Hàm Nghi 
thì chỉ càng đi sâu vào ngõ bí. 

13.-- Lúa chiêm gặp sâm: (quẻ Thiên hỏa đồng nhân) 

Lúa chiêm phải có sắm động mới vuọt tốt lên. Khi Franco tiến quân về 
Madrid, nói với các báo rằng: "Tôi hiện có bốn đạo quân tiền đánh thủ đô, ấy là 
chưa kể đạo quân thứ năm đã nằm sẵn tại đó." Đạo quân thứ năm của Franco 
là hệ thống tăng lữ Thiên Chúa giáo, Giáo hòang Pie 12 chống lại chế độ Cộng 
sản. Ngòai ra Franco còn được phe Đức Quốc xã tận tình giúp đỡ. 

Hitler thả sức một mình không thể đủ khả năng lật đỗ cộng hòa Weimar, 
nhưng quyết định của Von Hindenburg, Tổng thống Đức đã như chất đạm do 
sắm làm tỏa xuống bón cho lúa chiêm quốc xã. 

Kinh Dịch viết: Quân tử hòa nhi bất đồng. Thế thiên hỏa đồng nhân là thế mặc 
dầu có lực sẵn nhưng phải cần sự giúp đỡ bên ngòai, tuy nhiên đấy chỉ là 
chuyện mượn sức thôi, không thê bị hóa. 

14.-- Mặt trời giữa đỉnh trời: (quẻ Hỏa thiên đại hữu) 

Thời cơ cực thuận tiện, lòng người, sức mạnh đều dư dụ như Bắc Bình 
Vương Nguyễn Huệ hai lần đem quân ra Bắc. Hãy tập trung vào mục đích và 
làm tới không để lỡ thời cơ. Nhưng hãy cần trọng vì mặt trời lên đỉnh trời là tới 
tuần đi xuống. Nếu không tiếp tục duy trì thì cán bộ sinh kiêu sa, lười biếng trong 
khi kẻ thù đang quyết chí tổ chức phá họai. 

15.-- Trong kho lúa đây thóc tốt (quẻ Địa sơn khiêm) 

Lực thiệt mạnh mà thái độ rất khiêm hư để tranh thắng. Lấy bề cao của núi 
lớn mà đối với mức thấp của thung lũng. Ở địa vị lớn mà sử dụng kẻ dưới thì thái 
độ khiêm hư lúc nào cũng là thủ đọan đáng áp dụng nhất. Lối gào thét của Đức 
Quốc xã dọa nạt chỉ ăn được thời gian đầu, về sau bị thù ghét. Lối xâm nhập 
bằng chủ nghĩa, bằng mê hoặc, bằng ảo tưởng xã hội anh em nguy hiểm hơn. 
Tính kiêu hãnh khinh bạc của Trotsky nhỗ nước bọt vào tay Staline khi Staline 
chìa tay ra chào Trotsky, tất nhiên phải thua tính tình nhẫn nhục, trầm lặng gan 
dạ của Staline. 

16.-- Đắp lũy đào hào: (quẻ Lôi địa dư) 


Mùa xuân tuy sắm chưa động lớn nhưng lộc cây cỏ đã nây ra trong lòng đắt, 
giác ngủ triền miên của mùa đông sắp hét, đó là lúc đòi hỏi sự chuẩn bị trên mọi 
mặt, những điều dự đóan, dự ngôn suy tính rất cần thiết. Lúc vừa thắng giặc, mải 
vui với chiến thắng người ta thường tự cho mình là tài giỏi hơn người nên quên 
mọi nguy hiểm có thể đưa dẫn đến đại bại. Napoléon đánh dẫn tới Moscou mà 
quên mát mùa đông của nước Nga. Lúc vừa thất trận, bàng hòang với thua thiệt, 
người ta thường không dám nghĩ đến khả năng thắng trong tương lai. Cả hai tình 
trạng thiếu chuẩn bị, thiếu dự tri đều nguy hại như nhau. 

17.-- Sắm dậy lỗi thời: (quẻ Trạch lôi tùy) 

Đang ở thế chủ động, bị dồn vào thế bị động, muốn tự điều khiển cũng không 
được nữa, chẳng khác gì tiếng sắm giữa mùa thu, sắm vẫn lớn, nhưng cây lúa 
không cần nó nữa. Đấy là hòan cảnh của các lực lượng chính trị tại các nước 
nhỏ yếu trước những biến chuyên chính trị do các nước đại cường thao túng. 
Tất cả mọi họat động đều phải tùy thuộc một thế khác. Thỏa thuận Nga- Mỹ can 
thiệp quân sự của Mỹ tới Việt Nam đã biến Mặt trận Giải phóng miền Nam thành 
một lọai sắm dậy lỗi thời đang mạnh trở nên yếu. 

18.-- Con ròi nằm trong ruột: (quẻ Sơn phong cổ) 

Bên ngòai được che đậy bằng nước sơn tốt đẹp, bên trong đã bị mối ăn 
ruỗng. Tưởng Giới Thạch sau Thế chiến thứ Hai, đưa Trung quốc vào hàng tứ 
cường, kháng chiến thắng lợi, hội hoa đăng khắp nơi tưng bừng. Kỳ thực đồng 
quan kim mất giá nhanh như tên bay, nội bộ Quốc Dân đảng lục tục chia rẽ, khắp 
mọi cơ quan bị Cộng sản tiềm nhập phá họai. Chỉ một năm chiến tranh Quốc 
Cộng cái thế đại cường của Tưởng sụp đồ tan tành. 

Con ròi nằm trong ruột là một điều rất đáng sợ đối với chính trị. Với cá nhân 
Tần Cối, cá nhân Thái Tế Bĩ đã làm cho Tống và Ngô mất nước dễ dàng. Bởi 
với vẫn đề chắn chỉnh, tổ chức nội bộ bao giờ cũng là vấn đề hàng đầu của đấu 
tranh chính trị. Nhiệm vụ của người lãnh đạo là sớm phát hiện những mâu thuẫn, 
mâu thuẫn giữa ta và địch và mâu thuẫn nội bộ. 

19.-- Lâm cơ ứng biến: (quẻ Địa trạch lâm) 

Đường lối mượn gió bẻ măng. Có một chủ trương nhất định nhưng cũng có 
một sách lược khôn khéo lựa theo thực tiễn trước. Talleyrand đi hội nghị Vienne 
sau khi Napoléon bị lưu đầy. Nhiệm vụ của Talleyrand là làm sao cho nước 
Pháp vẫn giữ địa vị cường quốc mặc dầu Pháp bại trận. Muốn thế Talleyrand 
phải áp dụng thái độ tuyệt đối mềm dẻo có thể biến ra nhiều hình thù khác nhau. 

20.-- Nhìn cơn gió lớn: (quẻ Phong địa quan) 

Cơn gió lớn thổi mạnh làm mù trời mù đất, đó là lúc vạn sự nan hành, dấn 
thân họat động sẽ đem đến nhằm lẫn bước hụt. Tốt hơn hãy bình tâm tĩnh khí, 
kiên thủ cương vị cho qua cơn mù bụi. Nhìn tức là quan, ý nói chẳng những phải 


yên lặng còn phải kiểm thảo toàn bộ chính sách. De Gaulle thời kỳ đệ Tứ Cộng 
hòa bị hất ra ngòai, ông lui về ân một nơi để viết hồi ký, bồi dưỡng lực lượng, suy 
tưởng chính sách tương lai. Sau 14 năm ông xuất quân và thành lập đệ Ngũ 
Cộng hòa Pháp. Sắp thua ở Hoa lục, Tưởng Giới Thạch đầy Lý Tôn Nhân ra 
làm Tổng thống để thân mình được rảnh gánh vác việc đảng, thu xếp căn cứ địa 
Đài loan. 

21.-- Có một vật cần đập vỡ: (quẻ Hỏa lôi phê hạp) 

Đây là một thế chính trị gặp chướng ngại vật len vào giữa và cần phải đập vỡ 
thì mới tiến đến mục tiêu. Tỷ dụ minh ước hợp tung của sáu nước khiến Tần 
không thôn tính được lục quốc, phải phá vỡ minh ước hợp tung mới mong xâm 
lần thống nhất. Việt Câu Tiễn mê hoặc vua Ngô, vua Ngô có Ngũ Tử Tư can 
gián nên còn tỉnh táo, vì vậy phe Việt Câu Tiễn phải lập mưu giết Ngũ Tử Tư 
trước. Năm 1945 quân đội Trung hoa đóng ở Bắc vĩ tuyên là một chướng ngại 
vật ngáng giữa họng Việt Minh không cho năm trọn chính quyền, quân đội Trung 
hoa cũng đồng thời là một chướng ngại vật trung gian không cho Pháp tiến vào 
miền Bắc. Việt Minh và Pháp đã thỏa thuận đập vỡ chướng ngại vật ây bằng 
hiệp ước 9-3-1946. 

22.-- Huy hoàng của ngọn đèn tàn: (quẻ Hỏa sơn bí) 

Thu sơn hồng diệp ánh tà dương, buổi chiều nắng xế rực rỡ nơi chân trời và 
sau đấy là đêm tối. Chính trị thấy hiện ra màu sắc giả dối này, cuộc cách mạng 
Pháp đã được báo hiệu bằng kim cương vàng ngọc hội hè tưng bừng của cuối 
triều vua Louis 16. Paris vào năm 1939 thật hoa lệ, các nhà lãnh đạo tin tưởng 
vào chiến lũy Maginot thừa sức ngăn chặn xâm lược Đức, nước Pháp mạnh hơn 
bao giờ hết. Nhiều chính trị gia trong cũng như ngòai nước bị lừa vì vẻ huy 
hòang ảo ảnh đó. 

23.-- Núi sập: (quẻ Sơn địa bác) 

Tình thế hết đường cứu vãn, trên thân hình con sư tử đầy những vết thương 
ròi bọ nhung nhúc, như chế độ Tsar hòang năm 1917 và Tuởng Giới Thạch năm 
1949. Hitler sau khi thất trận tại Léningrad. An Dương Vương bị Trọng Thủy 
đánh cắp mát nỏ thần. 

24.-- Đợi mùa xuân đến: (quẻ Địa lôi phục) 

Do không khí tiêu trầm của 1905 tiến lên nhiệt náo hăng say của 1917. 
Lénine nhìn sự thất bại của cuộc nồi dậy 1905 để rút ra bao kinh nghiệm đấu 
tranh, ông hy vọng sự khôi phục, ông chờ đợi một mùa xuân nếu biết sửa đổi lối 
làm việc. Lénine coi cuộc đấu tranh 1905 như là việc phải học tập của những 
người muốn làm sử, ông căn cứ vào ưu khuyết điểm từ đấy mà suy nghĩ cho kế 
họach mới. Phải có 1905 Lénine mới nhận thấy rằng: vô sản công nghiệp đã đại 
bại vì không có quần chúng nông dân hưởng ứng cách mạng. 


25.-- Trầm tĩnh mà nhận xét biến hóa: (quẻ Thiên lôi vô vọng) 

Nữ văn sỹ Pearl Buck trong cuốn Good Earth có tả thảm cảnh của bác nông 
dân Vương Long đang tràn ngập hy vọng với lúa chín đầy đồng thì bỗng đâu bão 
táp đỗ xuống, sau đến châu chấu kéo đến phá họai đồng ruộng. Có những lúc 
sự nghiệp chính trị cũng chịu chung một hòan cảnh với Vương Long, bị những 
thế lớn ở đâu sập đến làm bao xây dựng đồ vỡ. Trốn cũng chẳng được nào, vậy 
hãy bình tĩnh tiếp thụ hòan cảnh mới như bác Vương Long nhẫn nại tiếp tục 
chiến đấu. 

26.--Tích thóc lúa vào trong vựa: (quẻ Sơn địa đại súc) 

Trong Việt Nam sử lược, ông Trần Trọng Kim viết: 

"May lúc ấy có một đắng anh hùng nồi lên, kéo cờ nghĩa để chống với giặc 
Minh, trong 10 năm ấy lại được giang sơn cũ, và xây đắp lại nền độc lập cho 
nước Nam. Đắng anh hùng ấy, người ở làng Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, phủ 
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, họ Lê, tên là Lợi. Đã mây đời làm nghề canh nông, 
nhà vẫn giàu có, lại hay giúp đỡ cho kẻ nghèo khó, cho nên mọi người đều phục, 
và những tôi tớ ước có hàng nghìn người... Ông giấu tiếng ở chốn sơn lâm, đón 
mời những kẻ hào kiệt, chiêu tập những kẻ lưu vong”. 

Bát cứ nghiệp lớn nào trước khi nó thành tựu cũng đều phải qua một thời gian 
dưỡng trí tích lực. Trước khi mở một chiến dịch tất cần điều nghiên và chuẩn bị. 

27.-- Săn mồi: (quẻ Sơn lôi dĩnh) 

Kinh Dịch giảng Sơn lôi dĩnh rằng: Quan dĩnh tự cầu khẩu thực. Ý nói hãy đo 
miệng mà nuốt mồi. Lực lượng chính trị đã đủ để phát huy, nhưng coi chừng phải 
tính sức mà tung hòanh. Kinh Dịch lại giảng thêm: Hồ thị trầm trầm, KỲ ' dục trục 
trục, nghĩa là con hỗ đăm đăm nhìn vào con mồi cái thèm cuồn cuộn nồi dậy. Ý 
nói đã đành nên lượng sức, nhưng cũng phải say mê tìm chiến thắng. 

28.-- Vai mang quá nặng: (quẻ Trạch phong đại quá) 

Con trăn quân được heo rừng. Con heo rừng lớn, trăn nuốt vào bụng chưa 
tiêu. Lúc ấy chính là lúc con trăn yếu nhất. 

Chung quanh chiến thắng là những nguy biến rình rập. Nhật vào Trung quốc 
thật dễ, nhưng chính Nhật đã sa lầy ở đó. Phe Brutus giết César rồi, nhưng 
không nắm vững tình hình, bị Marc Antoine dấy động dân chúng đánh đuổi, 
Brutus phải tự vẫn. Vương Dõan giết Đồng Trác rồi lên nằm chính quyền, trong 
vòng vài tháng chính quyền tan rã và bị Lý Thôi Quách Dĩ đâm chết. 

29.-- Thác lũ đồ về: (quẻ Khảm vi thủy) 

Hòan cảnh đen tối nhất cho người làm chính trị mênh mông sóng nước ngút 
trời. Đây là lúc mà người chính trị cần hơn lúc nào hết lòng gan dạ, nhẫn nại 
chiến đấu với sóng nước trùng trùng, lúc nào cũng giữ cho đầu nhô khỏi nước 
không bị chìm. Phải có thái độ ấy Mao Trạch Đông vá tập đòan của ông mới 


thực hiện được cuộc Vạn lý trường chinh gian khổ suốt từ miền Nam lên miền 
Bắc, từ Thụy kim tới Diên an. Ngũ Tử Tư trốn tránh vua Sở, chỉ một đêm lo nghĩ 
mà đầu đã bạc phơ. Gia Long trốn lủi trong rừng, đói quá phải đào củ chuối mà 
ăn. 

30.-- Nắng đầu mùa: (quẻ Ly vi hỏa) 

Nắng đầu mùa hạ, đem ánh sáng diệp lục tố xuống cho cỏ cây xanh tốt. Khí 
thế của một lực lượng đang lên thay thế cho những gì đã lỗi thời như vị Hòang 
thái tử lên nối ngôi vua, lòng tràn ngập bao lý tưởng tốt đẹp hăng hái. Tuy nhiên 
phải coi chừng vì Ly là lửa, lửa rất cần nhưng nêu quá lạm sẽ thành hỏa tai. Ánh 
năng đem nguôn sông cho cỏ cây, nhưng nêu nắng gắt sẽ làm sự sống héo hon. 
Vua Constantin của Hy lạp năm 1967 đã thất bại vì sự quá lạm gay gắt đó. 
Vương Mãng sụp đồ vì thi hành chính sách quá mới mẻ mà lại quá vội vã. 

31.-- Tân hôn chí hỷ: (quẻ Trạch sơn hàm) 

Thời thế mới mẻ, lòng người quá rung động bồng bột. Đó là lúc mau mau 
chớp ngay nhân tâm chớ để lỡ cơ hội, cảm tình lúc ban sơ thật quan trọng, nên 
việc hay hay dở không là do vấn đề xử sự lúc đầu. Năm 1945, Nhật bản đầu 
hàng, phe Quốc gia đã bỏ cuộc chạy đua với Cộng sản để cướp lấy cái thế mới 
mẻ, gây thành cuộc chiến gian khổ kéo dài cả máy chục năm. 

32.-- Nắm vững lẽ thường: (quẻ Lôi phong hằng) 

Churchill phê bình Hitler là anh chàng bắt cá vụng về, cậy sức nhây ùm xuống 
ao quấy rộn nước lên, rồi tay chộp con này tay bắt con khác rút cục mệt xác mà 
cá không bắt được hết. Nếu là tôi... lời Churchill, thì tôi sẽ từ từ tát cạn ao, ao 
khô cá nằm chềnh nh chỉ việc thò tay tóm từng chú bỏ vào rọ. Trong trận Thế 
chiến thứ Hai, Churchill đã đem thái độ trầm tĩnh của một người lão luyện tuổi 
tác để mà chống thái độ bột khí thiên tài của Hitler. Kết quả Churchill thắng. 
Dùng ít sức mà dành được thắng nhiều là lẽ thường của chính trị. Lôi phong 
hằng theo Dịch lý tìm được cái tĩnh trong sự động. Tâm vững như bàn thạch mà 
tung đòn ra đánh người. Tôn Tử nói: "Trước hết phải lập được cái thế không bại 
rồi sau mới nói tới chuyện thắng". 

33.-- Chạy là hơn: (quẻ Thiên sơn độn) 

Vận khí suy thóai, không thể găng mà đương đầu, phải chạy để bảo tòan thân 
mạng. Năm 1907, tình hình mỗi ngày một nặng, tập đòan Bôn-sê-vích ở Phần 
lan bị bao vây, vòng vây mật vụ khép chặt dần. Trung ương đảng bộ họp gấp và 
chuyên cơ sở chạy sang một nước khác. Đêm di chuyển Lénine phải đi qua con 
sông đóng băng, bỗng một tảng băng sụt dưới chân ông, may mắn Lénine thóat 
nạn, quay lại nhìn dòng nước xóay, Lénine tự nghĩ nếu vừa rồi mà thụt chân 
xuống thì thật là một cái chết cực ngu xuẫn. 

Nguyễn Hòang thấy anh là Nguyễn Thông bị Trịnh Kiểm nghi ngờ giết đi, nên 


sợ có ngày Trịnh Kiểm tính đến chuyện ám hại cả mình, nên nhờ chị là bà Ngọc 
Bảo xin Trịnh Kiểm cho vào trần phía Nam. 

34.-- Con ngựa phi nước đại: (quẻ Lôi thiên đại tráng) 

Thừa thắng nhuệ khí như con ngựa đua vừa nghe hiệu lệnh khởi hành. Nhưng 
mới vài vòng đã có nhiều con vì không biết dưỡng lực vì tưởng mình đủ sức, nên 
yếu dần, có nhiều con chạy bừa bãi nên vấp ngã. 

Vừa chiếm chính quyền Nga, Trotsky lên tiếng cổ vũ cho cuộc cách mạng đỏ 
trên tòan thế giới ngay tức khắc, trong khi Lénine và nhất là Staline chủ trương 
nước Nga trước đã, hãy cách mạng cho nước Nga thôi. Đường lối của Trotsky 
quả đã kém chính xác, kém thực tế không nhìn thấy rằng Nga sau 1917 chỉ là 
một người ốm lâu ngày mới khỏi. Nếu đường lối ấy mà áp dụng thì tất cả nước 
tư bản Âu châu đã quây quần tiêu diệt bằng được "chính thể xã hội" Nga để tự 
vệ. 

35.-- Ánh nắng ban mai: (quẻ Hỏa địa tấn) 

Nắng sớm đầy tia sáng hy vọng cho một ngày đẹp trời. Vạn sự khởi đầu nan, 
ánh nắng ban mai tượng trưng cho lực lượng chính trị mới xuất hiện nên cần 
động viên khí sức để gây ân tượng cho mọi người. 

Tập đòan trẻ trung của .J.F. Kennedy tiền quân vào tòa Bạch ốc năm 1960, 
các báo chí gọi là đợt sóng mới của Hoa kỳ đã làm cho không khí chính trị Hoa 
kỳ mát mẻ trở lại, phe bảo thủ cảm thấy lo sợ. 

36.-- Vằng thái dương rơi xuống đất: (quẻ Địa hỏa minh di) 

Minh di, kinh Dịch giải là ánh sáng bị tiêu diệt. Trời đất tối hù, càng bước càng 
hụt. Tốt hơn là ân một nơi đợi trời sáng. 

Vằng thái dương rơi xuống đất ví như người chính trị tài ba, nhưng bị bao vây 
bởi nhiều kẻ thù ganh ghét, thế tất phải lần trốn cho mau không thì họa đến sau 
lưng. 

Vâng thái dương rơi xuống đất cũng ví như người chính trị trước đây đứng 
trên một cái thế chói lọi nào đó, nay thời cục biến chuyển cái thế ấy mắt đi, như 
Laurenti Béria sau khi Staline qua đời. Béria bị bao vây và bị bắt giết mặc dầu 
Béria rất quỷ quyệt cũng đã tính trước nhiều nước cờ. 

37.-- Ngọn lửa bếp: (quẻ Phong hỏa gia nhân) 

Trở về nhà bên người vợ hiền với ngọn lửa bếp reo vui. Đây là một thế chính 
trị đã hết phát triển, nên phải cố thủ. Tôn Quyền ở Giang đông khi nối ngôi Tôn 
Sách rút kinh nghiệm những quẫy động không ăn thua gì vì Giang Đông không đủ 
điều kiện như Trung Nguyên của nhà Ngụy, nên đành chỉ thu vén việc nhà củng 
cố đất Giang đông để nắm lấy một khu vực ngày nào mà thế chia ba chân vạc 
vẫn tồn tại. Ngọn lửa bếp của Tôn Quyền do tế tướng Tưởng Uyễn chịu trách 
nhiệm. 


38.-- Hết thời kỳ chịu đựng: (quẻ Hỏa trạch tằng) 

Nước với lửa xung đột nhau, xung đột bùng nỗ, hết thỏa hiệp, hết hòa thuận. 
Sự chịu đựng nhau trong chính trị chỉ có tính cách tạm thời, đấu tranh mới là hiện 
tượng thường xuyên. Người chính trị không lúc nào được quên cảnh giác điều 
ấy, luôn luôn đề phòng và đóan biết trước lúc nào là lúc hết thời kỳ chịu đựng. 

Ba mươi năm làm việc chung với nhau cũng không đủ để ngăn Mao Trạch 
Đông quyết liệt tiêu diệt sinh mệnh và sự nghiệp chính trị của Lưu Thiếu Kỳ. 

Zinoviev, Kamenev và Staline đứng vào một trận tuyến lật đỗ Trotsky. Kết 
cuộc Trotsky chỉ bị lưu đày, còn Zinoviev và Kamenev thì bị Staline thủ tiêu. 

39.-- Băng giá làm tê cóng chân tay: (quẻ Thủy sơn kiến) 

Kinh Dịch viết: "Kiên! nan dã. Hiểm tai tiền Kiên hiểm nhỉ năng chỉ. Tri hĩ tai." 
Nghĩa là: Kiễn! Lúc khó khăn nguy hiểm ở trước mặt. Thấy nguy mà dừng được. 
Thế mới gọi là biết. Chính quyền Kennedy, quyết liệt với việc Nga định biến Cuba 
thành căn cứ hỏa tiễn ngay trong lòng châu Mỹ, hạ tối hậu thư cho Nga. 
Khroutchev dịu ngay cấp tốc cho dời hỏa tiễn khỏi Cuba. Robert Kennedy trước 
khi ra tranh cử, ông có lẽ đã nghi hoặc sẽ bị giết như anh ông nhưng ông vẫn 
quyết định tranh. Kết quả ông quy bởi âm mưu sát hại. 

Thấy nguy hiểm vẫn dấn thân, đó là thái độ của người quân tử nghĩa hiệp 
nhưng không phải là thái độ chính trị tốt. 

40.-- Tuyết tan dưới ánh dương xuân: (quẻ Lôi thủy giải) 

Cái thế bị dồn cục qua rồi, nay sự trói buộc đã hết, phải cướp cho mau những 
chỗ tốt trong thế mới không thì có chán vạn kẻ khác tranh cướp mắt. 

Cuối đời Đông Hán, vận động khăn vàng một thời gian tung hòanh rồi tàn lụi, 
quân hùng sợ nhau ra tranh cướp thế của nhà Hán. Cuối cùng Tào Tháo nhờ 
sách lược đúng đắn đã cướp được vị thế ưu việt nhất. Không Minh khi gặp Lưu 
Bị đã phải nói: Bây giờ thiên thời ở trong tay Tào Tháo, địa lợi do Đông Ngô cai 
quản, sứ quân chỉ còn lại nhân hòa mà thôi. 

41.-- Biết tự hy sinh: (quẻ Sơn trạch tổn) 

Tổn ở đây không phải là tổn thất, tốn hại, mà là cắt ra một khỏan tiền để đặt 
vốn vào công cuộc làm ăn tương lai. Biết tự hy sinh là kết quả của sự trông xa 
thấy rộng. 

Trần Anh Tôn tước bỏ bụng dạ hẹp hòi về uy tín đem Huyền Trân Công chúa 
gả cho vua Chiêm thành để lấy lễ vật hai châu Ô, châu Rí làm bàn đạp cho đời 
sau mở mang bờ cõi. 

Cập thời Vũ Tống Giang gặp ai cũng tự thu nhỏ cái tôi của mình lại để phát 
triển uy thế chính trị cho mình. 

Trương Lương đi dụ kẻ thất cơ lỡ vận Hàn Tín bằng thái độ khiêm cung dâng 
biếu Hàn Tín thanh kiếm báu. 


42.-- Biết ăn trong lợi ích chung: (quẻ Phong lôi ích) 

Tổ mà bị phá vỡ thì trứng tranh giành cái chỉ? 

Cái lợi trong chính trị, trước hết phải đặt nó vào thế chung, không thể nhìn 
điều lợi hại như người nhìn da con báo qua một cái ống, hoặc chỉ thấy tòan màu 
đen hoặc thấy tòan màu vàng. 

Sách Chiến quốc Sách chép: 

Trong trận Trường bình, Bình Đô Quân bảo vua Ngụy: 

- Sao đại vương không theo chính sách hợp tung để chống lại Tàn? 

Vua Ngụy đáp: Vì Tần hứa cắt đất Viên ung cho ta. 

- Tôi cho rằng lời hứa đó là lời hão. 

- Tại sao vậy? 

- Tần và Triệu cầm cự nhau từ lâu ở Trường bình mà bất phân thắng bại, nếu 
thiên hạ liên hiệp với Tần thì Triệu mất, Tần sợ đại vương đổi lòng nên đem đất 
Viên ung ra làm mồi nhử. Tần thắng Triệu rồi, liệu đại vương có dám đòi cắt đất 
Viên ung không? 

- Không! 

- Tần mà không thắng Triệu thì đại vương có thê khiến cho Hàn (Tàn?) cắt đất 
Viên ung cho đại vương không? 

- Không. 

- Vì thế tôi mới cho rằng chuyện cắt đất Viên ung là chuyện hão huyền. 

- Đúng. 

43.-- Con hỗ gào dưới trăng: (quẻ Trạch thiên quyết) 

Truyện Liêu Trai, Bồ Tùng Linh kế rằng: 

Có một vị tú tài rất giỏi về thơ, thiên tài của hắn không được người đời biết 
thưởng thức, nên hắn giận dữ, động mở miệng là chửi bới. Một hôm bỗng dưng 
hắn uống hũ rượu lớn rồi thây mình hóa thành con hỗ. Hắn chạy lên rừng nằm 
gào dưới trăng than trách trạng huống cô đơn. Bạn bè thân thiết động lòng 
thương lên rừng thăm hỏi. Con hỗ nhất định lánh mặt, chỉ nhắn lời nhờ bạn hữu 
hãy vì mình mà phổ biến thơ. Các bạn hỏi: Tại sao không ra chào hỏi nhau? Hồ 
đáp: Nếu tôi ra tôi sẽ ăn thịt các anh mất, vậy các anh muốn thấy mặt tôi thì các 
anh hãy lùi ra dăm trăm thước. Bạn hữu nghe lời hỗ, ngoảnh lại nhìn quả nhiên 
thây một con hồ buồn bã tịch mịch đang ngửa lên nhìn trăng mà gào thét. 

Con hỗ ấy chính là một chính khách không thích ứng với tình thế trước mặt, 
cái tài khác lạ của con phượng trong bây gà. Rõ ràng là con cá mắc cạn. 

Con hỗ ấy chính là một nhà độc tài đã đến lúc điên cuồng. 

44.-- Chuyện ngẫu nhiên ập đến: (quẻ Thiên phong cấu) 


Không Minh ngất đi khi nghe tin Phượng Sồ thảm bại bỏ mình ở gò Lạc phượng, 


điều mà Khổng Minh không hề tính trước. Phượng Sòô chết, nửa kế họach của 
Không Minh hỏng theo. 
Sinh họat đầy dẫy những điều bất ngờ. Chính trị là họat động cần tính tóan, 
nhưng càng tính tóan thì khi bắt ngờ ập đến càng làm nghiêng ngửa bấy nhiêu. 
Trong chính trị cần khai thác được những cái không liệu trước cũng như cần 
tôi luyện vững chắc khả năng ứng phó được với mọi chuyện bất ứng xảy đến. 


Trận Léningrad sở dĩ Nga thắng bởi vì Nga nhờ tin tức Sorge nên biết chắc chắn 
không bị Nhật bât ngờ đánh sang Sibérie, nên Nga có thê vững tâm đem đại 
quân từ Sibérie vê cứu viện. 


Trận Léningrad Đức thua vì không tính đến việc Nga có thể rút đại quân từ 
Sibérie vê tiêp sức giáp công. 


Trotsky trên con đường lưu đày, được một nhà báo phỏng vấn: 

"Điều gì làm ông ân hận nhất?" 

Trotsky đáp: 

- Điều khiến tôi ân hận nhát là tôi không ngờ chính Staline mới là kẻ thù lợi 
hại. Trước kia tôi chỉ chú ý đến Zinoviev và Kamenev. 

45.-- Hỏi kế dân gian: (quẻ Trạch địa thúy) 

Theo kinh Dịch thì Trạch địa thúy là sự tụ tập. Ông vua đứng trước một tình 
thế mới, cần phải CÓ SỰ quyết định mới mẻ táo bạo nhưng không muốn tự ý làm 
một mình, nên tổ chức cuộc tế lễ người xưa. Ở đấy vua sẽ gặp nhiều người để 
thâu thập ý kiến. Mỗi cuộc tế lễ ây sự thâu thập ý kiến sẽ đặt trên cơ sở truyền 
thống lịch sử của một quốc gia. 

Trần Nhân Tôn nghe tin quân Nguyên cất binh xong liền lập tức cho triệu các 
bô lão dân gian hội tại Diên Hồng để bàn xem nên hòa hay nên đánh. Các bô lão 
đều đồng thanh xin đánh. Vua thấy dân gian một lòng như vậy, cũng quyết ý 
kháng cự. 

46.-- Hạt giống mới gieo: (quẻ Địa phong thăng) 

Hạt giống mới gieo muốn được lớn lên còn phải tùy thuộc vào những điều 
kiện khách quan, đất có màu tốt không? mưa có thuận, gió có hòa không? 

Dĩ nhiên, những điều kiện chủ quan đã cần phải có sẵn rồi, hạt giống cần tự 
có lực mới mong nảy mầm bén rễ, nhưng đối với điều kiện khách quan thì hy 
vọng với thực tế còn cách khỏang nhau xa lắm. 

Lực lượng hay cá nhân chính trị nào cũng phải qua một thời kỳ này. Cuốn 
sách Tả phái Âu trĩ bệnh (La maladie infantileẻ du Communisme) của Lénine là 
cuốn sách viết cho những hạt giống chính trị mới gieo. Cuốn Mein Kampf của 


Hitler viết trong tù là cuốn sách báo hiệu Quốc xã Đức nhờ những điều kiện 
khách quan có lợi đã trỗổ mầm. 

47.-- Cây bị hãm trong chậu: (quẻ Trạch thủy khốn) 

Cảnh khốn khổ của người chính trị như lời Mạnh Tử nói: trời sắp trao trách 
nhiệm lớn cho người đó nên bắt người đó phải khổ cực. 

Thời kỳ Lénine sống ở Thụy sỹ, ông chỉ có một chiếc áo rét, một đôi giây, 
trong nhà không bao giờ có ngọn lửa sưởi và giải trí duy nhất của Lénine là đi 
lững thững quanh hò. 

Việt Vương Câu Tiễn thất trận Cối kê Sang làm mã phu cho vua Ngô, năm 
trên giường tòan bằng củi gai, treo mật đắng ở đầu giường mỗi sáng đều nếm 
chất đẳng. 

Hitler không nhà không cửa phải ngủ đường và ăn cơm bồ thí. 

Cái quan trọng của thời kỳ này là sự thử thách chí lớn, nếu chịu trăm ngàn tân 
khổ mà không giữ được tiết tháo, không kiên trì lòng tin vào công cuộc mình theo 
đuổi thì coi như cây đã chết khô. 

48.-- Giêng nước ngọt cho kẻ đang khát: (quẻ Thủy phong tỉnh) 

Thời xưa các bộ lạc mỗi lần định cư ở đâu đều đào giếng. Khi giếng hết nước 
thì bộ lạc bỏ đi. Giếng nước trong mát thật quý báu cho người đang khát, cho 
nên đối với cổ nhân nước giếng ví như một mỹ đức. 

Tuy nhiên không nên quên một điều: khát trông thấy giếng nhưng phải có gầu 
múc nước giếng. Giếng với đồ vật múc nước không thê tách rời nhau. Thiếu gầu 
múc nước, người khát sẽ chết vì giếng. 

Nhật đuôi Pháp, lập chính phủ Trần Trọng Kim. Nhật bại trận đầu hàng, giếng 
nước mát đặt ngay trước mặt chính phủ Kim, chính phủ Kim nhắm mắt buông 
xuôi vì không có gâu múc nước, gầu múc nước bấy giò là khả năng chính trị và 
kinh nghiệm chính quyên. 

Nhật xâm chiếm Trung quốc, Uông Tinh Vệ bắt đồng chính kiên với Tưởng đã 
lâu, liền ùa theo Nhật. Uông Tỉnh Vệ quả đã khát đến độ không chịu đựng được 
nữa nên lao đầu xuống giếng uống nước rồi chết trong giếng. 

49.-- Lời hô cách mạng đã vang dội: (quẻ Trạch hỏa cách) 

Thời thế đòi hỏi một sự biến đổi lớn lao, Cách mạng! 

Đáp ứng với nhu cầu cách mạng, phải lột bỏ tư tưởng cũ, lề lối hành động lỗi 
thời và thái độ ngoan có. 

Sau khi đợt cách mạng đầu tiên bị đàn áp (1905), cách mạng Nga thóai trào. 
Các công nhân mệt mỏi vì những theo dõi chán nản tranh đấu. Phần tử trí thức 
tự do thất vọng chui vào cái vỏ tư tưởng huyền bí, tôn giáo và nghệ thuật vị nghệ 
thuật. Phần tử trí thức Mác xít chịu ảnh hưởng của một thứ chủ nghĩa xét lại từ 
Đức thổi về. Những người vai về như Bogdanov, Bazarov, Lounatcharski và cả 


Gorki nữa rủ nhau xây dựng một hình tượng Thượng đế cho chủ nghĩa xã 
hội.Lénine hết sức lo ngại cho hiện tượng cách mạng tôi tệ này, ông đề ra công 
tác: đấu tranh nhằm phá tan đám sương mù duy tâm tôn giáo. Tác phẩm căn 
bản cho công tác này là cuốn: Matérialisme et Empiriocriticisme. Lénine viết: 
"Giữa lúc mà quần chúng xông vào cuộc đấu tranh cách mạng mới mẻ và phong 
phú, nhiệm vụ của chúng ta là cấp tốc mở cuộc đấu tranh xây dựng một nàn triết 
học cách mạng." 

50.-- Tập họp các điều kiện: (quẻ Hoả phong đỉnh) 

Cổ nhân làm cái đỉnh với ba chân tượng trưng cho thiên, địa, nhân, cho thời, 
thế, cơ, cho hòan cảnh, tài lực và trí lực v.v... Mất một chân, cái đỉnh không thê 
đứng vững được. 


Lưu Bang được Tiêu Hà trông nom cho mọi việc thuộc về nội chính, được 
Trương Lương dâng mưu hay, nhưng vẫn chưa phát triển mạnh vì còn thiếu một 
vị nguyên súy. Do đó Trương Lương mới giả làm người bán kiếm đi dụ Hàn Tín 
về cho Lưu Bang. 

Hitler năm 1923 thất bại vào tù, gặp Goebbels ông mới hiểu sức mạnh của tuyên 
truyền. Ra ngòai họat động có Goering đem về cho Hitler sự ủng hộ của giai cấp 
quý tộc Đức. Nhờ thế Hitler mới cướp được đảng Quốc xã và chính quyền Đức. 

51.-- Sâm sét ầm ầm: (quẻ Chấn vi lôi) 

Cả một khỏang trời bao la, bỗng đâu mây đen kéo đến rồi sắm sét vang rên, 
lúc sau mây mưa tan hết, trời xanh hiện ra, con người bị hoảng sợ khỏanh khắc, 
bây giờ sự an định lại hồi phục. 

Sám sét tiếng lớn nhưng tác hại nhỏ. Không nên lấy kết quả gần nhất để mà 
phán đóan cả tương lai. 


Liên sô phóng hỏa tiễn mặt trăng khiến uy tín Liên sô chấn động và uy tín Hoa kỳ 
vắng lặng. Nhưng thời gian không bao lâu, lợi thế của Liên sô lúc đầu ầm ỹ rồi 
đến nay cũng chẳng còn âm hưởng gì nữa. 

S2.-- Núi sừng sững: (quẻ Cấn vi sơn) 

Núi tượng trưng cho bất động nghĩa là dừng lại trên một điểm nào đó. Kinh 
Dịch viết: "Thời chỉ tắc chỉ, thời hành tắc hành, động tĩnh bất thất kỳ thời." (Lúc 
cần dừng thì phải dừng, lúc cần làm thì phải làm, động tĩnh cho đúng) - "Quân tử 
dĩ tư bất xuất kỳ vị" (Người chính trị phải nghĩ trên cái vị thế của mình). 

Staline chống lại chủ trương gây cách mạng đỏ trên tòan cõi Âu châu bằng 
chủ trương nước Nga trước đã. Staline nhận định đúng đa số theo ông. Giả thử 
khỏang 1921 mà chủ trương của Staline không được thực hiện, cách mạng 
Cộng sản không chịu dừng lại trong khuôn khổ nước Nga, có lẽ chế độ Sô viết 


đã bị tiêu diệt. 

Biết dừng lại là biết đo ngắm những điều kiện hạn chế đối với hành động. 

53.-- Loài thủy điều bay lên: (quẻ Phong sơn tiệm) 

Tiệm là tuần tự như lòai thủy điều, mới đầu dời khỏi mặt nước, rồi bay lên núi 
cao, rồi bay vào đất liền. Ví như chính trị đã đến lúc cần phải động thủ để tranh 
thế nhưng đòi hỏi phương pháp đấu tranh từng bậc, không thể đòi ăn cả một lúc, 
vượt từ điểm này qua điểm kia. 

Không Minh bày kế cho Lưu Bị dùng danh nghĩa mượn đất Kinh châu của 
Đông Ngô, mà gây đao binh ngay khi Lưu Bị khó lòng thắng. Có Kinh châu làm 
vốn, làm bàn đạp Lưu Bị tiến chiếm Ba thục để trở thành một chân trong ba chân 
vạc, gây nên nghiệp đề một thời. 

Tào Tháo đem quân về kinh đô để bảo vệ nhà Hán Ở kinh đô rồi, Tào Tháo 
dùng quân để lật đỗ nhà Hán. 

94.-- Thị nữ của vua: (quẻ Lôi Trạch quy muội) 

Người con gái bị tuyển vào làm cung nữ là cái thế nhỡ nhàng. Chỉ có dùng 
chính sách mềm để thắng cứng, xử sự táo bạo táo cấp chỉ gây ra tai hại. Quy 
muội còn ngụ ý một tính cách không chính thức tượng trưng cho những vận động 
ngầm bên trong của chính trị. 

Tào Mạnh Đức vào ám sát Đồng Trác, Đồng Trác ngủ quay mặt bên trong, 
chợt trông gương thấy có người rút dao bèn lên tiếng hỏi. Tào Mạnh Đức vội 
vàng quỳ xuông hai tay nâng đao nói: Có thanh bảo đao đem đến dâng thừa 
tướng. Đồng Trác vui vẻ, Tháo rút được ra bên ngòai, ra cưỡi ngựa chạy thẳng 
một mạch không còn dám ngóai cổ lại. 

Hồ Chí Minh sang Pháp, cuộc điều đình thất bại. Nửa đêm Hồ đến nhà 
Marius Moutet thỏa thuận ký tạm ước mông 6 tháng 3. 

55.-- Mặt trời buồn thảm: (quẻ Lôi hỏa phong) 

Mặt trời trên cao là lúc đắc ý nhất của người chính trị nhưng cũng là lúc cơn 
lo điều buồn đến dồn dập, biết bao nhiêu khó khăn nguy hiểm đang rình rập, điều 
đáng lo ngại nhất cho người ở ngôi cao tuyệt đỉnh là thời suy sắp tới. Tự cổ đến 
giờ "Nỗi buồn thảm của vằng thái dương" luôn luôn xảy đến trong lịch sử chính 
trị. César bị tập đòan Brutus giết - Napoléon thóat được rất nhiều âm mưu hại 
quanh mình. Khroutchev bị hạ - J.F. Kennedy bị bắn - Mao Trạch Đông súyt bị lật 
đồ v.v... 

56.-- Người lữ khách nhiều lo phiền: (quẻ Hỏa sơn lữ) 

Tình trạng của những nhà chính trị lưu vong, lưu thóan sống trong tịch mịch 
bất an, tân khổ. 

Lưu Bị e Tào Tháo giết, nhân dịp Viên Thuật chuyên quân nên xin chặn 
Thuật. Từ đấy đến gần chục năm sống bôn ba. 


Tần Trùng Nhĩ bỏ nước Tần ra đi sang nước người gặp nhiều điều nhục nhã. 

De Gaulle ăn gửi nằm nhờ ở Luân đôn bị các chính khách Anh, Mỹ khinh rẻ. 

Tôn Thất Thuyết lưu vong bên Trung quốc, không chịu nổi cảnh khốn cùng 
phát điên. 

Hòan cảnh này là hòan cảnh tuyệt đối bị động đòi hỏi thái độ nhu hòa để 
thuận thời ứng địa. 

57.-- Cây bồ công anh gặp gió mạnh: (quẻ Tốn vi phong) 

Lá bồ công anh xoè lớn như chiếc dù, thân lại nhẹ bâng, gặp gió tất lọan phi. 
Tự mình chưa làm gì được hết, hãy tìm những thế lớn đề ân nắp. 

- Nhà Nguyên sắp mất chính quyền, giặc cướp nổi lên như ong. Triều đình 
khoanh tay bó giáp chờ núi lở sông tràn, mở đầu cho thời kỳ quần hùng cắt đất 
chiếm cứ. Quần hùng cũng tiêu diệt xâm lấn lẫn nhau. Chu Nguyên Chương tức 
Minh Thái Tổ lúc khởi nghiệp chẳng khác gì cây bồ công anh gặp gió thổi, bay tứ 
tán hết ở với người này sau lại theo người khác. 

-Vua Hiến Đề giữa cơn gió lọan của bọn họan quan, ngọai thích và quân 
phiệt. 

58.-- Miệng luỡi là gốc của họa phúc: (quẻ Đòai vi trạch) 

Thóan Từ nói rằng: Đòai là nói vậy. Trong cương mà ngòai nhu. Lấy giải thích 
thuyết phục để hòan thành cưỡng bách. Dân nghe dân chịu thì dân quên cả lao 
khổ nguy hiểm, hăng hái chiến đấu. Hitler viết: Ở thời kỳ đảo lộn, những việc xảy 
ra thường tạo nên bởi lời nói. 

Tô Tần du thuyết làm thành thế trận hợp tung sáu nước cự lại Tân. 

- Trương Nghi du thuyết làm thành thế trận liên hòanh phá thế hợp tung của Tô 
Tân. 

Gia Cát dùng miệng lưỡi khuất phục quần thần bên Đông ngô chịu đánh 
Nguy, vì thế mới có thắng trận Xích bích. 

Dương Tu hay khoe hão nên bị Tào Tháo giết. Nễ Hành hay chửi phũ nên 
chịu họa Hòang Tổ. Quan Vân Trường hay nói kiêu nên ôm hận ở Kinh châu. 

59.-- Buồm căng trước gió: (quẻ Phong thuỷ hoán) 

Lúc vận và thế đang lên, đang từ nhỏ biến thành rất lớn. Chiếm được chính 
quyền rồi thì đến việc nắm lòng dân và chỉnh đốn nội chính. Nắm được lòng dân 
và chỉnh đốn nội chính rồi thì đến việc phát triển ra bên ngòai. 

Buồm căng trước gió là thuận lợi, nhưng hãy coi chừng gió lớn quá, hay sóng 
to quá có thê làm lật thuyền. 

Vương Dõan thủ tiêu được Đồng Trác cầm nắm cả triều đình trong tay. Chỉ 
trong ít lâu chính sự đồ nát phải chết dưới tay Lý Thôi, Quách Dĩ. 

Đảng Cộng sản nắm chính quyền Tây ban Nha (1935-36) chưa bao ngày, rối 
loạn lung tung, Franco đem quân về đánh dẹp. 


60.-- Đốt trúc huyền diệu: (quẻ Thủy trạch tiết) 

Cây trúc có từng đốt, tượng trưng cho tính cách tiết chế. Mềm dẻo nhưng biết 
lúc nào thôi mềm dẻo. Cứng rắn nhưng biết lúc nào thôi cứng rắn. 

Không biết tiết chế sẽ như con cáo ngập vào vũng lầy không thể cất chân lên 
mà bước được. Chính trị tiết chế theo hiện đại ngữ gọi là đấu tranh có mức độ 
với những danh từ chiến tranh hạn chế leo thang. 

Tần đề ra chủ trương viễn giao cận công, là lấy ve vuốt nước xa để nuốt 
nước gân làm mức độ. 

Cộng sản năm 1962 đề ra chủ trương không làm tốn thương uy tín Mỹ để 
tránh sự can thiệp của Mỹ nhưng bây giờ thì Cộng sản đã lâm vào cái cảnh con 
cáo ngập vào vũng lầy khó rút chân lên. 

Sử Việt, tiền nhân mỗi lần đánh đuôi giặc phương Bắc xong lại cầu hòa ngay, 
đôi khi thắng lớn mà vẫn dùng người vàng đề thi hành chính sách hòa hõan (vụ 
Liễu Thăng). Đó là chính sách mức độ truyền thống của chủ trương chặn phía 
Bắc cho yên để hòan thành mục đích chủ yêu là phát triền xuống miền Nam. 

61.-- Trái trứng sắp nở: (quẻ Phong trạch trung phù) 

Phù là móng. Trứng sắp nở nhờ móng của gà mẹ quào ra cho chóng vỡ vỏ. 

Chính trị đã đến lúc chín mùi, chỉ cần một cố gắng cuối cùng cho cục thế thay 
đổi hẳn. Bất cứ thái độ do dự nào cho phút chót đều có thể làm hư những kế 
họach trước. 

Napoléon ngày 18, Brumaire đã bị một phút do dự súyt làm hỏng việc, nếu 
Talleyrand và Fouché và (Lucien Bonaparte?) không xua quân vào áp đảo các 
nghị sỹ. 

Mussolini thấy tình hình đã thuận tiện liền lập tức đem tòan đảng tiền về La 
mã (La marche sur Rome). 

Tuy nhiên không nên quên rằng cái móng sắc kia cần phải xử dụng hết sức 
khéo léo, nếu vụng về tất vỡ cả trái trứng. 

62.-- Cuộc sống thiếu thuận hòa: (quẻ Lôi sơn tiểu quá) 

Do những hiềm ky chồng chất nên nội bộ đảng phát sinh xung đột có thể trở 
thành thế phân liệt. Phân liệt nội bộ đưa dẫn đến nguy cơ "Binh địch dòm ngòai 
ngõ). 

Người Cộng sản lý luận: 

Mâu thuẫn và đấu tranh là tuyệt đối nhưng phương pháp giải quyết hay hình thức 
đấu tranh (là tương đôi?) vì tính chất mâu thuẫn không giống nhau. Mâu thuẫn 
giữa địch và ta có đối khóang còn mâu thuẫn nội bộ không có đối khóang. Mâu 
thuẫn nội bộ nhân dân có thể giải quyết hòa bình. 

63.-- Thành công viên mãn: (quẻ Thủy hoả ký tế) (đúng ra là Hỏa thuỷ ký tế) 

Vạn sự đã đầy đủ như ý muốn, từ nay về sau chỉ còn là công việc của chỉnh 


đốn sửa sang, và mở mang. Đinh Bộ Lĩnh diệt xong lọan sứ quân. Bình Định 
Vương dẹp xong quân Minh. Gia Long khôi phục cơ nghiệp nhà Nguyễn. Ngày 
nay thành công viên mãn chỉ có tính cách tương đối. 

64.-- Còn nhiều việc phải cố gắng: (quẻ Thủy hỏa vị tế) 

Kinh Dịch lây quẻ Thủy hỏa vị tê để kết thúc là muốn nói chính trị, nhân sinh 
còn phải đi cuộc hành trình vô hạn, còn vô lượng. số việc phải làm. Vị tế chỉ là 
chuyện nghỉ ngơi. Không được ngủ quên, vì sau giấc nghỉ ngơi ấy lại ập đến một 
hòan cảnh vị tế khác. 

Khái quát Dịch lý ta thấy người chính trị muốn có thái độ chính xác cho sự 
nghiệp chính trị tất phải có khả năng biến sắc như con caméléon mà văn sỹ 
Berthold Brecht đã đề ra: 

Người đấu tranh chính trị 
Phải biết 
Lúc nào chiễn đấu và lúc nào không chiến đấu. 

Nói sự thật và không nói sự thật. 
Giữ lời hứa và không giữ lời hứa. 
Xông pha nguy hiểm và trốn chạy nguy hiểm. 
Làm cho người biết và tự làm cho mắt tung tích. 
Người đấu tranh chính trị 
Chỉ có một phẩm hạnh duy nhất 
Là đấu tranh cho chính trị. 
Chương Z7 

Tâm lý của những người họat động chính trị 

La politique c'est jouer 

aux hommes. 
NAPOLÉON 
Chính trị là công việc có liên quan đến bốn mặt: 
a) Cá nhân. 
b) Quần chúng. 
c) Dân tộc. 
d) Lịch sử 
Vậy tâm lý chính trị cũng có bốn mặt: 
) Tâm lý cá nhân. 
) Tâm lý quần chúng. 
) Tâm lý dân tộc 
) Tâm lý ảnh hưởng từ lịch sử 
Vua U Vương nhà Chu thích giành được nụ cười của Bao Tự, nên cho đốt 
lửa gọi chư hầu để đánh lừa làm trò vui thú. Bao Tự khóai nghe tiếng lụa xé, vua 


a 
b 
C 
d 


U Vương đem cả ngàn tâm lụa ra xé cho Bao Tự nghe. Chẳng bao lâu những trò 
ấy khiến cho U Vương mất nước. 

Vua nhà Tống thích đá cầu, nên chọn người đá cầu giỏi làm Tế tướng đó là 
Tế tướng Cao Cầu nỗi tiếng của bộ Thủy hử truyện. Ông Cao Cầu chỉ biết đá 
cầu, không biết làm chính trị nên đất nước mỗi ngày mỗi loạn. 

Quan Công tính khí bộc trực hẹp hòi khinh bỉ Tôn Quyền làm mắt Kinh châu, 
vì mất Kinh châu mà Ba thục cũng nhào theo. 

Đó là những hành động theo tâm lý cá nhân làm hỏng chính trị. 

Vua Thang, vua Vũ khởi binh ở Mục dã, Minh điền để đánh Kiệt Trụ, thế như 
chẻ tre. Cơ nghiệp Kiệt Trụ sụp đồ trong khoảnh khắc. 

Vua Lê Lợi đánh quân nhà Minh cứu dân thóat khỏi ách đô hộ. 

Đó là những hành động thuận theo tâm lý đại chúng để dựng nghiệp chính trị. 
Tranh thủ nhân tâm cô nhân phân ra làm hai lọai: 


1) Cầu hiền: (vận dụng tâm lý cá nhân) Khương Tử Nha nói: lây mỗi thơm câu 
cá mới có thê bắt cá ăn thịt, lấy mỗi thơm nhử người, người sẽ vì ta mà hết lòng 
hết sức. Lưu Bị ba lần lội gió mưa đến cầu Không Minh, nên khi Không Minh về 
với Lưu Bị làm việc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. 

2) Đắc dân: (vận dụng tâm lý quần chúng): Văn Vương cảm thấy vua Trụ có ý 
ghét mình, vội vàng vào xin với vua Trụ vào đất Lạc tây, trả lại cho vua Trụ cả 
ngàn dặm đất đai phì nhiêu để tránh họa. Không Minh (Khổng Tử?) phê bình Văn 
Vương thật là người có nhân, biết khinh lợi lộc để tránh hoạn nạn, Văn Vương 
thật là người mưu trí biết bỏ ra hàng ngàn dặm đất đề đổi lây nhân tâm. Vua Vũ 
dẹp xong nhà Thương, vào kho thấy ngọc ngà châu báu nói đây là châu báu của 
chư hầu, nên sai người trả lại cho chư hầu. Thiên hạ đều khen vua Vũ không 
tham tiền. Vào trong cung thấy bầy cung nữ, Vũ Vương nói đây là những con cái 
và tì thiếp của chư hằu, bèn sai người trả lại chư hầu. Thiên hạ đều khen vua Vũ 
là người không tham sắc. 

Đắc dân tâm là đừng ghét cái gì dân thích và đừng thích cái gì dân ghét. Hãy 
thuận ý dân. 

Quản Trọng nói: Vị nhân chủ đòi hỏi ở dân những gì? Đòi dân vì mình mà cố 
gắng lao khổ, vì mình mà cố gắng hy sinh. Còn dân thì đòi hỏi người lãnh đạo 
những gì? Đòi phải giải quyết cho dân no âm, cho dân nghỉ ngơi, có công thưởng 
công, có tội phạt tội. Nay vị nhân chủ không thỏa mãn được những điều đòi hỏi 
của dân thì cũng đừng hòng đòi hỏi lại dân điều gì nữa. 

Thay thế cờ búa liềm bằng hòa sự lão (hội các bô lão đi dàn hòa cuộc tranh 
chấp giữa nông dân và địa chủ) để thực hiện cải cách ruộng đất. 

Dưới chiêu bài giải phóng dân tộc để thực hiện chủ nghĩa Cộng sản. 


Đó là những chủ trương chính trị thuận theo tâm lý dân tộc để đạt mục tiêu chính 
trị. 
Dựa theo phong trào giải phóng dân tộc chống đề quốc. 
Dựa theo phong trào dân chủ đang lên. 
Đó là những chủ trương chính trị thuận theo tâm lý lịch sử. 
Căn cứ trên bốn mặt tâm lý trên đây, Mạnh Tử đưa ra một quy luật: 
Đắc hồ binh dân vi thiên tử. 
Đắc hồ thiên tử vi chư hầu. 
Đắc hồ chư hầu vi đại phu. 

(Được dân làm quân lực có thể chiếm ngôi thiên tử. Được lòng thiên tử, có 
thê được vua phong đất cho làm chư hầu. Được lòng chư hầu có thể làm quan 
đại phu). 

Tranh thủ người có từng thứ bậc từ thấp đến cao. Những bậc ấy không biệt 
lập, trái lại còn liên hệ chặt chẽ, nó chỉ gián đoạn tùy theo chí khí con người, biết 
hay không vận dụng theo thời thế. 

De Gaulle đã đi với Salan và nhóm quân đội ở Algérie đòi ly khai nước Pháp 
để lật đỗ chế độ đệ Tứ Cộng hòa. Như vậy là De Gaulle dựa vào thế lực chư 
hầu. Machiavelli gọi là "Les grands" để đưa mình lên ngôi thiên tử. Rồi sau đây 
De Gaulle bắt Salan trả lại Algérie độc lập. De Gaulle vẫn thắng vì ông có dân 
chúng nhiệt liệt ủng hộ. 

Kroutchev chỉ là một người nắp dưới bóng Staline, nhưng cũng trèo lên địa vị 
cao nhất nước Nga Sô viết để thực hiện một đường lối chính trị mới. 

Cũng như xưa kia Trần Thủ Độ, nương nhờ nhà Lý rồi sau cướp ngôi nhà Lý 
dựng lập nhà Trần. 

Tư Mã Ý chỉ là một võ tướng của nhà Ngụy, nhưng đã lật nhà Ngụy để lập 
nhà Tấn. 

Chính trị 

Tâm lý chính trị là gì? 

Một người nghèo đầu tắt mặt tối suốt ngày không đủ miếng ăn than trách về 
cảnh nghèo cho rằng số phận mình cực khổ 
Gánh cực khổ đem đồ lên non, 

Cong lưng mà chạy cực còn theo sau. 

Đó là tâm lý thông thường. 

Một người nghèo than thân trách phận nghĩ thân mình không bằng con trâu 
chó, trong khi con cái nhà giàu ăn mặc sung sướng. 

Phú nhân dưỡng kiều tử, cùng hán đương ngưu sử. 
(Nhà giàu chăm bẫm chiều chuộng con gái, tên nghèo làm cực như trâu). 

Đó là tâm lý bắt đầu chuyển sang chính trị. 


Một người nghèo lý luận: 

Người nghèo lạy nhà giàu rồi không đứng dậy được nữa. 

Đó là tâm lý hoàn toàn chính trị. 

Một anh tá điền áo quanh năm không đủ che thân, cơm không đủ âm cật, 
trông thấy người nào cũng hãi sợ cung kính, rồi có một hôm hốt nhiên anh nghĩ: 

Đả đảo địa chủ. 

Đó là tâm lý của người đã họat động chính trị, hay muốn họat động chính trị. 

Tâm lý chính trị mang nhiều sắc thái, ôn hòa, quá khích, phản động, tiến bộ, 

không tưởng, thực tế, bị động, chủ động v.v... 
Còn một lọai tâm lý chính trị khác là tâm lý chán chường không cần biết đến 
chính trị thường hiện ra ở những xã hội quá nhiều tranh chấp chính trị mà không 
có lực lượng nào khoẻ nhất, tốt nhát, giỏi nhất lãnh đạo, dân chúng nhìn chính trị 
bằng con mắt thờ ơ, họ hầu như đã tuyệt vọng, hoặc dân chúng bị đặt vào một 
chế độ chính trị mà họ không muốn chút nào, nhưng vì cuộc sống họ không thể 
làm sao khác được. Về tâm lý này sách Tân Từ có kê một chuyện như sau: 

Vua Tấn đi săn, đuổi con nai, hốt nhiên con nai chạy mất chợt thấy bên 
đường có người nông phu, vua Tân mới dừng ngựa hỏi: Ta đuổi con nai nó chạy 
qua đây, nhà ngươi có biết nó chạy về hướng nào chăng? Người nông phu lấy 
chân đá một phía nói: Hướng này. Vua Tần bực bội vì cử chỉ xắc xược, nhưng 
dịu giọng hỏi: Ta là vua nước Tấn, ta đi săn, tại sao nhà ngươi chỉ cho ta bằng 
cử chỉ thiếu cung kính như vậy? Người nông dân đáp: Tôi chẳng biết vua nước 
Tần là ai, chính sự của ông thế nào đâu ăn nhập gì với tôi, vậy nay có người tự 
nhận là vua nước Tần hỏi thì tôi lầy chân mà chỉ thì cũng được chứ gì. 

Tâm lý thờ ơ chán chường với chính trị thường hiện ra ở những khu vực 
chiếm đóng, hoặc chiến tranh đã kéo dài quá lâu, hoặc khủng hoảng chính trị 
triền miên. 

Nhưng chính trị thì chỉ có một thái độ đối với bất cứ lọai tâm lý nào. Đó là: 
Nếu anh không lý đến chính trị, chính trị cũng vẫn lý đến anh. 

Tâm lý của những người họat động chính trị 

Biến chuyến lịch sử do người tạo ra. Muốn có đổi thay, phải làm chuyện đổi 
thay, muốn có cách mạng phải làm cách mạng. Như vậy chính trị sẽ quyết định 
bởi những người họat động chính trị. 

Những phần tử nào sẵn sàng cho chính trị bén rễ? Và dễ dàng gia nhập vận 
động? 

Eric Hoffer kể ra mười lọai: 


a) Những người nghèo khô. 
b) Thanh niên nhiệt huyêt và trí thức phân tử. 


c) Những người tham vọng. 
d) Những người bị gạt ra ngòai xã hội (outcasfts). 
e) Những kẻ không thích ứng được với cuộc sống, với xã hội (misfits). 
f) Những kẻ ích kỷ quá độ. 
g) Những người bị ám ảnh. 
h) Những người bất túc về cơ thê hay tinh thần (impotents). 
¡) Những người hay phiền muộn. 
j) Những tội phạm. 

Bằn dân 

Không phải người nghèo nào cũng mang tâm trạng bị hất hủi. Ở đồng ruộng, 
thiếu gì bần cố nông làm lắm lưỡi áo rách tả tơi, nhưng tối nằm ô rơm ngủ kỹ, ăn 
no vỗ bụng hát nghêu ngao, ai hỏi gì cũng cười và cười rất thành thực, rất yêu 
đời. Ở thành thị, thiếu gì đám người sống chui sống nhủi, tối về vùi đầu vào đánh 
bài đánh bạc, hôm nào bữa cơm ngon thì vui nhưữ tết, chửi tục vài câu rồi hít vài 
hơi thuốc là quên hết, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Còn những người nghèo 
khác, sống an phận muốn yên thân như thế mãi, xáo động làm chỉ làm khổ thêm. 
Thấy hỗn loạn họ mở mắt ngạc nhiên, họ không thể ngờ rồi đây lại có thể đảo 
lộn hết thảy. Như vậy chứng tỏ rằng không phải người nghèo nào cũng sẵn sàng 
lao vào chính trị. Phần tử sẵn sàng lao vào chính trị là những bần dân bị tỏa bại, 
có tâm trạng bị hắt hủi. Những kẻ đó là những người mới nghèo. Thông thường 
chỉ những người nào mới bị đọa đày vào cảnh khốn cực mới sôi nổi với tâm 
trạng bị hất hủi. Nhớ đến thời oanh liệt là ngọn lửa muốn đốt cháy mạch máu của 
họ (trích lời Eric Hoffer). 


(lf is usually those whose poverty ¡is relatively recent, the new poor who throb 
with the ferment of frustration things is as a fire in their veins). 

Loại người mới sa vào cảnh nghèo lúc nào cũng sẵn sàng gia nhập vào 
phong trào chính trị bất kế màu sắc nào. Cuộc cách mạng Thanh giáo (Puritant 
revolution) ở Anh vào thê kỷ 17 nỗi lên do những nông dân mới bị các địa chủ 
truất ruộng làm đồng cỏ doanh nghiệp chăn nuôi. Đám nông dân đó xưa kia vẫn 
sống bằng nghề nông tang nay trở thành lao công hay phải ngửa tay đi xin ăn ở 
các đô thị, nơi đây đầy rẫy sự cùng khốn. Đám quần chúng này là chủ lực cho 
cuộc vũ trang khởi nghĩa của Cromwell. Ở Ý, ở Đức bọn người tiểu tư sản bị mạt 
nghiệp vì khủng hoảng hậu chiến ồ ạt theo tiếng gọi của Phát xít và Quốc xã. 
Sau khủng hoảng kinh tế 1929, thợ thuyền thất nghiệp, tư nhân phá sản nhiệt liệt 
hưởng ứng chính sách "new deal" của Roosevelt. Sau trận đói Ất dậu, mỗi thành 
phần nông dân từ phú nông, trung nông, bần nông đều lao mình theo lời khuyến 
dụ cách mạng xã hội của Việt Minh. 


Người thợ có việc làm, mặc dù cùng khốn nhưng họ không cảm thấy bị hắt 
hủi vì họ quan niệm cái nghèo của họ là cái nghèo cổ truyền, họ ít phẫn nộ hơn 
người thợ bị mất việc, so về cùng khốn cùng ở một mức với nhau thôi, nhưng so 
trạng thái tâm lý khác hẳn. Người thợ bị mắt việc luôn luôn cảm thấy bị ức chế, bị 
sỉ nhục bởi cái trật tự bất công trước mặt. Do đó người thợ mất việc nghe ngay 
và theo ngay mọi ý kiến chính trị chỉ nhằm thay đồi hiện tại. 

Bây giờ nói đến kẻ nghèo mạt. Tâm lý đám dân này là đấu tranh cho cái no 
trông thấy đã. Họ chỉ cần một bữa ăn khá hơn bữa cơm vẫn phải ăn, một chỗ 
ngủ âm hơn chỗ ngủ vẫn phải ngủ và bất cần đến chuyện xa xôi khác của chính 
trị của xã hội. Đối với họ dạ dầy hôm nay no đầy là một thắng lợi cho ngày hôm 
nay rồi. Cách mạng hay phong trào đối với họ hệt như hiện tượng cướp cháo 
cúng sinh. Họ săn sảng xô ra, lăn sả vào để giành giật. Chính đám quân chúng 
nghèo mạt này tụ tập ở Petersbourg và Moscou đông như kiến đã làm khí thế 
cuộc cách mạng tháng Mười to lên gấp trăm ngàn lần. Tại Ấn độ mỗi khi có 
phong trào nào cũng có thể trở nên vĩ đại ngay là nhờ đám ăn mày quây quần 
mong kiếm chác. Loạn kiêu binh ở Bắc hà đời vua Lê Chiêu Thống, bọn nông 
dân loạn lạc bỏ cầy bỏ cấy lên kinh đô hoặc đón đường ăn cướp tứ tung khiến 
cho tình trạng loạn càng nặng nề. Chúng không đòi hỏi chính trị chi hết, gặp ai lột 
áo bóc sống. Đến như bọn chèo thuyền gặp vua Lê Chiêu Thống cũng cướp mắt 
áo bào ngọc tỉ và cả làng tranh nhau ra xin chức quận công. 

Trí thức 


Phần tử trí thức gọi nôm na là những người đọc sách. Tâm lý của họ là tâm lý rất 
nhậy ứng với hết thảy thống khổ gây nên bởi sự áp bách của các ác thế lực, đối 
với sinh họat vật chất cũng như tinh thần. Đọc sách, suy nghĩ và phản ứng đối 
kháng với mọi ác thế lực đã khiến cho phần tử trí thức mặc nhiên thành một lực 
lượng chính trị và một giai cấp đặc thù không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. 
Giai cấp trí thức, khi thất nghiệp thì nỗi thống khổ còn thâm sâu hơn hết thảy mọi 
giai cấp khác. Đương nhiên nhu cầu cách mạng đối với giai cấp trí thức khẩn 
thiết hơn, tâm lý sinh tồn và tiến bộ nhiệt liệt hơn. 

Đợt sóng đầu tiên của cách mạng Sô viết phát nguyên từ giai cấp trí thức tự 
do (Inteligentzia libérale) với cuốn Kinh bổn cách mạng (Catéchisme 
révolutionaire) với những người nồi tiếng như Kropotkine, Bakounine, Plekanoy, 
Herzen, Netchaev. 

Tổ chức đấu tranh khủng bố chống lại Nga hoàng là tổ chức nhân dân trả thù 
gồm những sinh viên đại học ở hai trường Moscou và Saint-Petersbourg. 

Đợt sóng đầu tiên chống lại chế độ Sô viết bây giờ cũng phát nguyên từ tầng 
lớp trí thức với những vụ Dudintsev, Pasternak, và Evtouchenko, vụ Milovan 


Dịilas. 

Những kẻ không thích ứng được với cuộc sống 

Những anh chàng lâm vào ngõ bí mà danh từ Trung Hoa gọi là Bĩ rất dễ bị lôi 
cuốn vào phong trào đấu tranh chính trị, kẻ bí có nhiều hình thái. Thanh niên đỗ 
tú tài, đỗ trung học đệ nhất cấp rồi không đủ tiền tiếp tục học hoặc không hào 
hứng theo đuổi sự học nữa. 

Quân đội khi hòa bình trở lại bị giải ngũ không biết làm gì kiếm sống. 
Người lỡ thời kiểu vứt bút lông đi viết bút chì, nhà nho trong thời buổi Tây sang. 
Chàng võ sỹ đạo với lưỡi kiếm, khi kỹ thuật đã phát minh ra chiếc súng. 
Những kẻ đi giầy rách, mang ô rách, đánh bạc mất cơ nghiệp ở hương thôn. 

Loại người kể trên mang tâm trạng bị hất hủi rất mạnh, nên dễ biến thành 
những phần tử quá khích trong mọi phong trào chính trị. 

Bọn có tâm lý ích kỷ quá sắc bén 


Càng ích kỷ bao nhiêu, càng cảm thấy mình bị bỏ rơi bấy nhiêu, bọn người này 
khi vấp vào một hoàn cảnh đối với họ kê như tuyệt vọng sẽ biến ra cuồng tín. Họ 
sẽ lăn xả vào một lý tưởng chính trị nào đó để chiến đấu chống lại tất cả những 
gì đã khiến cho họ không thỏa mãn. Khi yêu say mê mà bị cự tuyệt người con 
trai có thể tự tử, đi lính chiến đấu gan dạ nhất, hay vùi đầu vào sách để quyết đỗ 
đạt. Với lòng cương quyết ấy mà nó trở thành người cách mạng, tất nhiên sẽ là 
thứ cách mạng cuồng nhiệt. Khi bị sỉ nhục như Tô Tần về nhà vợ dọn cơm nguội 
cho ăn hoặc như Lưu Bình bị Dương Lễ mắng đuổi, cả hai tức giận đem hết sức 
mình kiến tạo sự nghiệp. 
Kẻ tham vọng 


Phong trào chính trị trải ra trước mắt những cơ hội vô cùng tận sẽ thu hút vô số 
kẻ tham vọng ùa theo. Họ là những người muốn nhiều tiền, nhiều quyên, vinh 
quang chói lọi. Bởi lẽ đó, xương cốt mới phơi trắng dọc đường trong những cuộc 
săn vàng ở miền Tây nước Mỹ, những vụ tìm dầu hỏa đã làm khá đông người 
mắt nghiệp. Hạng người có thể hy sinh hết thảy cho tham vọng, đời sống êm âm 
hạnh phúc mặc, thực hiện tham vọng cái đã. Ngô Khởi giết vợ con để mong giữ 
chức tướng súy. Lã Bất Vi gả vợ cho Công tử Dị Nhân để cho đứa con trong 
bụng nối nghiệp vua. 

Lọai phiền muộn 


Trong vở kịch Lôi Vũ, tác giả Tào Ngu đã lồng kịch vào khung cảnh của một khí 
hậu u uât mà trong đó các nhân vật đêu cảm thây phiên muộn. Trong vở kịch Ba 
chị em, Anton Tchekov cũng đưa ra những nhân vật mang tâm trạng hoàn toàn 


phiền muộn. 

Và tâm trạng phiền muộn nào cũng chỉ có một ước mơ là đổi thay, ước mơ 
có chàng Trifimov đánh chiếc xe troika đưa đến chân trời mới. 

Cuộc sống trống rỗng khiến cho con người phiền muộn. Các bà già trầu 
thường đến chùa cúng vái, giúp việc làm cỗ chay và cũng đã đấu tranh hăng hái 
nhất cho phong trào Phật giáo. Những người vô công rồi nghề thường say mê và 
táo bạo trong các sòng bạc, luôn luôn đi lễ bái, lên đồng bóng. Đó là những hành 
động để thóat khỏi phiền muộn. Phong trào Quốc xã ở Đức có những người đàn 
bà rất giàu có bỏ tiền trợ giúp trước cả những ông chồng ý thức chính trị. 

Khi phiền muộn xâm chiếm tâm hồn, con người có thể lao vào bất cứ việc gì 
không kể xấu tốt miễn là giải quyết nỗi phiền muộn. Néron chẳng đã dám đốt 
thành Rome vì tâm hồn ông quá ư nhậy ứng với phiền muộn đó ư. Cách mạng 
Tân hợi được giới phụ nữ quý phái ủng hộ nhiệt thành là bởi họ đã chán cảnh bó 
chân ở trong nhà làm trò chơi cho nam giới. Câu thơ trong Cung oán Ngâm khúc 
của Nguyễn Gia Thiều: 


Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra 

Thật đã nói lên hết cái phản ứng muốn phá phách của một tâm trạng phiền 
muộn. 

Những kẻ tội phạm 


Đọc Tây Hán Chí người ta thấy lý do trước nhất của việc Bái Công khởi nghĩa là 
đi chăn tù, để tù chạy, sợ tội nên tụ hợp các tù nhân lại chống trả chính quyền. 

Trên Lương Sơn Bạc kế từ Tống Giang, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng hằu hết đều là 
những phạm nhân đang bị truy nã. 

Trước hoàn cảnh thực tế họ lâm vào ngõ cụt. Trên tâm lý họ muốn rửa hận 
đời sống không mấy đẹp đẽ. Hai lẽ ấy đã khiến họ nung nấu một nhiệt tình yêu 
nước, cách mạng hay tôn giáo. 

Nguyễn Nhạc đánh bạc thua hết tiền thuế nên bàn với hai em là Nguyễn Lữ, 
Nguyễn Huệ dùng mưu cướp thành lây đất khởi nghiệp dựng nên thời Tây Sơn 
oai hùng. 

Quan Vân Trường lúc cùng với Lưu Bị kết nghĩa tại vườn đào đã tự thú mình 
là một tội nhân tại đào. 

Ai là người đã đỡ Chúa .Jésus đầu tiên khi Chúa mang cây thánh giá quá 
nặng gục ngã bên đường, đó là người con gái nhày nhụa tội lỗi Marie Madeleine. 

Theo Eric Hoffer, những phong trào mới, phong trào nào cũng như giang tay 
đón đỡ kẻ phạm tội, không những phong trào mới đó xoa dịu vết thương cho kẻ 
phạm tội mà còn là một cơ hội tốt cho tài năng của kẻ phạm tội nây nở nữa. Bởi 


thế người giỏi gây phong trào là người biết diễn tả trật tự cũ như một bức tranh 
đây tật bệnh và tội lỗi, còn phong trào của ông ta là phương thuôc thân hiệu cao 
quý. 

Đê chiêu mộ đạo quân Thập tự lân thứ hai, Saint Bernard đã hiệu triệu băng 
những lời này: 


"Dù thế nào mặc lòng, đây cũng là một nhiệm vụ thiêng liêng để thờ kính Chúa 
dù đối với những kẻ ngọai tình, trộm cướp, giết người hay đã phạm bắt cứ tội ác 
nào khác. Tất cả hãy tới đây theo lời Chúa gọi". 

Chính trị Việt đã hoàn thành mỹ mãn công cuộc Nam tiến nhờ chính sách mở 
lối thóat cho đám người tội phạm, ra lệnh ai bằng lòng di dân khai phá thì được 
giảm tội hay ân xá. 

Vận động quần chúng 


Khi nào bất bình thì con người kêu lên. Bất bình vì những dục cầu bị ngăn trở tỏa 
triết (chiết?). 
Khi nào xã hội mà dân chúng phát sinh không khí ngột ngạt, những dục cầu 
căn bản: 
a) Đồi mới. 
b) Danh vọng. 
c) Tương lai. 
d) Cơm ăn áo mặc. 
e) Luyến ái. 
f) An vui hạnh phúc. 


Bị ức chế mà vọng trông chỉ thấy mơ hồ một giải đường mờ tối buồn bực vô 
duyên cớ. Đời sống như mắt hứng thú, bực dọc nghi ngờ như căn bệnh truyền 
nhiễm lan rộng mãi ra. Đó là triệu chứng của phong trào quần chúng. 

Không khí ngột ngạt ắt đã được ghi lại trong các tiểu thuyết và thi ca nước 
Nga trong suốt thời kỳ hậu bán thế kỷ 19. 

Những cơn say điên cuồng của thanh niên, quân đội mà Tolstoi diễn tả trong 
Chiến tranh và hòa bình. 

Sự sa đọa của ông già Karamazoy, lòng hòai nghi, nổi loạn của những 
Karamazov con. Nỗi phẫn uất của bác thợ giầy. Quyết định giết người của sinh 
viên Raskolnikov. Chán sống như Kirilov mà nhà văn lớn Dostoevsky đã viết ra 
trong các cuốn Les frères Karamazov, Les Démons, Les Pauvres gens, Crime 
et Châtimertt. 

Những giọt nước mắt âm thầm của nhà văn Tchekov gửi vào các nhân vật 


truyện ngắn. Không khí ngột ngạt tạo ra tâm lý quần chúng. Tâm lý quần chúng 
trải ra thành một thứ dầu hỏa để đợi mồi lửa là những sự kiện chính trị xảy ra 
những bàn tay xách động, là nó bừng cháy, đám cháy đó là quần chúng vận 
động. Phong trào quần chúng nếu không dẹp xuống hoặc không bị chế ngự sẽ 
chuyên thành quần chúng bạo động. 

Có năm nguyên nhân chính khiến cho quần chúng bạo động: 

Thứ nhất. Chính quyền suy yếu không biết quyết liệt đối phó. Khi tình trạng 
suy yếu bộc lộ rõ rệt là dân chúng không e dè nữa sân đến tấn công như vụ 
cướp ngục Basitile, vụ phá thuyền trà ở Boston của chính phủ Anh. Nga hoàng 
Nicholas đệ II từ tháng Ba trước phong trào dân chúng ông loay hoay chẳng biết 
giải quyết ra sao nữa. Đáng lẽ phải gọi đoàn quân trung thành với ông về thì ông 
lại hoàn toàn giao vận mệnh hoàng cung cho đoàn quân đã đi theo cách mạng. 

Thứ hai: Chính quyền không chịu tìm hiểu tình tự vận động quần chúng, gán 
cho danh từ làm loạn rồi chỉ biết cứng rắn đàn áp khiến cho cả hai bên lâm vào 
thế cưỡi hỗ nên phải liều sống chết. Càng đàn áp, phong trào càng lên dữ dội, 
như vụ Thanh giáo cách mạng bên Anh, và chính phủ Anh đàn áp cách mạng 
Mỹ. Chính phủ Anh lâm vào tình trạng bên ngòai có vẻ mạnh, nhưng bên trong đã 
kiệt sức. 

(Hai điều nói trên có mâu thuẫn chăng? Điều thứ nhất vì không quyết liệt nên 
vận động quần chúng sắn lên tân công. Điều thứ hai nói vì chỉ biết đàn áp nên 
thất bại. Không mâu thuẫn vì ở đây nói về thực lực chính quyền chứ không nói về 
phương sách giải quyết. Nếu có thực lực thì đàn áp, đàn áp với thực lực thì vận 
động quần chúng đành chỉ nuốt hận thôi. Nếu không có thực lực thì giải quyết 
bằng thủ đoạn khác ngòai thủ đoạn đàn áp). 

Thứ ba: Quần chúng bạo động vì đã quá cùng khổ, đói rét thúc bách sau 
lưng. Vào cướp ngục Bastille đa số là dân đói dân rét. Bằng chứng là trước ngày 
cướp phá Basitile bọn này đã cướp phá tu viện Lazarite để chiếm năm chục xe 
lúa mì. Ở Nga cũng vậy, tháng ba 1917 cả trăm ngàn người đòi bánh ăn trước 
hoàng thành và trước các cơ sở chính quyền, náo loạn cả thành phố 
Petersbourg. Cách mạng Thanh giáo tại Anh do dân nghèo khổ oán hận bọn 
giáo sỹ vơ vét làm giàu nên đứng dậy đòi cải cách tôn giáo. 

Thứ bốn: Dân chúng bạo động bởi những lời, những khẩu hiệu khích lệ và 
hợp lý. Bài Marseillaise, khẩu hiệu Tự do, Bình đẳng, Bác ái rất có công với 
cuộc cách mạng Pháp. 

(Lời người đánh máy: không có thứ năm). 

Đặc tính của vận động quần chúng 
Khi dân chúng đã chín mùi để có thể biến thành một phong trào thì quần chúng 
đó sẽ ào theo bất cứ phong trào nào lãnh đạo một cách có hiệu lực. Tại Đức 


đám thanh niên cuồng tín gia nhập hoặc phong trào Quốc xã hoặc phong trào 
Cộng sản. Năm 1945, Nhật đầu hàng, nếu vận động quốc gia đủ khả năng và có 
quyết tâm lãnh đạo thì cách mạng tháng Tám không phải là của Cộng sản Việt 
Minh. 

Còn một hiện tượng khác cần chú ý lúc tình trạng đang cơn sôi động và đấu 
tranh giữa nhiều khuynh hướng chưa ngã ngũ thì một người dù đã theo Cộng 
sản rồi vẫn có thể cuồng tín trở lại với Quốc xã. Cuộc nỗi dậy của Phật giáo 
cũng vậy, có rất nhiều người Công giáo ủng hộ phong trào Phật giáo rất say 
sưa. Đại úy Rohm thường nói ông ta có thể trong vài tuần lễ chuyên hóa một 
đảng viên Cộng sản cuông tín nhất thành ra một chiến sỹ Quốc xã nhiệt thành 
nhất. Ngược lại Karl Radek cũng hy vọng ở các đảng viên sơ mi nâu của Quốc 
xã như những đảng viên Cộng sản tốt tương lai. 

Như vậy ta khả dĩ nhận ra những quy luật về phong trào quần chúng như sau: 


†1-- Vận động quần chúng thường cạnh tranh bởi những khuynh hướng chính trị 
khác nhau, trong cạnh tranh đó bên này được người thì bên kia mât người. 


2-- Những người tham gia vận động này có thể đổi màu sắc để tham gia vận 
động khác mà vân không kém phân cuÔng tín. 


3-- Vận động quần chúng có thể thay hình đổi dạng từ vận động tôn giáo thành 
vận động cách mạng xã hội hay vận động yêu nước, hay từ vận động cách 
mạng xã hội thành vận động quốc gia quá khích, hay từ vận động quốc gia quá 
khích thành vận động tôn giáo. Bởi lẽ phong trào quần chúng thường pha lẫn 
nhiều tính chất khác biệt rất ít khi thuần một tính chất duy nhất. Trường chinh 
xuất quốc của người Hébreus Ai cập là một cuộc nỗi loạn của nô lệ, đồng thời là 
một vận động tôn giáo và phong trào quốc gia. Những chiến sỹ Nhật bản hồi Đệ 
nhị Thế chiến đa số có cuồng tín tôn giáo thần đạo. Cách mạng Pháp là một vận 
động tôn giáo mới, tôn giáo tự do bình đẳng, những buổi mít tinh dân chủ là giáo 
đường, những người chết trong ngục Basitile là các thánh tử đạo. Đồng thời 
cách mạng Pháp cũng là phong trào quốc gia, khắp nơi người ta treo biểu ngữ: 
Người Công giáo Pháp sống và chết cho tổ quốc. Vận động canh cải tôn giáo ở 
Đức thời Luther liền một lúc cũng là một vận động nông dân và sự trỗi dậy của ý 
thức quốc gia. Cách mạng vô sản Nga, cách mạng Quốc xã Đức đây rẫy nhiệt 
tình tôn giáo, cờ búa liềm, dấu chữ vạn được thay thế cho cây thập tự. 

Vận động quần chúng tại các nước Á châu là phong trào yêu nước, nhưng 
đồng thời cũng là những vận động cách mạng xã hội. 

Tâm lý mong thay đồi 


Sở dĩ người ta gia nhập vận động cách mạng là vì người ta muốn thay đổi những 
điều kiện sinh họat hiện thời. Không muốn trật tự cũ bởi trật tự cũ đặt địa vị của 
họ quá lép về. Không muốn số phận bị áp bức của một dân nước lạc hậu. Không 
chấp nhận giá trị tinh thần cũ vì nó đang bóp chết tự do của con người. Vận động 
cách mạng là công cụ tốt cho ước vọng đồi thay. 

Đạo Kí tô là cơn gió văn minh thổi vào những bộ lạc man rợ ở Âu châu. Hồi 
giáo là tổ chức thời đại hóa đời sống lạc hậu của các bộ lạc du mục để thống 
nhất các bộ lạc này thành quốc gia. 

Về tâm lý ước vọng đổi thay có điểm đáng chú ý là mặc dầu mỗi người đều 
có những mục tiêu rất thực hành nhưng nó chỉ trở thành phong trào rộng lớn khi 
nào những mục tiêu thực hành đó được tôn giáo hóa nghĩa là làm cho chúng 
huyền bí thiêng liêng siêu việt. Vua Pierre la Grand của nước Nga mang văn 
minh Tây phương về Nga để thay đổi Nga vào văn minh kỹ nghệ, ông thất bại. 
Trái lại Lénine thành công. Lý do Lénine đã khuấy động được nhiệt tình dân 
chúng Nga bằng thứ tôn giáo mới: Cộng sản chủ nghĩa. 

Tính chất thiêng liêng của lòng yêu nước đã đem Mustapha Kemal lực lượng 
vĩ đại hoàn thành cách mạng quốc gia và đây mạnh công cuộc tối tân hóa nước 
Thổ nhĩ kỳ thủ cựu. 

Theo Eric Hoffer chính vì Anh Mỹ không nắm được bí quyết "tôn giáo hóa" 
những mục tiêu thực tế, nên thường bị chội tay khỏi nhiều phong trào tại các 
nước Á châu. Chủ nghĩa dân chủ, triết lý thực hành (pragmatisme) không có khả 
năng đốt cháy lên lòng cuồng tín của hàng bao nhiêu triệu người trên những xứ 
sở phương Đông. 

Tại sao phải tôn giáo hóa, phải làm cuộc đổi thay mang một ý nghĩa thiêng 
liêng thì mới gây được phong trào quần chúng? 

Ngàn xưa cô học chính trị Đông phương đã đề cập đến: 

Thánh nhân dịch quỷ thần, ngu giả tín chỉ, dĩ giáo dân. 


(Thánh nhân sai quỷ thần, người ngu tin theo, dựa vào lòng tin ấy mà khiến dân). 
Thánh nhân dĩ thần đạo thiết hóa, nhi thiên hạ phục hĩ. 
(Thánh nhân dùng thần để dạy dỗ, thiên hạ phải sợ phục). 

Nhân tâm con người vẫn mong đồi thay, nhưng đồng thời cũng lo sợ đổi thay 
vì không biết rằng nếu đổi thay số phận mình còn được như cũ không? Ai ai 
cũng hãi hùng cái bất trắc. Cho nên con người chỉ lao vào họat động cho một 
cuộc xoay chuyên khi nào họ cảm thấy bị thúc giục bởi một sức mạnh thiêng 
liêng mà họ tin rằng không có gì chống cự nỗi. Thế hệ đã làm nên cuộc cách 
mạng Pháp là thế hệ của tư tưởng khoa học chớm nở, trái đất là hành tinh quay 


chung quanh mặt trời không phải do bàn tay Thượng đề quay. Thế hệ say sưa 
với sức vạn năng của lý luận và tin tưởng vô cùng vào bộ óc thông minh của con 
người. Chủ nghĩa nhân bản đã lân át hẳn thần quyền và sự hiểu biết của tăng lữ. 

Thanh niên Nga, thợ thuyền Nga ồ ạt đứng dậy chống lại chế độ Nga hoàng 
vì họ cho rằng chủ nghĩa Mác xít phải thắng, chủ nghĩa Mác xít có sức mạnh bao 
la. 

Thanh niên Đức nhìn thấy ở Hitler sức mạnh Thượng đề và những cuộc hội 
họp đẹp như vườn thiên đàng. 

Sức mạnh huyền bí thiêng liêng gây cho quần chúng lòng tin mãnh liệt. Tuy 
nhiên thế cũng chưa đủ, kèm bên cạnh tín ngưỡng phải có trước mặt một tương 
lai huy hoàng đang chờ đón. Nếu tâm lý quần chúng còn sợ hãi tương lai thì vận 
động khó mà vùng lên khoẻ khoắn. Phong trào Phật giáo xệp xuống một cách 
thảm hại là vì phong trào này chỉ đem lại cho quần chúng đức tin Phật, Đạo, 
Pháp, nhưng khi nhìn vào tương lai thì cuộc đời đấu tranh cụt ngủn và vô vị. 
Quân đội Mỹ lên, tiền Đô la tung vào trải ra trước mặt mọi người, tương lai làm 
giàu mau chóng, Phật Đạo Pháp bị bỏ rơi liền, số đông sộ vào những phong trào 
kiếm tiền. 

Thậm chí những công chức vốn là những con người ưa sống bám chặt vào 
nếp cũ, coi đồi thay như hỗn loạn, cũng không ngần ngại gì xin thôi việc để đi làm 
sở Mỹ. Trước tương lai đầy hứa hẹn thì cả những anh nghèo mạt rệp, cũng như 
những người có đôi chút tư sản đều mang một tâm lý ưa đi tìm vàng (ruée vers 
lor) giống hệt nhau. Ở Anh vào thế kỷ 17-18, lúc công nghiệp Anh bắt đầu phát 
triển rộng rãi anh bần cố nông bỏ ruộng lên đô thị mong đổi đời, tay địa chủ 
không cầy cấy nữa đề biến đất đai thành những đồng cỏ tiện lợi cho ngành chăn 
nuôi, cả giàu lẫn nghèo cùng làm cách mạng. 

Sức mạnh của căm thù 


Người chính trị muốn khai thác sức mạnh quần chúng để hướng vào mục tiêu 
chính trị nào đó thì trước hết phải biết khai thác sức mạnh của căm thù. 

Chúa Christ giảng về tình thương, thương thân, thương ai cùng đồng lọai, 
thương ai cùng hoàn cảnh. Giáo dân càng nghe về tình thương bao nhiêu càng 
căm thù bọn quân dữ, bọn thống trị, bọn chủ nô bóc lột bấy nhiêu. Căm thù đó 
lên đến cực độ, khi các con chiên khóc thương Chúa bị đóng đỉnh trên thánh giá. 
Cho đến tận bây giờ căm thù ấy vẫn còn khi người Công giáo cuồng tín nhìn 
những kẻ ngọai đạo và tưởng chừng như những kẻ ấy là hậu thân của lũ người 
đã gây nên tội ác kia. 

Với lòng hận thù, con người có thể quên quyền lợi thiết thực bản thân, con 
người nhắm mắt làm bắt cứ việc gì để trả hận. 


Có một lần người ta hỏi Hitler: Tại sao phải tiêu diệt Do thái? 

Hitler trả lời: Chúng tôi bắt buộc phải tạo ra một kẻ thù bằng xương bằng thịt 
để gây lòng thù hận. 

Rất đúng, nêu không có vận động thù hận Do thái dĩ nhiên sức mạnh Quốc 
xã phải giảm đi nửa phần. Trường hợp khác, một ký giả hỏi phái đoàn Nhật bản 
sang nghiên cứu phong trào Quốc xã về sự đã ghi nhận được gì ở phong trào 
này? Vị Trưởng phái đoàn đáp: Thật ghê gớm, chúng tôi cũng muôn có một 
phong trào tương tự tại nước chúng tôi. Nhưng tiếc thay nước chúng tôi lại 
không có người Do thái. 

Nếu không có tâm lý căm hận gia đình họ Ngô, phong trào Phật giáo chắc 
không thể lên chóng vánh thế. Tưởng Giới Thạch chỉ bị dân chúng Trung quốc 
chán ghét sau khi Nhật đã thua rồi, trước kia họ yêu Tưởng, họ theo Tưởng chỉ 
vì lòng căm hận giặc lùn. Mối thù chung có khả năng vô biên, nó đủ sức làm kết 
hợp những phần tử khác biệt hẳn nhau về đời sống, về tính tình, về trình độ sinh 
họat, về quyên lợi, do mối thù chung mà những phần tử trên cảm thấy sự gần gũi 
anh em. 

Lúc yêu chúng ta không cần phải tìm đồng minh, trái lại chúng ta còn ghét bỏ 
ganh tị với những người cùng sung sướng trong sự được ân sủng như ta. Nhưng 
lúc thù hận chúng ta thường kết bạn với người nào cùng chung mối thù hận như 
ta. 

Hận thù càng lên cao khi con người cảm thấy bất lực, cảm thấy bị cô đơn, 
chới với và nhát sợ. Khi ta nghĩ rằng ta hơn kẻ kia, nếu kẻ ấy có báng nhạo ta, 
lừa đảo ta, ta có thể kinh bỉ nó nhưng không căm thù. Không Minh không căm 
giận Chu Du bao giờ, ngược lại Chu Du luôn luôn muốn rửa hận với Khổng Minh, 
lòng căm thù sâu đến nỗi Chu Du thổ huyết ra chết. 

Hận thù còn có nhiều biến thái khác. Phương ngôn Việt có câu: Giận cá 
chém thớt. Đau khổ và hận thù không nối liền với nhau bằng hàng dây trực tiếp. 
Dân Nga bị mật vụ của Staline hành hạ, lại nổi giận căm thù kẻ reo rắc chiến 
tranh, căm thù tư bản. Dân Đức bị nhục nhã vì hòa ước Versaiiles lại chuyển 
căm thù vào dân Do thái. 

Bị lòng thù hận xâm chiếm tâm hồn con người chỉ muốn xáo trộn vì xáo trộn 
đem họ đến cảm giác bình đẳng. Từ hận thù mới nây sinh lòng nhiệt thành, tha 
thiết và hy vọng. Tranh của Van Gogh đẹp tăng theo ý thức hận thù. 

Tóm lại bản chất mỗi người là căm thù lẫn nhau (all men by nature hate each 
other - Pascal) tình thương và lòng từ bi hỷ sả chỉ là những ấn tượng giả dối của 
cái rễ căm thù. 

Hành vi hy sinh trong vận động quần chúng 

Ôm bom ba càng lăn xả vào chiến xa, đem thân lắp lỗ châu mai, lấy thân thể 


để chèn cho sơn pháo khỏi lăn xuống vực. Đó là hành vi hy sinh cuồng tín. 
Kinh Kha sang hành thích Tần Thủy Hoàng. Đó là hành vi hy sinh có suy nghĩ. 


Hành vi hy sinh cuồng tín chỉ có khi nào cá nhân đã hòa lẫn vào tập thể, cá nhân 
không còn mang hiệu danh gì nữa. Cá nhân hết là Hùng, là Dũng, là Dự Nhượng, 
là Chuyên Chư v.v... Khi một người đã chín mùi cho một hành vi hy sinh cuồng 
tín, nếu có ai hỏi anh là ai, người ấy sẽ trả lời: tôi là Cộng sản, tôi là thanh niên 
Quốc xã, tôi là dân Hồi giáo, tôi là Phật tử v.v... Nó đã tự xóa bỏ lý lịch riêng tư, 
từ nay sự vui buồn của nó, lòng kiêu hãnh và tin tưởng của nó hoàn toàn tùy 
thuộc sự thắng lợi hay thất bại của tập thể. Nếu bị xa lìa tập thể thì cũng chẳng 
khác gì xa lìa cuộc sống. 

Thế chiến thứ Hai, theo con số thống kê thì tại các trại tập trung của Đức, 
hầu hết những người đứng lên tranh đấu đều là những hội viên, đoàn viên hay 
đảng viên của một tập thể. Khi bị đem ra hành hình, họ hát bài quốc tế ca, họ 
trầm tĩnh đọc kinh, họ hô lớn tên tuổi anh hùng của tổ chức. 

Hitler giết sáu triệu người Do thái, nhưng tới Palestine công cuộc bài trừ bị 
dừng lại vì người Do thái kháng cự rất hung dữ. Tại sao? Tại ở Palestine người 
Do thái sống tập thể khác với những người Do thái Âu châu thuần phản ứng cá 
nhân. Ở Âu châu họ là những người đơn chiếc. Ở Palestine họ là con dân của 
một dân tộc thông minh nhất thế giới. 

Dân tộc Nga run sợ trước mật vụ của Staline, nhưng cũng dân tộc này đã 
hăng hái vô cùng khi đánh nhau với quân đội Đức. Tại sao? Tại trước mật vụ 
của Staline họ là những cá nhân bé nhỏ, nhưng trước xâm lăng Đức họ là cả một 
dân tộc vĩ đại. 

Nhân tâm 

Nhân chỉ sơ tính bản ác. 

Trong cạnh tranh sinh tồn, tâm lý con người là tham sống, tham công danh, 
tham phú quý, tham lợi lộc. 

Họ tranh đấu vì quyền lợi cá nhân. 

Họ hy sinh vì sợ tập thể bỏ rơi. 

Họ tin tưởng vì muốn trốn chạy sự cùng khổ của hiện tại. 
Họ làm cách mạng vì muốn trả thù. 

Tất cả tâm lý trên khi bị cuốn vào vận động quần chúng trở nên một thứ đam 
mê cuồng vọng đến nỗi có thể tin bất cứ một điều gì. Con người trong vận động 
chẳng khác chỉ con thiêu thân trước ánh đèn, anh chàng máu mê trước đám 
bạc. 

Bởi vậy lương tâm luôn luôn chịu sự hiếp đáp của những thủ đoạn chính trị. 


Có những lý do kế dưới đây: 


1) Nếp sống cũ, phong tục tập quán thường thao túng con người, nều họ có thể 
nhắm mắt tòng cổ thì họ cũng có thể nhắm mắt theo sự quá khích mới mẻ, miễn 
cái mới có sức hấp dẫn mạnh. Quân chúng đã sẵn có nộ tính, nhất đán nồi dậy 
cũng vẫn là nộ tính ấy nhưng theo sự dẫn dắt khác nhau mà thành những hình 
thù khác nhau. 

2) Tâm lý quần chúng xung động biến thành vận động quần chúng. Vận động 
nếu cứ để nguyên không một bàn tay chính trị nào lãnh đạo, nó sẽ hệt như một 
người hành động vô mục đích, vô định pháp, gặp gì làm nây. Nếu chỉ cái trường 
mà trước đây đã dạy dỗ nó nên người và bảo: Đáy là hình thức xâm lược văn 
hóa, thế là quần chúng không nghĩ ất giáp gì nỗi lửa đốt luôn. Bảo bó chân là 
đẹp, tất cả đàn bà đều bó chân mặc đau đớn khổ sở. 

3) Quần chúng tình cảm dễ bị kích động, thiếu bình hòa, giàu tính cấp bách, 
làm bất cứ điều gì miễn là thỏa mãn lòng say sưa, tâm trạng phản kháng và một 
hy vọng háo hức. Năm 1789 quốc dân nghị hội quyết nghị bản tuyên ngôn nhân 
quyền đưa lên vua, nhưng vua còn trù trừ chưa phê chuẩn. Dân chúng không 
được tin tức nên bàn tán ồn ào. Lúc ấy đại điện Versailles lại mở yến tiệc tưng 
bừng, vui đùa như không coi bản tuyên ngôn vào đâu. Dân chúng hoàn toàn thất 
vọng, thêm vào đấy là nạn đói. Danton dựa đúng lúc lòng căm phẫn chín, lên 
diễn đàn quy tội cho quốc vương, ông nói sở dĩ chúng ta thiếu bánh ăn là tại vua 
cứ ở trong cung, nay hãy đem vua ra chợ thì chúng ta sẽ chắc hết đói. Các anh 
em hãy đến lôi người chịu trách nhiệm về việc bánh ăn cùng vợ con hắn ra chợ. 
Danton đang thao thao bất tuyệt, một thiếu nữ vừa đánh thanh la vừa hô to hãy 
trả cho chúng tôi bánh ăn, rồi một số thiếu nữ khác ùa theo, người nào người 
nấy mang gậy gộc, dao nhọn, giáo mác. Ngày nhà vua quyết liệt giải tán quốc 
dân nghị hội, nên mang quân vào Ba lê đề phòng dân chúng bạo động. Dân 
chúng trông thấy quân đội vào thành nên hãi sợ, chưa biết làm thế nào. Thấy 
tình cảnh suy sụp đến nơi một luật sư theo phe cách mạng liền đứng giữa đám 
đông hô hào. Chạy bây giờ không được nữa, binh đội của bạo chúa sắp tàn sát 
chúng ta đến nơi, chỉ còn một cách cứu vãn tình thế là hãy vũ trang nhất tề kiên 
quyết chiến đấu, để bảo vệ thân và bảo vệ những người tranh đấu cho tự do, là 
quốc dân nghị hội. Dân chúng nghe theo ô ạt kéo đến phá ngục Basitille. 

Chương 8 
Vũ khí đấu tranh 

Hứa Do rửa tai vì có ông vua 
muốn trao quyền chính cho 
mình, Sào Phủ không cho trâu 


uống nước ở nơi Hứa Do đã 
rửa tai. Đó là câu chuyện chính 
trị hoang đường. 
Người ta thấy trên chính trị lúc nào cũng có sự đấu tranh trên ba mặt: 
1) Đầu tranh giữa những người, những phe nhóm trong chế độ. 
2) Đầu tranh giữa những chế độ khác nhau. 
3) Đấu tranh giữa quốc gia này với quốc gia khác. 
Đấu tranh giữa Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. 
Đấu tranh giữa Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu Chỉnh. 
Đấu tranh giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Hoa kỳ, giữa đảng Dân chủ 
với nhau hay giữa đảng Cộng hòa với nhau. 
Đấu tranh giữa đảng Lao động và Bảo thủ tại Anh quốc. 
Đấu tranh giữa những phe phái trong trung ương chính trị cục tại Nga sô đều là 
đấu tranh giữa cá nhân hay phe nhóm trong một chế độ, động cơ đấu tranh có 
thể là ngôi vị cá nhân, có thể là chính sách. 

Đấu tranh giữa Quốc Cộng tại Trung hoa, Nam Bắc Hàn, Nam Bắc Việt nam. 
Đấu tranh giữa đảng Bôn-sê-vích và Nga hoàng. 

Đấu tranh giữa ủy hội cách mạng Nasser và hoàng gia Farouk 

đều là đấu tranh giữa những chế độ khác nhau, động cơ đấu tranh là đưa lớp 
người mới lên ngôi vị lý tưởng, xây dựng một chế độ xã hội và một chính quyền 
mới. 

Đấu tranh giữa Nga-Mỹ. Đấu tranh giữa Trung cộng-Mỹ, giữa Trung cộng- 
Nga sô. Đấu tranh giữa Nam Tư- -Nga sô, Pháp-Mỹ 
đều là những đấu tranh giữa quốc gia này với quôc gia khác, động cơ đấu tranh 
là độc lập và chủ quyền của mỗi quốc gia, hay quyền lợi đất đai tiền bạc của mỗi 
quốc gia. 

Cả ba mặt đấu tranh trên có liên hệ khẳng khít với nhau, liên hệ đó càng chặt 
chẽ trong chính trị ngày nay. 

Xưa kia quân Thanh tràn sang giúp vua Lê Chiêu Thống là dùng nội chiến để 
xâm lược dựa vào cuộc đấu tranh giữa hai cá nhân, hai phe nhóm để giải quyết 
việc hai quốc gia. 

Ngày nay người ta nói đấu tranh giải phóng là hình thức cao nhất của đấu 
tranh giai cấp, tham chiến ở Việt nam là để bảo vệ sự nguyên vẹn của Châu Mỹ 
La tinh hay để Châu Mỹ La tinh vùng dậy chống Hoa kỳ. 

Những yếu tố chi phối của các mặt đấu tranh gồm có: Các lãnh tụ, các cường 
thần đại tộc, các giai cấp, các đảng phái, các địa phương, các lực lượng tài 
chính, các quân đội, các bạn đồng minh, các chính phủ. Tính chất đấu tranh 
không có gì đổi khác từ xưa đến giờ. Nếu cách đây hai ngàn năm César bị 


nhóm cường thần đâm chết thì sau hai ngàn năm Kennedy cũng chết một cách 
tương tự ở Dallas. Nếu xưa kia Đồng Trác được các triều thần vời vào cung để 
phục binh mà giết thì bây giờ Béria cũng bị mai phục bắn chết trong buổi hội. 

Lê lối đấu tranh chỉ khác trên hình thức, nhưng bản chất vẫn vậy. Ngày xưa 
đức của Nghiêu Thuần đồn vang bốn bề bằng lời truyền miệng thì ngày nay phát 
thanh, điện thị sách vở cùng bộ máy quảng cáo khổng lồ cũng làm in sâu hình 
ảnh vị tổng thống trong tâm chí đại chúng. 

Xưa kia thế lực là nhóm đại thần nhiều vây cánh trong triều hoặc các lực 
lượng tự trị địa phương, hoặc các ông tướng biên khu. Ngày nay thế lực là 
những đại tư bản, những thống đốc, những quân khu trưởng, những cán bộ cao 
cấp, những cán bộ công nghiệp địa phương, những đoàn thể áp lực (groupe de 
pression lobby). 

Nói cho gọn lại một câu: Đấu tranh chính trị là đấu tranh giữa các thế lực 
chính trị để đọat quyền và giữ chính quyền. 

Vũ khí đầu tranh 

Muốn tranh đọat cái gì, điều kiện tiên quyết của một cá nhân, một giai cấp, 
một đoàn thê phải là một cá nhân có quyên lực, giai cấp có quyền lực, đoàn thể 
có quyền lực. Quyền lực có hai mặt: quyền lực vật lý và quyền lực tâm lý. Khi nói 
có binh quyền tất có quyền là nói quyền lực vật lý. Khi nói dân chúng ủng hộ 
người ấy là nói quyền lực tâm lý. Cả hai quyền lực tâm lý vật lý không tách rời 
nhau trái lại chúng phù trợ nhau. Nếu một chính quyền chỉ có quyền lực vật lý 
không thôi, chính quyền đó đang xuống dốc. Trái lại một thế lực mà quyên lực vật 
lý chưa đáng kể, nhưng quyền tâm lý lớn mạnh là thế lực đang lên. Danh từ uy 
thế chính trị để chỉ chính quyền có đủ cả quyên lực vật lý lẫn quyền lực tâm lý. 

Tào Tháo trong lúc hãy còn làm dũng sỹ đi dâng đao giết Đồng Trác, với Tào 
Tháo sau khi đã bình định xong Duyên châu rồi được triều thần gọi về phò giá, 
mức chênh lệch nhau trên quyền lực đã khác hẳn. Trước kia chỉ là một tên thích 
khách, sau này đã trở nên kẻ đứng trong đám người tranh thiên hạ. 

Nông dân từng làng từng xóm trước kia là những kẻ đói khát vất vưởng, khi 
theo Trương Giốc chít khăn vàng đám nông dân đói khát ấy đã trở thành một lực 
lượng chính trị làm rung động cả chính quyền nhà Hán. Hai trạng thái khác hẳn 
nhau gây nên bởi quyền lực. 

Nói đến quyền lực trước hết phải kể quyền lực vật lý, làm chính trị là hữu binh 
tất hữu quyền. Xã đoàn nào cũng bị chỉ phối bằng bạo lực vật lý, trong đám du 
đãng kẻ bắn súng, kẻ ném dao giỏi và có quả đắm chắc nịch là kẻ cầm đầu. 
Trong một quốc gia phe chỉ huy là đoàn SS, lực lượng tontons macoutes (danh 
từ để chỉ những đặc vụ ở các nước Phi châu), quân đội cảnh sát v.v.... Nếu hỏi 
nhà nước là gì? người ta có thê trả lời rằng nhà nước là tổ chức có độc quyền 


những vũ khí để cưỡng bách, những vũ khí này đem lại quyền lực cho một nhóm 
người, một giai cấp hay một đảng ở trong bộ máy nhà nước. Đề chống lại với bộ 
máy đó, phe chống lại cũng phải kiến tạo được một quyền lực khả dĩ đương đầu 
đến thắng lợi với nó. 

Trong đấu tranh chính trị những lực lượng đấu tranh thường được ném vào 
đấu trường là: mật vụ chống với đảng, quân đội chống với quần chúng vũ trang, 
phe nhóm vũ trang ủng hộ cá nhân chống một cá nhân khác, giai cấp chống giai 
cấp, chính sách chống chính sách. 

Quyền lực vật lý của những lực lượng ấy là gì? 

Tổ chức - Tiền bạc - Phương tiện bạo lực. 

Quyền lực tâm lý của những lực lượng ấy là gì? 

Chủ nghĩa - Tín ngưỡng - Uy danh - Truyền thống - Tập quán. 

Chính quyền 

Cổ thư viết: Con rồng bay trên mây, nếu không mây thì rồng cũng chẳng khác 
gì con rắn. Người hiền hơn kẻ bất tiếu là nhờ ngôi vị. Kẻ bất tiếu khuất phục 
người hiền bởi vì quyền cao vị tôn. 

Sách Quỷ Cốc nói: Sự việc quý ở chỗ chế ngự được người và không cho 
người chế ngự ta. Sở dĩ chế ngự được người là nhờ nắm được quyền vậy. 

Quyên là cái chất quan yếu của chúng lực, nó ví như cái cổ áo, cái mối giềng 
của lưới cá. Nắm được cái chốt quan yếu thì mọi lực lượng đều quy tụ, giữ được 
mỗi giềng thì cả cái lưới không bị rồi loạn. 

Ở chính trị đấu tranh là giành quyên, giữ quyền, củng cố quyền. 

Theo cổ học Đông phương nói về việc giành quyền thường phân biệt: 

Sảo thủ vi thượng, hảo đọat vi hạ. 

(Khéo lấy là tốt nhất, phải tranh đọat là hạ sách). 

Thế nào là khéo lấy. Cổ nhân đưa ra tỉ dụ: Vua Nghiêu nhường ngôi cho vua 
Thuần. Thuần không tranh đọat ngôi của Nghiêu bằng vũ lực, ông chỉ lên núi Lịch 
sơn đặt ra chính sách canh tác để tranh dân của vua Nghiêu, nhiều người cảm 
phục đức của Thuần nên ùa lên Lịch sơn. Thấy lòng dân đã ngã, vua Nghiêu liền 
nhường ngôi cho Thuần. 

Như vậy gọi là dùng đức đề giành quyền. 

Thứ đến dụng công để giành quyền. Như vua Vũ trị thủy thành công, danh 
vang bốn biên, khắp bàn dân thiên hạ đều tôn Vũ làm thần chủ của núi sông. 

Thứ ba là dùng mưu để dành quyền. 

Vua Tề Hoàn Công hỏi Quản Trọng rằng: Tại sao Thang một lúc mà có thể 
nuốt được thiên hạ của Kiệt? 

Quản Trọng đáp: Vua Kiệt không cho dân đủ no, đủ ấm lại còn dùng hỗ báo 
làm cho dân chúng kinh sợ. Còn Thang trái lại thấy người đói rét cho ăn cho 


mặc nên dân chúng ùa theo. 

Tể Hoàn lại hỏi: Việc làm của Thang không phải sớm chiều mà xong, vậy tại 
sao Kiệt lại để yên cho Thang làm thế? 

Quản Trọng đáp: Vì Kiệt mê Nữ Hoa, nên Thang đem vàng bạc đút lót. Vì 
Kiệt tin Khúc Nghịch, nên Thang dùng châu báu hối lộ. Nhờ dùng Nữ Hoa và 
Khúc Nghịch vào âm mưu, nên Thang đã thắng. Thang thắng bởi vì hai chính 
sách: một mặt giữ tín nghĩa với dân, một mặt dùng âm mưu quật đồ vua Kiệt. 

Còn như các vụ dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề, dùng bạo lực để giải 
quyết vấn đề đều bị coi là hạ sách. Tuy nhiên danh từ hạ sách không hề chỉ định 
tính chất xấu tốt, ác hay thiện. Tất cả tùy thuộc vào thời thế. Thế không cho phép 
dùng đức tất phải dùng lực như lời Khương Tử Nha: "Thuận giả nhiệm chi dĩ 
đức. Nghịch giả tuyệt chi dĩ lực." (Kẻ thuận theo thì lây đức mà trị, kẻ nghịch ta 
thì dùng lực mà tiêu diệt). "Dĩ chiến chỉ chiến, tuy chiến khả dã. Dĩ sát chỉ sát, tuy 
sát khả dã. Dĩ hình khứ hình, tuy trọng hình khả dã." (Lấy chiến tranh để ngăn 
chận chiến tranh thì chiến tranh cũng tốt. Lây giết để ngăn chận sự giết chóc thì 
giết cũng được. Lây hình phạt để chống tàn bạo thì hình nặng càng hay). 

Liên hệ khẳng khít giữa trong và ngòai 

Cổ thư có câu: 

"Đi thuyền, nước vào thuyền mà không trét lại thì thuyền chìm, trét chỗ rỉ 
nước rồi mà khinh sóng dữ của Thủy Thân thì thuyền đắm". 

Trong bất cứ lọai đấu tranh chính trị nào người ta cũng buộc phải đối phó với 
hai phía, phía trong và phía ngòai. Phía trong là công việc nội bộ, phía ngòai là 
ứng chiến với địch. Bởi vì đấu tranh chính trị rút lại chỉ là sự giải quyết mâu 
thuẫn. Nguyên nhân và khởi điểm của đấu tranh là những mối mâu thuẫn. Mâu 
thuẫn thì bao giờ cũng có hai mặt: một là mâu thuẫn trong diễn tiến phát triển của 
hết thảy sự vật, hết thảy hiện tượng, hai là mâu thuẫn nội tại ở trong lòng mọi sự 
vật mọi hiện tượng. Nói dễ hiểu hơn là mâu thuẫn nội bộ và mâu thuẫn với ngòai. 
Tỷ dụ: Thục đánh nhau với Đông Ngô là mâu thuẫn với ngòai. Tập đoàn Tiêu 
Chu Hoàng Hạo và ấu chúa của Thục chống nhau với tập đoàn Không Minh là 
mâu thuẫn nội bộ Thục. Cả hai mâu thuẫn nội bộ, mâu thuẫn với ngòai kết hợp 
tạo thành ra những biến động chính trị. Một tỷ dụ khác: Mâu thuẫn giữa tập đoàn 
chống Staline với chính sách của Staline đã khiến cho đại hội C.S. chuyển 
hướng chính sách đối ngọai vào con đường sống chung hòa bình. Chính sách 
đúng, đều là kết quả của nhận thức chính xác những mâu thuẫn và giải quyết 
thỏa đáng. Nhiệm vụ của người lãnh đạo là sớm phát hiện và phân biệt những 
mâu thuẫn. 

Mọi hình thế chính trị nào cũng vậy, trước mặt ta cũng có ba lọai mâu thuẫn: 

1) Mâu thuẫn giữa địch và ta. 


2) Mâu thuẫn nội bộ ta. 
3) Mâu thuẫn nội bộ địch. 

Những mâu thuẫn trên hoàn toàn không giống nhau về tính chất cho nên 
phương pháp giải quyết hay hình thức đấu tranh cũng không giống nhau. Thông 
thường thì mâu thuẫn giữa ta và địch là mâu thuẫn có đối kháng, phương pháp 
giải quyết và hình thức đấu tranh phải quyết liệt không đội trời chung. Còn mâu 
thuẫn nội bộ là mâu thuẫn không đối kháng, có thể dùng phương pháp và hình 
thức đấu tranh hòa bình để giải quyết. 

Tuy nhiên không phải chỉ đơn giản như thế. Có nhiều tình thế chính trị phức 
tạp nên phương pháp giải quyết cũng như hình thức đấu tranh cũng trở nên phức 
tạp. 

Tỷ dụ sự liên hiệp kháng Nhật giữa Trung cộng và Quốc Dân đảng Trung 
hoa. Trung cộng và Quốc Dân đảng vốn dĩ là mâu thuẫn đối kháng tuyệt đối. 
Nhưng cả hai đứng trước cuộc xâm lăng của Nhật vào Trung quốc thì mâu thuẫn 
giữa hai đảng trở thành mâu thuẫn phụ và mâu thuẫn giữa Nhật với hai đảng mới 
là mâu thuẫn chính. Ngược lại cuộc cách mạng tháng Mười tại Nga, cuộc chiến 
tranh Nga Đức không làm giảm tính đối kháng quyết liệt của phe Bôn-sê-vích với 
chế độ Tsar. Những vụ gây rối loạn trong nước còn làm cho Nga thất trận với 
Đức một cách nhục nhã. Vấn đề không phải là Cộng sản Tàu yêu nước hơn 
Cộng sản Nga, mà là phương pháp giải quyết khác nhau để cùng đưa lên thắng 
lợi. Giải quyết mâu thuẫn hay đấu tranh chính trị ở đây không đánh giá bằng đạo 
đức, bằng giá trị luân lý, mà đánh giá bằng hiệu quả. Trung cộng lý luận giá trị 
của liên hiệp kháng Nhật như sau: 

- Tưởng Giới Thạch tập trung quân đội để đánh Nhật, sẽ không còn sức để 
cố tình tiêu diệt Cộng sản. 

- Với tư cách kháng chiến giải phóng dân tộc, Cộng sản sẽ thu hút được cảm 
tình của toàn dân thứ nhát là phần tử trí thức. 

- Do hợp tác Quốc Cộng, Cộng sản khả dĩ mở rộng tuyên truyền và phát triển 
bằng phương thức hợp pháp trên toàn quốc. 

- Chiến tranh kháng Nhật đem lại cơ hội khoáng triển lực lượng vũ trang. 

Trong khi ở Nga Lénine đưa ra khẩu hiệu: Biến chiến tranh đế quốc thành ra 
nhân dân vũ trang cướp chính quyền từ tay vua quan quý tộc. Quyết liệt đấu 
tranh cho hòa bình. Nga càng thua trận đảng Bôn-sê-vích càng ra sức phá họai 
bên trong để lật đỗ chế độ Nga hoàng. Chiến tranh Nga Đức là chiến tranh đề 
quốc, mâu thuẫn giữa hai đế quốc đâm lợi cho cách mạng vô sản rất lớn. 

Thòa hiệp của đảng Cộng sản với phe Tưởng Giới Thạch và không thỏa hiệp 
với chính quyền Nga hoàng để chống xâm lược chứng minh rằng tính mâu thuẫn 
là quy luật chung nhưng có những tính riêng biệt của mỗi hoàn cảnh. Bởi thế mỗi 


khi nói đến giải quyết mâu thuẫn hay đấu tranh chính trị việc làm hàng đầu là 
phải phân tích cụ thể một hoàn cảnh chính trị cụ thể (Ianalyse concrète dune 
situation concrète). 

Ngòai ra mỗi phát triển của một tình thế còn hàng lọat mối mâu thuẫn khác 
nữa làm cho tình thế càng rắc rối. Tỷ dụ nước Trung hoa sau cách mạng Tân 
hợi, xã hội có nhiều mâu thuẫn phức tạp như mâu thuẫn giữa xã hội cũ và tư 
tưởng mới, mâu thuẫn giữa đề quốc với dân chúng, mâu thuẫn giữa các đề quốc 
trên đất Trung quốc, mâu thuẫn giữa thành thị và nông thôn, mâu thuẫn giữa 
người giàu và người nghèo, mâu thuẫn trong nội bộ của phe cách mạng, v.v... 
Và mỗi mâu thuẫn lại mang tính chất đặc biệt. Nếu không phân tích cụ thể từng 
hoàn cảnh cụ thể, tất không nắm vững tình thế. Không nắm vững tình thế thì 
không thể có sách lược đúng. 

Cao lên từng nữa còn phải đặt vân đề mâu thuẫn với quan niệm sau đây: Đối 
kháng và mâu thuẫn hoàn toàn không giống nhau; khi một tình thế chính trị đã ổn 
định thì đối kháng tiêu diệt nhưng mâu thuẫn vẫn tôn tại. 

Những mâu thuẫn tồn tại đó là gì? 

Trong xã hội của chủ nghĩa xã hội vẫn có những mâu thuẫn giữa lợi ích quốc 
gia, lợi ích chung với lợi ích cá nhân, mâu thuẫn giữa người lãnh đạo và người bị 
lãnh đạo, mâu thuẫn giữa lối làm việc quan liêu cán bộ chính phủ với nhân dân 
V.V... 

Để giải quyết những mâu thuẫn không đối kháng người ta thường dùng 
phương pháp hòa bình là thuyết phục và giáo dục với công thức: Đoàn kết - Phê 
bình - Đoàn kết. 

Vấn đề sách lược 

Sách lược là gì? 

Cuốn sách Que faire viết: Sách lược là kế họach có hệ thống với những 
nguyên tắc vững vàng được đem ra kiên quyết thực hành. Sách lược của một 
đảng là phương hướng, phương pháp, tính chất họat động cùng hành vi chính trị 
của đảng đó. 

Lénine căn cứ vào tình thế chính trị đương thời đấu tranh của ông, mặc dầu 
sách lược mang muôn hình vạn trạng, nhưng ông đã khái quát vào hai lọai: 

- Từ dưới lên trên gồm những quảng đại quần chúng, bãi công, biểu tình, vũ 
trang bạo động, vũ trang uy hiếp, bộ đội cách mạng, vũ trang nồi dậy. 

- Từ trên xuống dưới là thành lập công khai những xã đoàn công hội, nông 
hội, thương hội đề trực diện đấu tranh, lợi dụng tuyên cử để đấu tranh nghị hội, 
để tham gia chính quyên. 

Cũng theo Lénine thì muốn giành thắng cho sách lược phải kiện toàn bốn 
công cụ chủ yếu của đấu tranh chính trị là: 


a) Huấn luyện giáo dục. 
b) Tổ chức. 
c) Tuyên truyền cổ động. 
d) Khẩu hiệu đấu tranh chính trị. 

Sách lược đấu tranh trong kỷ nguyên cách mạng và quốc tế chính trị ngày 
nay chứa đựng một ý nghĩa rất lớn. Nó bao gồm chính trị sách lược và chính trị 
chiến lược. 

Danh từ sách lược chính trị do Lénine sáng tạo. 


Đương nhiên danh từ chiến lược chính trị của Staline phát nguyên từ sách 
lược chính trị của Lénine và danh từ sách lược chính trị của Lénine cũng phát 
nguyên từ những tư tưởng của Marx và Engels. Nhưng trong văn phẩm của 
Marx và Engels chỉ nói về sách lược mà thôi và không hề đề ra danh từ chính trị 
sách lược. Đến như chiến lược chính trị thì Marx, Engels không nói tới bao giờ, 
ngoại trừ những luận văn về chiến tranh mới thấy có hai chữ chiến lược, như vậy 
chiến lược trong tư tưởng của Marx, Engels chỉ là chiến lược chiến tranh. Kinh 
qua bao cuộc đấu tranh đến đời Staline thì danh từ chiến lược chính trị mới 
được sáng tạo. Dĩ nhiên bất cứ sự sáng tạo nào cũng do nhu yếu cấp thiết của 
hoàn cảnh thực tiễn. Danh từ chiến lược chính trị nói được lên đặc tính thời đại 
mà trong đó đấu tranh không còn phân biệt giữa chiến tranh và chính trị như 
trước kia nữa. 

Trước kia mọi người đều cho rằng chiến lược thuộc phạm vi quân sự. Quan 
niệm này không còn giá trị nữa, hiện tại người ta đề cập đến chiến lược với sự 
bao quát cả chính trị lẫn quân sự. 

Trong đấu tranh bây giờ, khi luận về sách lược tức thị là luận cùng một lúc cả 
sách lược chính trị lẫn sách lược quân sự. Chính trị trong nhu yếu mới đã hẳn 
nhiên là một lọai chiến tranh. Những cuộc bạo động ám sát, tuần hành thị uy, bãi 
công bãi thị, du kích chiến v.v...đòi hỏi sách lược chính trị phải đặt trên luật tắc 
chiến lược của chiến tranh. Nếu đem chiến tranh và chính trị tách rời nhau sẽ dễ 
dàng bị rơi vào những hành động thiếu chính xác trong cuộc đấu tranh phức tạp 
ngày nay. 

Những điều không thể thiếu khi xây dựng sách lược 

Tưởng Giới Thạch đem quân vây Thụy kim dẹp tan Cộng sản, Cộng sản 
trước sức tần công của quân đội Tưởng đã chạy như chuột, vượt hàng vạn dặm 
để đi ngược lên miền Bắc. Trận ấy Tưởng Giới Thạch toàn thắng. Nhưng nó tạo 
nên một mặt khác của chính trị là trong toàn trình lưu thoán của Cộng sản, nhờ 
sự lãnh đạo đúng nên nó đã biến thành cuộc vạn lý trường chinh, bởi vì Cộng 
sản chạy đến đâu là gieo rắc chủ nghĩa đến đó, mỗi khi dừng nơi nào Cộng sản 


lập tức cho thi hành chính sách cải cách ruộng đất để phá uy thế chính trị của 

phe Quốc Dân đảng, khi quân Quốc Dân đảng đến đánh đuổi Cộng sản lại chạy 

nhưng chính sách của họ đã tạo thành mầm mống chống đối của quần chúng 
đối với chính quyền phe Tưởng. 

Napoléon xâm lược Nga, Napoléon bị đánh bại nhưng xã hội Nga đã chịu một 
thay đổi lớn lao do những tư tưởng cách mạng Pháp theo đoàn quân Napoléon 
vào đất Nga. 

Bởi lẽ đó nên khi xây dựng một sách lược, người ta không thể quên tính phát 
triển của sự việc qua những nguyên tắc biện chứng pháp kế sau đây để quan 
sát và nhận thức tình thế. 

1) Thái độ hoàn toàn khách quan mà đo tính quan hệ và vị thế của hết thảy mọi 
lực lượng chính trị trong xã hội. Đo tính từng giai đoạn phát triển khách quan 
của xã hội ấy. Đo tính quan hệ giữa xã hội này với xã hội khác. 

2) Quan sát các lực lượng chính trị phải căn cứ vào khả năng động của mỗi 
lực lượng. Không được căn cứ vào tình trạng tĩnh chỉ của mỗi lực lượng mà 
rút ra những nhận thức lạc quan một cách chủ quan. 

3) Quan sát vận động không thể xuất phát từ quá khứ mà xuất phát từ tương 
lai. 

4) Phân biệt được toàn thể với cục bộ. 

5) Phân biệt được điểm chính và điểm phụ. 

6) Nắm giữ được vận động để vận dụng chính sách những biến chuyển 
tương phản tương thành hay tương thành tương phản của mỗi biến động chính 
trị. 

Sáu yêu cầu của sách lược 

Thứ nhất. -- Trong cuỗn Tả phái Âu trĩ bệnh Lénine viết: Một quân đội khi lâm 
chiến mà chưa sẵn sàng để học hiểu phương pháp, thủ đoạn, vũ khí của địch 
nhân thì quân đội đó không thê thắng được. 

Chính trị cũng thế, mỗi sách lược đều mang hai tầng ý nghĩa: 

a) Nhận thức, học hỏi tất cả những thủ đoạn và sách lược của địch. 

b) Đánh những đòn chí mạng vào đối phương. 

Thứ hai. -- Phải biết xử dụng giỏi giang tất cả mọi sách lược. Trên chính trị, 
trong tương lai có những điều kiện không giống nhau sẽ đặt ta vào những tình 
thế hoàn toàn khác biệt, thủ đoạn hay sách lược này không thể thích dụng cho 
một tình thế khác. Nếu không biết chuyển, di, biến, động tất sẽ bị thất bại. Tỷ dụ 
có lúc phải dùng thủ đoạn đấu tranh công khai, hợp pháp, có lúc phải dùng thủ 
đoạn đấu tranh bí mật, bát hợp pháp và có lúc phải phối hợp thủ đoạn công khai, 
hợp pháp với đấu tranh bí mật bất hợp pháp. 

Thứ ba. -- Một mặt xử dụng giỏi giang tất cả mọi sách lược, mọi thủ đoạn, 


mặt khác lại phải biết những khâu chính yếu và trọng điểm. Sự kiện chính trị rất 
phức tạp và rối loạn buộc ta phải tìm ra đầu mối, tìm ra khâu chính yếu, tìm ra 
trọng điểm. Tỷ dụ: Năm 1917 Lénine đề ra trọng điểm chính trị là thóat ly chiến 
tranh, những năm 1919-20 thì trọng điểm chính trị là vũ trang tự vệ và đến năm 
1921 Lénine đặt trọng điểm chính trị là thóai rút có trật tự. 

Thứ bốn. -- Mọi sách lược, mọi thủ đoạn đều căn cứ trên nhu yếu của hoàn 
cảnh hiện thực. Đấu tranh là đối diện với những biến thiên của cục diện xã hội, 
đối đầu với hoàn cảnh cụ thể cho nên sự vận dụng sách lược, vận dụng thủ 
đoạn đều phải căn cứ trên quan hệ thực lực. Thay đổi sách lược, thay đổi thủ 
đoạn cũng căn cứ trên sự chuyên di của những quan hệ thực lực ấy. 

Thứ năm. -- Lợi dụng nhược điểm của địch. Nhược điểm quan trọng nhất trên 
chính trị là sự xâu xé nội bộ, và mâu thuẫn hàng ngũ. Lénine viết: Muốn chiến 
thắng một lực lượng mạnh hơn, dĩ nhiên chúng ta phải hết sức mở rộng lực 
lượng của ta, phải xem xét từng chỉ tiết nhỏ nhất, phải phòng vệ chu mật. Nhưng 
cần thiết hơn nữa là phải chộp thật nhanh cơ hội chia rẽ của địch, phải tìm cách 
phát hiện rồi khoét sâu mâu thuẫn của địch. 

Thứ sáu. -- Trong nguy hiểm, trong hy sinh học tập và tôi luyện sách lược, bất 
cứ phương thức đấu tranh nào cũng đều dẫn đến những hy sinh và nguy hiểm 
mới, đều bị đe dọa bị phá họai bởi sự thiếu chuẩn bị và thiếu tổ chức. Bởi vậy 
luôn luôn nên đặt vấn đề học tập và tôi luyện sách lược trong cơn nguy hiểm và 
hy sinh. Mỗi lần gặp gãy đỗ là mỗi lần phải xét lại và biến đổi thủ đoạn.Nếu như 
không biết tôi luyện trong máu, trong lửa thì không thể có năng lực nắm được 
việc thực hành bạo động. Một chiến sỹ hy sinh là để cho trăm chiến sỹ tiền bộ. 

Bạo động 

Hãy dùng mắt đối mắt, răng đối răng. Bạo động là kết quả tự nhiên của những 
đấu tranh chính trị. Nhưng trong lịch sử thường thấy rất nhiều vụ bạo động chẳng 
đưa đến kết quả gì ngòai chết chóc. Cho nên nói đến bạo động không phải là 
đem bắt bạo động vào thay thế mà cần là nói phương pháp của bạo động, tổ 
chức của bạo động. 

Cần nhận định bạo động như thế nào? 

A) Phân biệt cá nhân bạo động và quần chúng bạo động. 

B) Phân biệt bạo động với khủng bố. 

Đọc truyện kiếm hiệp, người ta thấy những hành động giết bọn tham quan ô 
lại do các tay nghĩa hiệp thi hành. Đọc Zoro, người ta thấy những hành động cứu 
khốn phò nguy của hiệp sỹ Zoro. Đấy cũng là những hành vi bạo động, nhưng 
những hành vi này chứa đựng rất ít chính trị tính. 

Đọc Đông Chu liệt quốc, hồi Kinh Kha sang Tần để hành thích Tần vương, 
Yên Thái tử Đan cùng ba ngàn người tiễn đưa Kinh Kha bên bờ sông Dịch. Đó là 


hành vi bạo động hoàn toàn chứa đựng chính trị tính nhưng là chính trị giữa Yên 
Thái tử và Tần Vương. 

Đọc Tam Quốc Chí, có giặc khăn vàng nồi lên khả dĩ gọi là quần chúng bạo 
động chống chính quyền Đông Hán. Đọc sử Pháp có vụ cướp ngục Bastille, đó 
là hành vi bạo động của quần chúng. Vậy có thể nói bạo động trong đấu tranh 
chính trị không phải là có những hành vi Zoro hay thích khách trong các truyện 
kiếm hiệp Tây hoặc trả ơn trả oán như Kinh Kha. Bạo động trong đấu tranh 
chính trị chỉ có một mục tiêu duy nhất làm yếu chính quyền thống trị và cướp đọat 
thống trị quyền. 

Lây một trường hợp điễn hình, vụ mưu sát Tsar hoàng Alexandre đệ Nhị. Kế 
từ mùa thu 1879, tất cả họat động của phe cách mạng Alexandre Il(?). Trong 
vòng hai năm trời, có tới gần một trăm mưu toan, cuối cùng Alexandre II mới 
chết. Tiếp sau đó hàng ngàn vụ khủng bố khác. Tuy nhiên chính quyền chuyên 
chế quân chủ Nga vẫn chẳng nao núng. Chính sách khủng bố chỉ có tác dụng rất 
hạn chế không đủ làm cho chế độ sụp đồ. Ngược lại phe cách mạng để đạt đến 
những kết quả hạn chế đó cũng phải trả bằng một giá rất đắt. Rút kinh nghiệm, 
Lénine đã không chấp nhận bạo động như một thứ chính sách khủng bố, ông 
nói: Bạo động khác hẳn sự khủng bố cá nhân. Cá nhân khủng bố chỉ là sản 
phẩm của những phần tử trí thức yếu ớt không biết đấu tranh lâu dài và cương 
quyết. Hiện tại bạo động là kết hợp, tổ chức đông đảo quần chúng đề tiến hành 
động tác quân sự. Bạo động từ nay không còn mang những hình ảnh liều mạng 
đâm chém, hay bắn giết để thỏa lòng căm phẫn nữa. Từ nay bạo động là kế 
họach quân sự giữa hai đội ngũ. 

Trong lịch sử có rất nhiều vụ bạo động bị đàn áp như: Vụ Spartacus, vụ 
Pugatchev, vụ Nghĩa Hòa Đoàn, Bạch Liên Giáo, Hồng Cân, Hoàng Cân v.v... 
tuy có nhiều nguyên nhân khác nhau và điều kiện lịch sữ khác nhau, nhưng vụ 
nào cũng có một nguyên nhân chính là thiếu phương pháp. 

Với cái vốn học vấn về lịch SỬ rộng lớn nên Marx và Engels là hai người đầu 
tiên đã đề ra một cách chu đáo vấn đề phương pháp bạo động. Đại khái phương 
pháp ấy như sau: 

†) Irước hết phải nhận bạo động là một nghệ thuật. Như chiến tranh nó phải 
được thi hành cùng với sự tuân thủ triệt để một số nguyên tắc, nếu sơ hở sẽ bị 
tiêu diệt. 

2) Bạo động là việc cực hệ trọng, cho nên khi đã phát khởi bạo động là phải 
có quyết tâm sắt đá tiến tới cùng. Nếu chưa đủ quyết tâm đó thì không được 
phát khởi bạo động. Tại sao? Bởi vì bạo động bao giờ cũng bị đặt trước một 
phương trình biến đổi đầy nguy hiểm, không thể nhất định biết trước sẽ tiền đến 
đâu. 


3) Phải tụ tập được một lực lượng chống đối với địch càng lớn càng tốt. Lực 
lượng nhỏ yếu, vô kỷ luật, vô tổ chức chỉ làm môi ngon cho địch tiêu diệt. 

4) Chỉ có tấn công không có phòng thủ. Một khi bạo động đã được phát khởi 
rồi thì chỉ còn nước tiến là cùng, phòng thủ là con đường chết của bạo động. 

5) Thừa lúc địch không chuẩn bị mà đánh bát thần. Nghĩa là không để thì giờ 
cho địch có thể tập trung quân về bảo vệ chính quyền. 

6) Mỗi ngày giành thêm mỗi thắng mới. Thiếu sự thắng lợi mỗi ngày tinh thần 
phe bạo động rất dễ suy sụp. 

7) Tranh thủ bằng mọi cách những phần tử giao động và do dự. Khi bạo động 
phát khởi, số đông đợi chờ kẻ chiến thắng mà ngã theo, vậy phải làm thế nào 
cho ta có bộ mặt kẻ chiến thắng đó. 

8) Dũng cảm là điều kiện quan trọng nhất. Lúc bạo động chỉ có một điều phải 
theo đó là dám làm, dám làm và dám làm. 

Bốn khả năng 

Khái quát nghệ thuật đấu tranh chính trị người ta có thể đưa ra bốn điểm 
chính yếu: 

a) Khả năng làm việc bên cạnh quần chúng 

Thời đại bây giờ là thời đại của quần chúng đấu tranh. Thời kỳ đấu tranh đan 
thuần giữa các chính phủ, giữa các quân đội, giữa các tướng lãnh, giữa các giai 
cấp đã qua rồi. Ngày nay, bất luận chính phủ, quân đội, tướng lãnh, chính đảng 
hay giai cập nếu đấu tranh phải có cơ sở quân chúng nhân dân rộng lón. 

Đề làm tốt, làm giỏi bên cạnh quần chúng thì việc phải làm phù hợp với ý thức 
và nguyện vọng của số đông. Hãy dùng đủ mọi phương pháp, phương tiện để 
hiểu quần chúng, học quần chúng và lãnh đạo quần chúng. Hãy chú ý đến việc 
đào tạo cán bộ ngay trong lực lượng quần chúng. 

b) Khả năng hợp tán với những đồng minh chính trị 

Không bao giờ làm việc cô lập. Đấu tranh chính trị là chứng tỏ năng lực xây 
dựng liên tục những trận tuyến, biết sát cánh làm việc với hết thảy những đồng 
chí, những bạn đường, những tập thê và đảng phái đồng minh. 

c) Khả năng đưa ra một hình thức đấu tranh thích hợp 

Mọi hình thức đấu tranh đều phải thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực 
tiễn và phát triển khả năng thích hợp đó đến mức có thể biến đồi rất nhanh mỗi 
khi cấp thời. Tuyệt đối không ngồi chờ quả rụng. Đấu tranh phải làm sức nóng để 
ấp cho gà con nở. Dù gặp trường hợp mà điều kiện không máy thuận lợi cũng 
phải cố gắng tích cực họat động, vì chỉ có sự tích cực họat động mới thay đổi 
điều kiện từ khó khăn eo hẹp đến dễ dàng rộng rãi. Ngay cả lúc vận đang đi 
xuống, chớ khoanh tay mà nhìn, hãy phần đấu đặt nền móng cho thắng lợi tương 
lai. 


Phải nắm vững nghệ thuật tắn công cũng như nghệ thuật thóai rút. Phải nắm 
vững nghệ thuật tiêu diệt cũng như nghệ thuật thỏa hiệp. Nên hiểu rằng chiến 
thắng bao giờ cũng là kết quả của cả hai mặt tấn công và thóai rút. Tân công 
chính xác, thóai rút hợp thời, không thóai rút kiểu chạy dài, không tấn công kiểu 
liều mạng (II s'agit de comprende que lon ne peut vaincre, sans avoir appris au 
préalable à attaquer convenablemert et à se retirer convenablement). 

d) Khả năng phát hiện được những khâu chính của dây xích (principal maillon 
de la chaine). 

Phát hiện những khâu chính của dây xích là tìm thấy trong sự biến động phức 
tạp những vấn đề chính trị quan trọng nhất đề tập trung lực lượng vào nhiệm vụ 
chính yếu. 

Nói về đảng 

Đấu tranh chính trị trước hết là đấu tranh tổ chức. Không tổ chức không thể 
gọi là đấu tranh chính trị được. Những người giác đấu (gladiateur) nếu không kết 
hợp vào chủ trương của Spartacus thì cuộc vùng dậy không thể xảy đến, họ mãi 
mãi chỉ là những tên giác đấu mua vui cho giai cấp thống trị của đề quốc La Mã. 
Những đám thợ thuyền tranh đấu lẻ tẻ thì tranh đấu của họ có tính cách tranh 
chấp kinh tế của đời sống hàng ngày, nhưng khi kết tụ lại thành một lực lượng 
thợ thuyền rộng lớn trên toàn quốc thì mới thật là đấu tranh chính trị. Trong đấu 
tranh chính trị có cả muôn ngàn hình thức từ việc tham gia bầu cử, đến chiếm 
đọat nghị trường. Từ bãi công thị uy đến bạo động cách mạng cướp chính 
quyền. Đề hoàn thành những việc đó phải có tổ chức. 

Không một cuộc vận động chính trị nào có thể hoàn thành nếu không có một 
tổ chức lãnh đạo vững vàng để duy trì sự liên tục đấu tranh. Không có một đảng 
sắt thép được tôi luyện trong đấu tranh được lòng tin cậy của quần chúng và giới 
lãnh đạo quần chúng thì không thể đấu tranh chính trị. 

Một đảng như thế có ba đặc tính: 


1) Đi tiền phong (tiền bộ dũng cảm). 
2) Quyết liệt (không làm nửa chừng). 
3) Có một ý thức hệ kiện toàn (lý thuyết đấu tranh). 

Đối kháng với tổ chức thì phải biết vận dụng tổ chức. Đảng tức là thủ đoạn 
vận dụng tổ chức cao nhất. Phê bình về chiến tranh Quốc Cộng ở Trung quốc, 
các phê bình gia cho rằng sở dĩ Cộng sản thắng là nhờ ba pháp bảo: Sách lược 
thống nhất chiến tuyến, đấu tranh vũ trang và kiến thiết đảng. Trong ba pháp bảo 
ấy thì kiến thiết đảng là chủ yếu. 

Tất cả mọi mục đích thuộc xã hội tính hay văn hóa tính, tất cả những công 
việc kinh tế, chính trị, tất cả những chủ nghĩa, tôn chỉ, chính sách, phương châm 


hay ý đồ thực hiện được hay không đều nhờ tổ chức. Chỉ có tổ chức mới đem 
lại hiệu quả. Làm việc có tổ chức là thế nào? Là phối hợp chính xác (sau khi đã 
phân công hợp lý), là cầu thông ý chí (làm cho mỗi người cùng một lòng nhất tâm 
nhất đức) là đưa ra quyết định chung, là gây dựng một quyền uy cho công việc. 

Muốn giải quyết những đòi hỏi trên, nhất là những đòi hỏi ấy trong đấu tranh 
chính trị thì chỉ có đảng đầy đủ khả năng đáp ứng hơn hết. 

Đảo chính 

Hiện tượng chính trị dị thường phức tạp, nhưng nếu phân tích kỹ càng thì ta 
khả dĩ nói được rằng: Từ cổ xưa đến bây giờ hết thảy mọi hiện tượng chính trị 
đều có chung một đặc chất, đó là Thống trị. Thống trị là một phía ra mệnh lệnh 
và một phía phục tùng. Muốn sự ra lệnh được phục tùng thì phải có cưỡng chế. 
Cho nên thống trị gọi là quan hệ cưỡng chế giữa mệnh lệnh và phục tùng. 

Làm sao mà quan hệ cưỡng chế ấy phát sinh ra được? 

Lòai người sống trong xã hội đều có quan hệ liên đới, nhưng đồng thời cũng 
chống đối lẫn nhau. Quan hệ liên đới đem đến cho chính trị những công việc của 
chúng nhân. Sự chống đối đem lại cho chính trị nhiệm vụ thống nhất hòa giải, 
hòa bình. Muốn thống nhất ý kiến, muốn đẹp tan tranh chấp, chính trị phải đọat 
được quyền cưỡng chế để buộc mọi người phục tùng. Quyền cưỡng chế thể 
hiện vào một guồng máy chính trị gọi là nhà nước (Etat). 

Như thế chứng tỏ rằng chính trị là sự xử dụng quyền lực để cưỡng chế tiêu 
diệt hay ổn định những phân hóa đối lập trong dân chúng mà duy trì hòa bình xã 
hội. Cướp chính quyền tức là cướp quyền cưỡng chế nói trên. Chiến tranh, cách 
mạng và đảo chính là những thủ đoạn khác nhau tùy theo hoàn cảnh để cướp 
đọat chính quyền. Cách mạng và đảo chính là hai thủ đoạn cướp chính quyền. 

Cuộc cách mạng nào cũng phải tiến đến đảo chính. 

Tất cả mọi cuộc đảo chính không nhát thiết là sẽ có cách mạng. 

Vậy thì kỹ thuật cướp chính quyền là kỹ thuật đảo chính (coup dEtat). 

Trong tự điễn Littré giảng về nghĩa danh từ Coup đEtat như sau: 

Le coup đEtat est une acfion qui décide de quelque chose dđimportant pour le 
bien đdEtat. 


(Đảo chính là một hành động có tính quyết định một điều quan trọng cho lợi ích 
quốc gia). 

Lời giảng này mơ hồ không xác thực khi Littré nhân mạnh vào hai chữ lợi ích. 
Những sự kiện chính trị rắc rối ngày nay chứng minh không phải chỉ có lợi ích. 
Bởi thế tốt hơn hãy hiểu đảo chính như một kỹ thuật để đọat thủ chính quyên. 

Đảo chính là chuyện thường thấy trong lịch sử. Chỉ đọc trong Tam Quốc 
người ta tìm thấy nhiều vụ đảo chính, tạm kê sơ lược dưới đây: 


Vụ thứ nhất. -- Hà Tiến vào cung vây bắt Kiễn Thạc và thập họan quan. 
Vụ thứ hai.-- Bọn họan quan Trương Nhượng phục binh giết Hà Tiến. 
Vụ thứ ba. -- Ngô Khương và Viên Thiệu tân công giết bọn họan quan Trương 
Nhượng. 
Vụ thứ bốn. -- Đồng Trác bỏ Thiếu Đề lập Trần Lưu Vương. 
Vụ thứ năm. -- Tào Tháo và Viên Thiệu khởi binh đánh Đồng Trác buộc Đồng 
Trác phải thiên đô. 
Vụ thứ sáu. -- Vương Tư Đồ dùng kế liên hòan giết Đồng Trác. 
Vụ thứ bảy. -- Lý Thôi Quách Dĩ đem binh về bắt Vương Doãn. 
Vụ thứ tám. -- Chiếu chỉ đai áo và Tào Tháo giết Đồng Phi. 
Vụ thứ chín. -- Bàng Thống cùng Lưu Bị cướp chính quyền Tây Thục. 
Vụ thứ mười. -- Tư Mã Ý lật Tào Sảng cướp ngôi nhà Ngụy. 
Vụ thứ mười một. -- Binh biến Ngụy Diên. 
Vụ thứ mười hai.-- Hòang Hạo dìm Khương Duy. 

Nhìn những vụ đảo chính trong Tam Quốc, người ta thấy nhiều sắc thái khác 
biệt nhau. Đảo chính để cướp ngôi, đảo chính để phế lập, đảo chính chiếm đất 
làm vốn chính trị, đảo chính vì mâu thuẫn giữa các thế lực mới cũ trong triều 
v.v... Sở dĩ khác nhau vì nó cần đáp ứng với nhu yếu của cuộc thế chính trị, nó 
tùy thuộc tâm lý con người và tùy thuộc những điều kiện cùng khả năng hành 
động. 

Những lọai hình đảo chính (type) 

Đảo chính hay bất cứ hiện tượng chính trị nào không bao giờ có thê hòan 
tòan giống nhau, vì nó bị chỉ phối bởi những điều kiện khác biệt hẳn như thời gian 
lịch sử, không gian, tình thế, chế độ và trình độ xã hội, mục tiêu chính trị và 
những vị thế của những quyền lực đấu tranh. 

Nhưng chẳng phải vì vậy mà không thể nói đến vấn đề lọai hình của hiện 
tượng đảo chính. Nếu cách đây hơn hai ngàn năm có Pisistrate ở Hy lạp đem 
một đòan người vũ trang gậy gộc vào thành Athènes cướp chính quyền từ tay 
Solon và bọn hào phú quý tộc thì ngày nay cũng có Mussolini với đòan sơ mi 
đen tiễn vào thành Rome. 

Có thể tạm phân những lọai hình đảo chính thấy trong lịch sử như dưới đây: 
¬ Đảo chính thâm cung. 

(Giết chóc bằng đầu độc, bằng ám sát trong hòang cung đề tranh đọat quyền 
hành như quyền thừa kế, quyền tôn thất ngọai thích v.v... Tỉ dụ hòang hậu 
Agrippine Pasyratis trong cổ sử La mã và Ba tư, Võ Tắc Thiên, Tây Thái hậu ở 
Trung hoa, Cù thị và Lữ Gia ở Việt nam v.v... 

- Đảo chính Catalinaire. 
(Kết hợp các lực lượng trong chế độ để chống lại chính quyền, kết hợp đấu 


tranh nghị trường với quần chúng để suy đảo chính quyền (Catalina chống 
Ciceron)). 
- Đảo chính quân đội Césarisme. 


(Tình thế hỗn loan, một ông lớn có uy tín, có quân quyền về lật chính phủ trung 
ương đặt chế độ khác.) 

- Đảo chính để chống lại một cường thần mà thế lực đang lên quá mạnh (Vua 
Louis 14 lật thế lực Fouquet). 

- Đảo chính Cromwell. 


(Vua Charles I lạm dụng quyên hành, Cromwell lãnh đạo một số lãnh chúa đem 
quân tân công Luân đôn bắt vua Charles | đem xử chém). 
- Đảo chính Bonapartisme. 


(Kết hợp đấu tranh nghị hội với áp lực quân đội để tiêu diệt một tình trạng chính 
trị quá phân tán - Napoléon đệ Nhất ngày 19, Brumaire - Napoléon đệ Tam ngày 
2 Déceembre 1851). 

- Pronunciamientos. 


(Quân đội đảo chính, cầm đầu bởi bộ máy junta do một số sỹ quan hợp lại 
thường thấy ở vùng Nam Mỹ). 

- Đảo chính bằng sự cướp chính quyền theo phương thức hợp pháp. Hitler 
được Hindenburg mời làm thủ tướng, Mussolini được vua Ý thỏa thuận cho lập 
nội các. 

- Đảo chính quân nhân cách mạng. 


Mustapha Kémal tại Thổ nhĩ kỳ. 

Néguib và Nasser tại Ai cập. 

- Đảo chính khởi nghĩa đưa đến cách mạng. 

Tháng Mười 1917 tại Nga. 

- Đảo chính trấn áp khởi nghĩa cách mạng 

Franco tại Espagne năm 1956. 

Kỹ thuật đảo chính của Trotsky 

Trotsky là người họach định ra kế họach đảo chính và đưa cách mạng tháng 
Mười của Nga đến thành công. 

Ngày 24, giữa thanh thiên bạch nhật, Trotsky hạ lệnh tắn công. Chưa đầy bốn 
tiếng đồng hồ tất cả các cơ sở kỹ thuật đã bị vệ binh đỏ chiếm xong trong khi 
Kérensky vẫn giữ được hòan tòan mọi cơ sở hành chính. Những cơ sở kỹ thuật 


như giao thông, điện tín, các nhà máy thất thủ đã làm tê liệt các cơ cấu hành 
chính. Bị cú bất ngờ đó, nội các Kérensky chạy ấn vào lâu đài mùa Đông và bị 
cô lập. Tình hình lúc ây thật là lạ. Nội các Kérensky vẫn còn giữ chính quyền 
nhưng không cai trị được nữa. Đường xe lửa, trung tâm điện lực, kho than, kho 
lúa, kho dầu, v.v... hết thảy đều rơi vào tay phe Bôn-sê-vích. Dân chúng ùa ra 
đường, sự rối trật tự ghê gớm làm cho bộ máy nhà nước của Kérensky tê liệt 
hẳn. Trận quyết định thắng lợi về tay Bôn-sê-vích. Thắng lợi đó phần lớn nhờ tư 
tưởng kỹ thuật của Trotsky. 

Trong một lần đàm thọai với Lénine về cuộc khởi nghĩa, Lénine nói: Cuộc 
khởi nghĩa của chúng ta nhất định không thể chỉ dựa trên âm mưu của một nhóm 
người, chúng ta phải đặt nó lên cơ sở của một giai cấp tiền phong. Cuộc khởi 
nghĩa phải dựa trên đà cách mạng của tòan nhân dân. Cuộc khởi nghĩa phải nỗ 
ra lúc cao trào cách mạng lên tột đỉnh. 

Trotsky cười nói: Hay lắm. Nhưng nên nhớ rằng tòan nhân dân quả là quá 
thừa đối với cuộc khởi nghĩa. Theo tôi, điều cần của chúng ta là một nhóm người 
quyết tâm, lạnh lùng và bạo động đã được huấn luyện kỹ càng về kỹ thuật khởi 
nghĩa. Những người được huấn luyện sẽ chia từng tóan nhỏ đến chiếm ngay đô 
thị bằng hết các điểm chiến lược thứ nhất là những trung tâm kỹ thuật. Chúng ta 
phải khởi nghĩa theo cái nghĩa của một cuộc đảo chính. Sự huy động ồn ào sẽ 
biến khởi nghĩa thành chiến tranh mắt. 

Và Trotsky tiếp: Điều quan trọng cho tất cả mọi Catalinaires trong lịch sử là 
đập mạnh bất ngờ không cho địch kéo dài thời gian. Tổ chức khởi nghĩa là bộ 
máy đảo chính lạnh lùng và lặng lẽ. Bộ máy ấy điều khiển bởi các tay chuyên 
viên. 

Giọng thật thân mật với Lénine, Trotsky tiếp thêm: Chiến lược của đồng chí 
phức tạp và đòi hỏi nhiều cơ hội tốt quá, còn với tôi khởi nghĩa không cần nhiều 
như vậy, chỉ cần bộ máy tinh vi, hành động mau lẹ như trái đấm mạnh vào bụng 
kẻ tê liệt. Thế thôil 

Cách mạng và thủ đoạn 


Cách mạng là một biến động chính trị lớn lao, xây ra khi mà chế độ, tổ chức, 
càng ngày càng tỏ ra áp bách dân chúng, càng ngày càng bắt lực trong việc giải 
quyết sự sinh sống của dân. 

Tuy nhiên cách mạng không tự nhiên xảy ra, phải do người tranh đấu. 

Tranh đầu không chỉ nhờ chính nghĩa, thuận lòng trời hợp lòng người mà phải 
có thủ đọan mới thắng. 

Thủ đọan quan trọng nhất của cách mạng để chống với chính quyền áp bách 
là thủ đọan đối phó với tổ chức áp bách, ngược lại chính quyền áp bách có thể 


tiêu diệt được kẻ phản kháng mình hay không là tùy thuộc tổ chức áp bách có 
hiệu quả đến mức độ nào. 

Tổ chức áp bách đó là lực lượng cảnh sát chính trị (la police politique). 

Trong tập Hồi ký, Fouché viết: 

Bát cứ chính phủ nào muốn an tòan vững chãi thì trước hết phải có một tổ 
chức mật vụ hết sức tinh tường với những người chỉ huy nó thật sáng suốt. 
Nhiệm vụ của tổ chức cảnh sát cấp cao ấy rất lớn. Có lúc nó nhúng tay vào tất 
cả những âm mưu của chính quyền đại nghị và ném vào tay những phe phái các 
lọai "vũ khí" cần thiết để các phe phái chống lẫn nhau mà điều khiển chế độ. Có 
lúc nó quyết liệt ủng hộ một chế độ độc đóan. Cái khó khăn là hết thảy mọi hành 
động đều tiến hành trong bóng tối, trong bí mật đồng thời phải khám phá mọi dấu 
vết của chống đối. Ở mọi tình thế người lãnh đạo giỏi là người xử dụng được 
màng lưới mật vụ kia. Phần tôi, bằng tiền bạc đi xuyên qua những tội lỗi đầy rẫy 
của đô thị, tôi đã biến cả thành phố Ba lê là mật vụ của tôi... 

Cũng bởi những lý do trên mà vào những năm 1904-1907, cuộc đấu trí giữa 
tổ chức mật vụ Okhrana với phe cách mạng diễn ra rất khốc liệt và phe cách 
mạng đã rút được khá nhiều kinh nghiệm cần thiết cho đấu tranh bóng tối sau 
này. 

Đề chống lại tổ chức Okhrana, phe cách mạng thành lập tổ chức Naraidnaia 
Volia và sau đó là tổ chức O.C. (Organisation de Combat). 

Ngày 15 tháng 7-1904, Guerchouni, người cầm đầu tổ chức O.C. hạ lệnh ám 
sát bộ trưởng nội vụ Plehve và khâm sai Bogdanovitch, các người này đều là 
những tay cự phách của tổ chức Okhrana. 

Ngược lại Okhrana cũng trả lại tổ chức O.C. những đòn khủng khiếp, hết tổ 
này đến tổ khác bị khám phá. Trong văn khố của Okhrana người ta thấy hàng 
vạn tâm "fiches" ghi rõ tông tích lý lịch gia thế bạn hữu của hầu hết anh em cách 
mạng. Từ đó những mưu mô, những cạm bẫy được tung ra. Cuối cùng do thế 
lực tiền bạc, do phương pháp làm việc chặt chẽ Okhrana tòan thắng và cách 
mạng chịu một khỏang thời gian thóai trào cho tới khi cuộc đại chiến 1914-1918, 
chế độ Tsar mỗi ngày thêm suy vì chia rẽ nội bộ, tổ chức Okhrana không còn 
đắc lực như trước thì chế độ Tsar sụp đồ. 

Cái nguy hiểm của Okhrana đối với phe cách mạng là những kẻ điều khiển nó 
đã rất đắc lực trong việc biến những người cách mạng thành mật vụ của họ, biến 
nhiệt tình cách mạng thành sự thích thú tiêu diệt cách mạng, thích thú nguy hiểm 
đi hàng đôi (Appetit de duplicité). 

Hồi ấy người ta đọc thấy trong nhiều tắm fiche của Okhrana những dòng 
tương tự dưới đây: 

"Okladski tên cách mạng thiếu đức tính cứng rắn, sống đói rách vô gia đình, 


có nhiều quan hệ đáng chú ý. Có thể dùng y mà không bắt y phải bỏ lý tưởng 
chính trị, chỉ cần y bằng lòng nhận vài sứ mạng để khỏi bị kết án tử." 

Ít lâu sau Okladski vượt ngục nhờ bàn tay bí mật của Okhrana, cùng với mây 
người khác nữa, số người này Okhrana dùng để che đậy cho việc vượt ngục 
của Okladski có lý. Qua bốn năm cái fiche của Okladski được viết thêm: 

Thật là một agent có biệt tài. Rất thích, rất lanh lợi lại rất khá về văn hóa. Y 
biết khắp mặt trong tổ chức Narodnaia Volia. Nhờ y mà chúng ta đã bắt được 
nhiều vụ quan trọng. Y say sưa với công việc tìm tòi. Với số lương 230 rúp hàng 
tháng so với các người khác đã quá lớn, nhưng thành tích của y đáng được 
tưởng thưởng hơn như vậy. 

Bao vụ na ná đã làm cho lực lượng chống đối yếu dần đến nỗi gần như tiêu 
trầm nêu không có cuộc Thế chiến l bùng nỗ. 


Chương 9 


Chiến tranh 
Chiến tranh là một trong những 
hình thức đấu tranh cao nhất đề 
ồn định những mâu thuẫn giữa 
các giai cắp, các quốc gia và các 
thế lực chính trị. 
M.T.Đ. 


Chính trị xây dựng trên tương quan lực lượng. Những tư tưởng 

không mùi vị chiến đấu, sợ chiến tranh, lẫn tránh ánh sáng của lưỡi lê đêu 
không phải là những tư tưởng có khả năng điêu khiến 

Xã hội. 

PROUDHON 


Chiến tranh 


Chiến tranh là kết quả của chính trị đã đến một giai đọan mà tính quyết liệt nhiều 
lên, tính thỏa hiệp bớt đi, đâu tranh chính trị đã đi vào giai đọan vũ trang đê thực 
hiện một đường lôi đồ máu. 


Ngày nay ‹ chiến tranh là một hình thức đấu tranh cao nhất, tính chất đấu tranh 
của nó mỗi ngày mỗi tăng. Người khám phá ra tính chất đấu tranh trong chiến 
tranh và có tư tưởng hệ thống đầu tiên là một quân sự gia người Đức, ông Carl 
Von Clausewitz với cuốn sách De la guerre. Ông viết: 


- Chiến tranh không có cứu cánh riêng của nó, chiến thắng quân sự không có 
mục đích tự nó. Sự giao thương giữa các nước vẫn tiếp tục đều đều mặc dầu 
thùng thuốc súng đã nỗ. 

- Chiến tranh không những là một hành vi chính trị, mà còn là một công cụ của 
chính trị, một sự tiếp nối các quan hệ chính trị, và thực hiện những đường lối 
chính trị bằng một cung cách khác. 

- Chiến tranh phải khẳng khít gắn liền với những mưu đồ chính trị và chính trị 
phải phù hợp với những phương tiện chiến tranh sẵn có. 

- Cái yếu tố đam mê xúc động của chiến tranh là để giành cho dân chúng, yếu tố 
may rủi thắng bại là dành cho vị tướng chỉ huy, còn yếu tố trí thức chính trị là của 
chính phủ, và chính yếu tố này mới điều khiển tòan bộ chiến tranh. 

- Quân đội bao giờ cũng là một tổ chức xã hội. 


Những hiện tượng của nhiều cuộc chiến tranh "napoléonienne" trên tòan cõi Âu 
châu, Ai cập v.v... đã đem lại cho Clausewitz nhiều nhận xét mới về tính chất 
chiến tranh. Quân đội của Napoléon trên chiến trường không còn phải là quân 
đội đánh thuê của các lãnh chúa trước đây nữa, quân sỹ chiến đấu với một lòng 
tin chiến đấu cho chính bản thân của họ. Tư tưởng của cuộc cách mạng Pháp 
cũng là những sức mạnh phi thường làm lung lay đến cỗi rễ chế độ phong kiến 
Trung cổ Âu châu, đồng thời chúng cũng giúp cho Napoléon thắng lợi dễ dàng. 


Lúc Pháp kháng chiên chống Đức, tướng De Gaulle đã rất đồng tình với ông 
Léon Blum vê bức thư mà Blum gửi De Gaulle với lời lẽ dưới đây: 


"Tất cả những người chiến đấu bên cạnh ông, xa hay gần đều cùng chung ý 
nguyện về sự thắng lợi tối hậu là dành lại cho nước Pháp nền độc lập, cho dân 
tộc Pháp đầy đủ chủ quyền. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là tất cả những 
gì của nước Pháp cũ mà chúng ta sẽ xây dựng lại với cái lối sửa chữa cái máy 
sau thời gian gián đọan vì hư hại. Nước Pháp dân chủ tương lai phải khác hẳn 
trước..." 


Trong chiên tranh ngày nay, tính chất chiến tranh chiến đâu (guerre combat) 
đang giảm dân và tính chât chiên tranh đâu tranh (guerre lutte) càng lúc càng 
tăng. 


Giấc mơ 1945 


Thân thọai Hy lạp ghi rằng: 
Các vị thân trên trời thường có một lôi trừng phạt rât quái ác đôi với lòai người là 
ban cho họ vượt quá mức những điêu họ ước muôn. 


Trái bom nguyên tử xuất hiện, rồi đến bom khinh khí thành hình, theo ước lượng 
thì sức mạnh của mỗi trái bom, mặc dầu bé nhỏ nhưng Sức tàn phá ngang bằng 
nhiều triệu tấn chất nỗ. Lòai người vui mừng vì họ cho rằng quyền lực của vũ khí 
nguyên tử sẽ là khả năng tốt nhất để bảo đảm vĩnh cửu nền hòa bình thế giới. 
Nhưng một lần nữa sức mạnh nguyên tử thêm lần nữa chứng minh cho tháy lối 
trừng phạt quái ác kia. Sức mạnh nguyên tử chỉ đem đến cho lòai người một thời 
gian hòa bình quá ngắn ngủi như giấc mơ. Kế từ năm 1945, năm mà tất cả đều 
nghĩ là hòa bình trở lại vĩnh cửu trên trái đất, thực ra chỉ là năm đầu cho một 
cuộc chiến tranh khác giữa những thế lực khác. 


Trong một bài diễn văn quan trọng, Tổng thống J.F. Kennedy nói: 

"Trên thực tế năng lực trả đũa bằng bom nguyên tử của chúng ta chưa đủ. Nó 
không thể ngăn cản cuộc xâm lăng của Cộng sản khi cuộc xâm lăng đó quá nhỏ 
để có thể dùng võ khí nguyên tử được. Nó không thể bảo vệ những quốc gia 
trung lập chống lại một cuộc cướp chính quyền của Cộng sản bằng cách xử 
dụng những lực lượng địa phương hoặc những lực lượng du kích. Nó không thể 
đem ra dùng được trong những cuộc bao vây vẫn được mệnh danh là quét lửa. 
Nó không được dùng tại Hàn quốc, Đông dương, Hung gia lợi, Suez, Liban, Kim 
môn, Tây tạng hoặc Lào. Tóm lại nó không thể ngăn ngừa Cộng sản gặm nhắm 
dần dần lãnh thổ của thế giới tự do, cho đến khi nền an ninh của chúng ta bị tiêu 
hao dần từng mảnh vì mỗi cuộc tiến binh của Cộng sản đều quá nhỏ đề có đủ lý 
do chúng ta trả đũa ào ạt có thể gây ra những hậu quả lớn lao. Và lịch sử chứng 
minh rằng đó mới là mối đe dọa lớn lao chứ một cuộc tấn công nguyên tử tòan 
diện đâu phải là mối đe dọa đáng kể?" 


Đặc điểm một loại chiến tranh mà Tổng thống Kennedy nói bao gồm nhiều yếu tố 
mới. Nó đã vượt ra ngòai "tầm tay" của trận mạc rất xa. Nó chính là hành vi 
chính trị tinh vi nhất cùng với những họat động xã hội phức tạp. Những nguyên lý 
quân sự để vận dụng trận mạc tuy không hẳn lui xuống hàng thứ yếu, nhưng 
cũng không đứng địa vị chủ yếu như trước nữa. 


Trước kia với chiến tranh chiến đấu trận mạc, vấn đề đặt định chiến lược người 


ta không cần một sách lược chính trị bao trùm lên, người ta chỉ việc điều nghiên 
năm yêu tô thường lệ thuộc kỹ thuật quân sự như: 


- Tỉnh thần (tâm lý chiến đấu) 

- Vật lý (trang bị và lực chiến đấu) 

- Số học (quy luật kỷ hà về dốc độ tuyến tác chiến) 
- Địa lý (hình thế đất đai) 

- Thống kê (những thủ đọan cấp dưỡng). 


Bây giờ, đầu tranh xã hội làm chủ động việc quyết định hình thể chiến tranh đồng 
thời quyêệt định việc thăng lợi, nghĩa là những yêu tô xã hội quyêt định chiên lược 
hay sách lược chính trị bao trùm lên chiên lược quân sự. 


Hãy lấy tỷ dụ như quy định tính chất kẻ thù chẳng hạn: 


Lúc chiến đầu chống Nhật bản, các nhà lãnh đạo Trung quốc đã đánh giá trị 
quân Nhật và chính phủ chủ trương chiến tranh như một tập đòan chính trị đại 
biểu cho quyên lợi thiểu số tư bản Nhật, chứ không phải đại biểu cho tòan thể 
nhân dân Nhật. Cho nên nếu bị sa lầy, chủ trương hiếu chiến tất sẽ bị dân chúng 
Nhật phản đối. Bị dân chúng phản đồi, phe quân phiệt Nhật đương nhiên sẽ mắt 
ưu thê. 


Chiến tranh Quốc Cộng, Cộng sản Trung quốc nhận định Quốc dân đảng Trung 
hoa là một tập đòan đại biêu quyên lợi thiêu SỐ mại bản quan liêu tư bản địa chủ, 
cho nên cái lực mạnh ban đâu của Quôc dân đảng chăng qua chỉ là ưu thê giả. 


Chiến tranh bây giờ, điều quan hệ hàng đầu là phải quy định được đúng tính chất 
chính trị kẻ thù, có như thế mới phát hiện được những nhược điểm và nhận biết 
những ưu điểm của lực lượng địch để xây dựng chiến lược. Những ưu và nhược 
điểm đó nằm trong quan hệ giữa những giai tầng xã hội. Phải tắn công vào các 
nhược điểm xã hội của địch mà làm băng họai xã hội địch cùng bộ máy chiến 
tranh của nó. 


Quy định tính chất chính trị kẻ thù là xét xem nó đại biểu cho lực lượng nào trong 
xã hội? Bất kể kẻ thù ấy thuộc màu sắc gì, đỏ đen hay trắng, Cộng sản, trung 
lập, đế quốc, phản động, đều có thể là những đòn bầy tốt khả dĩ dựa vào đấy tạo 
Sức mạnh. 


Trải qua nhiều thất bại, thừa dịp Nhật xâm lăng, đảng Cộng sản Trung quốc liền 
đưa ra chủ trương: đòan kết kháng Nhật để dựa vào danh nghĩa dân tộc, một 
mặt cứu vãn nguy cơ quân sự, một mặt làm điểm tựa cho đòn bầy mà phát triển 
lực lượng. Thủ đoạn này, Trung cộng mệnh danh là sách lược thống nhất chiến 
tuyến gồm tám điều: 


a) Đả đảo chủ nghĩa đề quốc Nhật bản, đồ tới giọt máu cuối cùng, phản đối mọi 
thỏa hiệp. 


b) Tổng động viên nhân sự tòan diện, phát khởi kháng chiến tòan diện. Phát triển 
chiên tranh du kích. Cải cách công tác chính trị quân đội. 


c) Tổng động viên nhân dân tòan quốc. Đòi tự do vũ trang, tự do kết đảng, tự do 
ngôn luận, xuât bản, tập hội thực hành kháng Nhật cứu nước. Phê bỏ pháp lệnh 
cũ, ban bô pháp lệnh cách mạng. Giải phóng chính trị phạm. 


d) Cải cách cơ cấu chính trị. Triệu tập đại hội quốc dân. Ban hành hiền pháp dân 
chủ. Quyêt định phương châm kháng Nhật cứu nước. Tuyên cử chính phủ quôc 
phòng. Châp hành chính sách cách mạng. 


e) Cải thiện sinh họat nhân dân. Đặt lại chính sách đãi ngộ quân đội, công nhân, 
v.v... Phê bỏ sưu cao thuê nặng, giảm tô, giảm tức, cứu tê thât nghiệp. 


f) Thực hiện kế họach huấn luyện vũ trang học sinh tòan quốc. Đề cao giáo dục 
kháng Nhật. 


g) Tiêu trừ bọn Hán gian thân Nhật. 


h) Trên cơ sở hợp tác Quốc Cộng, kiến lập trận tuyến thông nhất với các đảng, 
các phái, lãnh đạo chiên tranh kháng Nhật. 


Với tám điều trên, C.S. Trung quốc đã xuyên qua ý thức và nhiệt tình kháng Nhật 
của dân tộc làm chiếc đòn bẩy lợi hại làm bật rễ chế độ Quốc dân đảng sau này. 
Giảm tô, giảm tức, chống sưu cao thuế nặng đi đôi với tự do vũ trang, kết đảng, 
lập hội là tái thiết thực hiện nội chiến ngay trong kháng chiến một độ cao hơn 
trước. Chiếc đòn bầy Cộng sản len lỏi vào tất cả các cơ tầng xã hội Trung hoa 
để rồi chế tạo sự nỗi lên chống chế độ Tưởng tùy theo quyền lợi và bản chất 
của mỗi cơ tầng. 


Cá với nước 


Trong sách Chiến tranh và vấn đề chiến lược, Mao Trạch Đông viết: "Hình thức 
đấu tranh chủ yếu tại Trung quốc là chiến tranh, hình thức tổ chức chủ yếu là 
quân đội. Quân đội của nhân dân, quân đội với nhân dân khắng khít như cá với 
nước." Sở dĩ nhân dân có quân đội là vì "yếu tố" xã hội làm chủ động chiến 
tranh. Nhưng giới lãnh đạo của Tưởng đã không nghĩ thế, họ cho rằng sức mạnh 
quân sự làm chủ động chiến tranh. Họ nghĩ cá với nước ư? Ta sẽ mang đại đội 
binh mã đi bắt những con cá ấy ra khỏi nước, hoặc sẽ giết hết cá. Ít lâu sau 
chắc cá không còn. Kết quả của ý nghĩ sai lầm ấy là họ Tưởng đã ra Đài loan 
nằm. Gần đây có một quan niệm khá mới trông bên ngòai mang vẻ tiến bộ, 
nhưng thật ra vô hiệu quả: tât nước ra cho cá chết cạn. Đàng rằng cá với nước 
là hai vật hoàn tòan khác hẳn nhau, và vật nọ không sinh ra vật kia được. Tuy 
nhiên cũng không thể phủ nhận một sự thực hiển nhiên: có nước mới có cá và 
cá chỉ sống ở trong nước. Mang nước đi đâu, cá sẽ nhờ nước mà sinh ra nếu 
gặp điều kiện thuận lợi. Bắt cá hay tát nước cho cá chết cạn đều thất bại, bởi tại 
vân đề không ở đấy. Vấn đề ở nơi làm sao cho cá với nước không chịu nhau. 
Cá nước mặn vào nước ngọt tất hết sống, ngược lại cá nước ngọt ra nước mặn 
cũng chẳng thê nào tồn tại. 


Đặc điểm hai 


Cách đây bốn chục năm Lénine bảo rằng muốn tiến đến Ba lê chúng ta phải 
vòng qua ngả Bắc kinh. Thật thế, ít năm gần đây, Hồng quân Sô viết rất ít khi 
trực tiếp công khai đánh chiếm nước nào, tuy nhiên thế lực Cộng sản đã mở 
rộng biên giới không ngừng. Ngược lại các nước thuộc thế giới tự do đang nỗ 
lực để bảo vệ cho xứ sở của mình ở trên một nước khác ở cách xa hàng vạn 
cây số, hoặc phải giúp một quốc gia khác chống giặc. Hiện tượng này các nhà 
báo đặt tên cho nó là chiên tranh ủy nhiệm (war by proxy). Chiến tranh ủy nhiệm 
tuy mới lạ nhưng nguồn gốc của nó vẫn chỉ là một phương pháp chiến tranh đã 
có tự ngàn xưa: chiến lược tân công gián tiếp (indirect approach). Những thế lực 
nắm trong tay vũ khí nguyên tử không muốn tự sát, trong khi trên thế giới còn 
bao nhiêu vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng. Chính trị còn đầy rẫy mằm 
mống đấu tranh. Đề giải quyết họ trở về với hình thức chiến tranh quy ước cũ với 
phương pháp tấn công gián tiếp đã được đưa đến mức độ cao nhất. Muốn tiến 
đến Ba lê chúng ta phải vòng qua Bắc kinh. Nhà lý thuyết quân sự, ông Liddell 
Hart, việt: 


"Lịch sử chiến lược, trên căn bản chỉ là công việc ghi nhận những cách áp dụng 
và sự tiền hóa của lối ứng chiến gián tiếp. Sau khi đã tìm hiểu trong nhiều chiến 
dịch tôi nhận thây rằng tính gián tiếp hơn hẳn tính trực tiếp đối với chiến tranh là 
một điều không thế chối cãi được. Bởi vậy tôi lấy tính gián tiếp làm ánh sáng cho 
những tìm tòi về chiến lược. Thật vậy tính gián tiếp từ ngàn xưa vẫn được áp 
dụng rất nhiều ở mọi cuộc chiến tranh. Từ lớn nhất là tòan bộ sách lược chiến 
tranh đến nhỏ nhất là chiến thuật chiến đấu, hết thảy đều có mặt tính gián tiếp và 
chính tính ây xây dựng nên nghệ thuật cao cho khoa quân sự." 


Vây nước Nguy, cứu nước Triệu là một sách lược hao tốn ít lại dành lợi nhiều. 
Đọc Tam Quốc Chí chắc ít người quên Tào Tháo không giáp chiến với chủ lực 
Viên Thiệu ở Quan độ mà thắng Thiệu bằng việc đánh kho lương Ô sào. Đặng 
Ngải không đi đưởng chính để vào Ba thục, mà vượt núi Âm bình. 


Tôn Tử nói: Phải tránh chỗ thực để đánh vào chỗ hư. Tránh chỗ mạnh đề đánh 
vào chỗ yêu. Đó là nguyên tặc căn bản đê vận dụng tính gián tiêp. 


Chiến tranh ngày nay do những vận dụng mới mẻ và tài tình tính gián tiếp vào 
chính trị để dành ưu thế quân sự nên đã nấy ra những hiện tượng: chiến tranh 
khởi nghĩa, chiến tranh lật đổ, chiến tranh cách mạng, chiến tranh du kích v.v... 
nghĩa là những lọai chiến tranh do chính trị làm chủ động. Ở những lọai chiến 
tranh mới này kẻ đối địch không phải chỉ là một chiến tuyến, một quân đội đứng 
phía bên kia mà là một tập đòan có những quyền lợi về lề lối sinh họat xã hội hợp 
lý hơn, là sự thay thế giữa hai chế độ, trong đó có những lý do và yếu tố xã hội 
giữ vai trò chủ động đối với việc quyết định hình thể chiến lược và thắng lợi của 
chiến tranh. Chính vì thế mà năm 1814 khi trở về Ba lê, Napoléon đã vòng qua 
dãy núi Alpes chứ không đi vào thung lũng miền Rhône, bởi lẽ vùng Alpes có 
nhiều người theo chính trị cộng hòa, còn vùng Rhône thì là khu vực của phe bảo 
hòang. Trotsky sửa sọan tổng phản công Denikine, nhưng phải chờ Denikine 
đến vùng Donetz mới đánh, chứ không đánh ở Kouban. Nguyên do, Kouban là 
vùng dân Cô giắc lúc ấy đang chống chế độ Sô viết mà Donetz là nơi phong trào 
Sô viết lên mạnh nhất. 


Chiến tranh bây giờ không phải là chuyện thắng bại giữa hai bộ đội mà của quần 
chúng rộng lớn căn cứ trên quyên lợi xã hội và chiêu hướng lịch sử. 


Đặc điểm ba 


Chiến tranh gắn liền với đấu tranh chính trị, đấu tranh không chỉ hạn chế trong 
quan hệ giữa những người cùng một nước mà nó dũi dài vào tranh chấp quôc tế. 
Ở mỗi cuộc chiến đều có liên hệ tới đấu tranh chính trị đối nội và đối ngoại. 
Chiến lược trong chiến tranh hiện tại sẽ không mang một giá trị nào nếu nó chỉ 
được đặt trên cơ sở thuần túy quân sự mà không chấp nhận thực tiễn xã hội 
trong nước và xã hội quốc tế làm chủ đề. 


Chiến tranh ngày nay có một đặc điểm rất quan hệ là cùng một lúc nó thực hiện 
cách mạng xã hội, cùng một lúc nó trở thành một khâu trong xâu chuỗi tranh 
chấp nhiều nước. Xung đột nội bộ ảnh hưởng từ tranh chấp quốc tế. Nội chiến 
để giải quyết một chính sách đối ngọai. Chính cũng vì những lẽ trên nên Cộng 
sản mới lý luận: Chiến tranh giải phóng dân tộc là hình thức đầu tranh cao nhất 
của cách mạng giai cấp. Ranh giới giữa nội chiến, chiên tranh quốc gia và tranh 
chấp quốc tế nay đã trộn lẫn với nhau. Tranh chấp quốc tế dũi dài vào nội chiến, 
nội chiến cũng không hạn chế ảnh hưởng trong riêng một nước mà dũi dài tới 
tranh chấp quốc tế. Mọi xung đột xã hội được khơi lên thành đấu tranh vũ trang, 
gây thành nội chiến. Từ nội chiến chuyên vào chiến tranh giải quyết tranh chấp 
quốc tế. Sự tuần hòan ấy, kết hợp cùng các đấu tranh trên mọi mặt đã mang lại 
cho chiến tranh hiện tại ý nghĩa vô hạn trong đó bao gồm tư tưởng chiến, chính 
trị chiến, ngọai giao chiến, kinh tế chiến, tuyên truyền chiến, gián điệp chiến v.v... 


Năm 1945 Nhật đầu hàng. Hòa bình chưa trở lại đất Trung quốc được bao lâu 
thì đảng Quốc dân của Tưởng Giới Thạch liền phát động chiến tranh tiễu cộng 
và đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông cũng phát động chiến tranh lật đỗ chính 
quyền Tưởng Giới Thạch. Chiến tranh giữa Quốc Cộng ở Trung hoa có hai mặt. 
Mặt quốc tế nó là cuộc chiến tranh uỷ nhiệm của hai khối tư bản và xã hội. Mặt 
quốc nội nó là cuộc đấu tranh giữa những lực lượng xã hội, giữa những hòan 
cảnh sinh họat trái nghịch nhau. Thắng bại của nội chiến Trung quốc đã ảnh 
hưởng rất lớn đến tương quan lực lượng quốc tề. 


Đặc điểm bốn 
Các nhà xã hội học từ bao lâu nay vẫn thường đặc biệt chú ý đến hiện tượng 
chiên tranh và không ngớt đi tìm cho nó một định nghĩa chính xác. Đại khái trên 


sách vở người ta tìm thấy những định nghĩa sau đây: 


- Cuộc chiến đấu giữa những con người (Martens) 


- Cuộc chiến đấu giữa nhiều nước độc lập (Blunt-Schili, Twins, Pradier) 

- Giao tranh giữa những tô hợp người như bộ lạc, quốc gia (Bogulawsky) 

- Xung đột giữa hai lực lượng vũ trang của những nền văn hóa, của những tình 
cảm khác biệt (Quincy, Wright) 


Tất cả những định nghĩa trên đã không làm thỏa mãn khi được đem ra để giải 
thích chiên tranh hiện tại. Sở dĩ như vậy là bởi tại các định nghĩa đó hòan tòan 
dựa trên nhận thức các chứng kiện lịch sử đôi với bây giờ đã trở nên quá cũ. 


Riêng định nghĩa của Kamarowsky đúng nhật. Kamarowsky viết: Chiến tranh là 
đâu tranh vũ trang giữa những đảng chính trị. (Luttes armées partis organisés 
politiquement). 


Tác dụng của đảng đồi với chiến tranh ngày nay đã hiễn hiện rõ rệt lắm. Người 
ta có thê chứng minh băng những sự kiện hiên nhiên. 


a) Bộ máy chiến tranh ngày nay chẳng những đại biểu cho lực lượng và uy thế 
qUÔC phòng, uy thê nhà nước mà còn là đại biêu cho một lực lượng xã hội, một 
đường lôi xây dựng xã hội. 


b) Bộ máy chiến tranh là một lực lượng cách mạng vũ trang đấu tranh với lực 
lượng chông cản nó. 


c) Mục đích chiến tranh trong tranh chấp quốc tế không còn đặt trọng tâm vào 
việc xử dụng bộ máy chiến tranh để tấn công chiếm cứ, cướp bóc và khai thác 
của một quốc gia này đối với một quốc gia khác. Chiến tranh ngày nay tìm đến 
kết thúc, đến thắng lợi bằng sự phát triển một phương pháp xây dựng cơ sở xã 
hội mới, phương pháp phát triển kinh tế, lề lỗi sinh họat, đặt lại quan hệ nhân 
quân. 


Trong cuốn Entre la peur et lespoir, Tibor Mende cũng ghi những dòng sau đây: 
Sự giúp đỡ của các nước mạnh cho các nước hậu tiến không chỉ thuần túy là 
vật chất. Điêu quan hệ hơn cả chính là một phương pháp, kỹ thuật đê đây mạnh 
tiên bộ xã hội, cải tạo xã hội. 


Tiêu chuẩn thắng lợi của chiến tranh ngày nay cũng biến đổi hẳn. Chiến thắng 


không hòan tòan đặt trên vấn đề tiêu diệt được bộ máy chiến tranh hay lực 
lượng bộ đội của địch chưa? Mà phải đặt trên một tầng cao hơn là: Bộ máy 
chiến tranh của địch đã mắt uy thế chính trị chưa? Nếu uy thế chính trị mất thì bộ 
máy chiến tranh tất sẽ dần mòn tiêu diệt. Nếu uy thế chính trị còn thì dù bộ máy 
chiến tranh có thể tạm thời yếu đi, nhưng không bao giờ tiêu diệt cả. Một ngày 
nào đó, cơ hội thuận tiện, chiến tranh lại dấy lên tiếp tục những vấn đề còn bỏ 
dở. Cộng sản T.Q. sau những thảm bại ở các vụ Nam xương, Lưỡng hồ Thu 
thâu, Quảng châu, bộ máy chiến tranh hầu như tan rã, nhưng cộng sản còn bộ 
máy đấu tranh. Cho nên chỉ ít lâu sau, nhờ đường lối chính trị đúng đắn như: 
thống nhất chiến tuyến kháng Nhật, chính sách ruộng đất v.v... Cộng sản lại dần 
dần gây uy thế chính trị, dựa vào uy thế chính trị mà tái lập vũ trang rất nhanh để 
tiếp tục cuộc chiến tranh với Quốc dân đảng. 


Tiêu chuẩn thắng lợi biến đồi, lực lượng quân sự thêm một mặt đại biểu là đại 
biểu cho lực lượng xã hội đang lên bên cạnh trách nhiệm đại biểu cho lực lượng 
quốc phòng đã khiến cho bộ máy lãnh đạo chiến tranh cũng biến đổi tính chất. 
Nó chuyên từ tổ chức nhà nước sang tổ chức đảng và nhu yếu đảng lồng vào 
nhu yếu nhà nước. Bên cạnh công tác quân sự có công tác chính trị, vì bên cạnh 
chiến tranh có đấu tranh. Tính chất đầu tranh càng nặng, chiến tranh chiến dịch, 
chiến đầu càng phản ảnh tính quyết liệt của tình trạng đối nghịch xã hội thì yếu tố 
đảng càng hệ trọng. 


Đặc điểm năm 


Ở bắt cứ biến động lịch sử nào người ta cũng thấy tổ chức quân sự cũng bị tiêu 
hủy theo chế độ chính trị. Quân đội quý tộc của vương triều Bourbon trong cách 
mạng Pháp được thay thế bởi quân đội quốc dân. Đảng Bôn-sê-vích khi đọat 
chính quyên nước Nga đã biến lập ngay quân đội mới mệnh danh là quân đội 
của giai cấp nông dân vô sản để thay thế quân đội hòang gia của các Tsars. 
Tào Tháo phải tiêu diệt các quân đội thuộc khuôn khổ bộ khúc để kiến lập quân 
ngũ thống nhất. 


Trong các biến động lớn, những lực lượng sinh động của xã hội tham gia chiến 
tranh không chỉ trên tư cách chiến đầu hay cấp dưỡng cho chiến trường mà còn 
trên tư cách một thế chính trị mới, hay nói một cách khác đi là mỗi thế chính trị 
đều cần phải có một quân đội riêng cho mình (une armée pour sa polifique). 


Cách đây mấy trăm năm, trong cuốn sách nhan đề The art of war, Machiavel là 


người Tây phương đầu tiên đã phát biểu trên bút mực phổ biến quan niệm về 
quan hệ chặt chẽ giữa tổ chức chính trị với tổ chức quân sự. Theo ông thì mỗi tổ 
chức xã hội và mỗi tổ chức chính trị đều có một tổ chức quân sự riêng biệt. 
Chính trị nào quân đội ấy. Thời kỳ quân quyền tuyệt đối hay Trung cổ, với quan 
niệm chiến tranh bảo vệ tôn giáo, người ta thấy quân đội do giai cấp ky sỹ 
(chevalier) nắm giữ. Thời kỳ thương nghiệp bắt đầu hưng thịnh, giai cấp ky sỹ 
dần dần xuống thế trong khi tổ chức quân sự chuyên sang hình thức dân quân 
được mua chuộc bằng tiền bạc. 


Bây giờ các nhà xã hội học sau khi đào sâu vấn đề cũng đều công nhận như 
Machiavel với định luật: 


"“Une armée estf toujours une organisation sociale [expression de la collectivité 
tout entière”. 


Như vậy ta có thê khẳng định rằng: 


Nếu không có một đường lối chính trị thực tâm thực sự phục vụ cách mạng thì 
không khi nào có quân đội cách mạng được. 


Chiến trường chủ yếu 


Quân sự gia người Đức Von Bulow nói rằng: "Chiến tranh là một sự rối loạn 
được tổ chức và có tổ chức. Mục đích của chiến tranh bây giờ là đấu tranh vũ 
trang giành lấy quyền thực hiện một sinh họat xã hội mới thay thế cho sinh họat 
xã hội cũ. Sự thay cũ đổi mới đó, thể hiện lên qua tổ chức xã hội, khi tổ chức xã 
hội cũ không còn thích hợp với tiến bộ của thời đại trên các mặt sinh họat, kể cả 
mặt ý thức, tổ chức của chế độ cũ sẽ trở thành một thứ chướng ngại. Nó đòi hỏi 
sự tham gia đấu tranh của tất cả các lực lượng sinh động xã hội từ văn hóa, 
chính trị, kinh tế, xã hội đến quân sự. Vì tính chất tòan diện đó nên chiến trường 
chủ yếu của chiến tranh bây giờ là đấu tranh tổ chức." 


Vấn đề tổ chức hết sức phức tạp vì ở chiến tranh hiện đại có sự tham dự của 
nhiều ý thức hệ, sự tham dự của nhiều lực lượng đối lập nhau ở trong cũng như 
ở ngòai nước cho nên muốn lãnh đạo chiến tranh trước hết phải khắc phục 
được vấn đề tổ chức gay gắt và khó khăn. 


Làm thế nào nắm vững được quy luật sinh họat xã hội với các mặt đối lập và 
thoả hiệp, vì thế công tác tổ chức phải đi sâu vào các ngành sinh họat xã hội từ 
hẹp đến rộng, từ thấp đến cao, từ nông thôn đến thành thị để hoàn thành một hệ 
thống đấu tranh suốt mặt: Tổ chức hay là thua! Đó là điều kiện gốc cho chiến 
tranh ngày nay. 


Nói rằng: Chiên tranh trên căn bản phải giữ được liên hệ mật thiết với quần 
chúng rộng lớn... Nói rằng ngòai mặt trận thì quân đội xung phong đánh giặc, 
miền hậu tuyến thì dân chúng ra sức tăng gia sản xuất, nông dân ngòai đồng 
ruộng, công nhân trong xưởng máy đều cùng một nhịp họat động phục vụ tiền 
tuyến... Nói rằng lực lượng vũ trang gồm có quân đội chủ lực, quân đội địa 
phương, và dân quân vũ trang, mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi làng xã là một 
căn cứ quân sự, mỗi tổ chức thôn xã là một bộ tham mưu.... Nói rằng hết sức 
thêm bạn bớt thù, đòan kết mọi lực lượng có thể đòan kết được, trung lập mọi 
lực lượng có thê trung lập được, phân hóa mọi lực lượng có thê phân hóa được, 
phát triển và củng cố lực lượng vũ trang. 


Hết thảy đều là vần đề đầu tranh tổ chức vậy. 
Đâu tranh tô chức gôm hai mát: 


Một mặt tổ chức, củng cố tổ chức, phát triển tổ chức để không ngừng mở rộng, 
thêm sức mạnh cho lực lượng ta, đồng thời chống phân hóa chia rẽ nội bộ. Lúc 
nào cũng có khả năng đối phó kịp thời với những đột biến. Một mặt vận dụng tổ 
chức đề phân hóa chia rẽ hàng ngũ địch, làm thối nát đời sống địch, làm rối lọan, 
gieo mâu thuẫn khắp nơi, gieo xung đột nội bộ địch trên mọi mặt văn hóa, chính 
trị, kinh tế, quân đội v.v... Những điều kế trên, ngàn xưa cũng đã có, nhưng ngày 
nay những điều đó phức tạp hơn nhiều và để thực hiện chúng, công việc đòi hỏi 
một kế họach hành động mà kỹ thuật đạt tới mức tuyệt hảo. Ngày nay chiến 
tranh trên sự thực đã rõ rệt là một hình thức đấu tranh cao nhất, chiến tuyến 
quân sự với chiến tuyến chính trị như đã trộn lẫn với nhau cho nên ở mỗi giai 
đoạn lại thóat ra những mâu thuẫn, những thỏa hiệp mới. Ở mỗi hình thế lại có 
những bạn mới, thù mới, những kẻ thù phụ, thù chính, thù sau lưng và thù trước 
mặt. Điều kiện tiến hành chiến tranh theo với đà phát triển của chính trị quốc té, 
quốc nội và diễn tiến của chiến lược mà biến đổi bất thường. Những yếu tố chính 
trị, kinh tế, tâm lý v.v... đòi hỏi tổ chức chính trị phải thích ứng được với hòan 
cảnh chiến tranh và tổ chức quân sự phải hòa hợp được với hòan cảnh đấu 
tranh. 


Thủ đọan tổ chức 

Đề cập đến tổ chức phần lớn người ta, thứ nhất là các học gia phương Tây, 
chỉ đưa ra vận dụng nguyên lý và kỹ thuật tổ chức, mà quên mát thủ đoạn đối với 
vân đề ấy, như vậy không thể dùng danh từ đấu tranh tổ chức. Thủ đọan của 
vân đề tổ chức là: 


1) Vận dụng chính trị vào đầu tranh tổ chức 
2) Vận dụng lý luận vào đâu tranh tô chức 
3) Đâu tranh cán bộ - đâu tranh tÔ chức. 


Một đường lối chính sách đúng có thê cho lực lượng lớn mạnh thêm. Một đường 
lôi chính sách sai có thê làm cho lực lượng nhỏ yêu đi. Chính trị ảnh hưởng to tát 
đên vân đê tô chức như vậy. 


Làm thế nào để sự rối lọan theo định nghĩa Bulow được tổ chức và có tổ chức? 


Phải dựa vào đường lối chính trị và công tác chính trị. Có đường lối chính trị thì 
chiến tranh mới có mục đích rõ ràng. Có đường lối chính trị thì mới phát hiện 
được trong mỗi hình thế những mâu thuẫn và thỏa hiệp để định rõ kẻ thù, định rõ 
bạn đồng minh. Từ đó mà gây ra phân hóa cô lập kẻ thù, tranh thủ thật rộng rãi 
bạn đồng minh để đánh ngã kẻ thù trước mắt. 


Vào thời đại Clausewitz và Luddendorf các nước đã hòan thành thống nhất nội 
bộ, ý thức quốc gia đang lên cao. Chỉ cần đứng dưới một màu cờ, một nhung 
phục là bạn thù đã phân biệt rõ rệt. Cuộc nổi dậy năm 1848 sở dĩ thất bại cũng vì 
lực lượng thợ thuyền chưa bị hoàn tòan lôi cuốn vào thuyết đầu tranh giai cấp và 
phe chống đối nổi dậy còn quá mạnh với ý thức quốc gia dân tộc đang bành 
trướng. 


Bây giờ khác hẳn, đấu tranh với chiến tranh không còn ranh giới rõ rệt nữa. 
Chiến tranh giữa các nước tiến hành cùng một lúc với chiến tranh trong nước. 
Do đó vân đề tổ chức trở nên phức tạp hơn. Dân tộc hay quốc gia nếu không 
mang một nội dung chính trị đấu tranh nào sẽ thành vô vị và nhạt nhẽo. 


Trong hình thức chiến tranh hiện tại, vân đề tổ chức không chỉ để cung cấp cho 
nhu yếu chiến tranh mà nhiệm vụ chính là cung cấp cho nhu yếu đầu tranh. Vấn 
đề tổ chức không chỉ ở trên mặt đấu tranh quân sự mà còn rộng rãi ở trên nhiều 
mặt đấu tranh khác. 


Tổ chức rộng rãi quần chúng nhân dân đòan kết thành một trận tuyên thông 
nhất, mở rộng chiến trường ra khắp nơi và khắp các lãnh vực. Dùng tổ chức để 
khóang triển lực lượng chiến đấu, dùng tổ chức để phân tán kẻ thù, dùng tổ 
chức để vũ trang quần chúng đánh đối phương bất cứ chỗ nào, dùng tổ chức để 
biết rõ cơ mưu của địch, phá họai cơ cấu bảo vệ của địch đồng thời bảo vệ cơ 
sở tổ chức của ta, còn dùng tổ chức để làm tan rã sức đối kháng của địch trên 
tư tưởng, trên quan niệm, trên ý thức, trên hứng thú, trên sinh họat v.v... Hành 
động nào cũng do lý luận mà ra, lý luận đúng, hành động đúng, lý luận sai hành 
động sai, không đưa đến kết quả. Mặt khác, muốn tổ chức trước hết phải thuyết 
phục người có tiếp nhận ta thì mới chịu tổ chức. Cho nên đấu tranh tổ chức chỉ 
đúng có thể thực hiện được hòan hảo khi nào ta đã thắng địch trên mặt trận lý 
luận. Hay nói khác đi nếu đấu tranh lý luận, đấu tranh giáo dục, đấu tranh tuyên 
truyền là suy động cơ của đấu tranh tổ chức (2) 


Đấu tranh lý luận giữ vai trò cực quan hệ trong đấu tranh tổ chức. Nội chiến 
Trung quốc chứng minh điều này. Khi phe Quốc dân đảng đã mát lục địa, đa số 
nhân vật lãnh đạo thuộc phái duy vũ lực cho rằng thất bại của họ là thất bại về 
quân sự. Sự thất bại quân sự chỉ là hậu quả của thất bại đâu tranh lý luận tuyên 
truyền và giáo dục. Hàng vạn phần tử trí thức, hàng trăm vạn nông dân vì nghe lý 
luận và tuyên truyền cộng sản đã không sợ nguy hiểm vuợt vòng phong tỏa để 
chạy về khu vực cộng sản, đem đến cho cộng sản một lực lượng quân đội lớn 
lao và một lực lượng cán bộ phong phú. Sự kiện đó chứng tỏ cộng sản đã nắm 
vững được mối liên hệ giữa đấu tranh lý luận, tuyên truyền với đấu tranh vũ 
trang. 


Trong khu vực do Quốc dân đảng kiểm sóat, vì bị mê hoặc bởi lý luận và tuyên 
truyền cộng sản mà nhân dân các giới không sợ tróc nã, hình tội đã gia nhập 
các tổ chức địa hạ của cộng sản mà phá họai, mà vận động quần chúng nỗi lên 
đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang ngay trong lòng địch thì đó là sự thất bại 
quân sự hay vì cộng sản đã kết hợp được liên hệ đấu tranh lý luận, đấu tranh 
tuyên truyền với đầu tranh tổ chức? 


Cộng sản nhờ lý luận và tuyên truyền thầm thâu mà đặt nhân sự lọt sâu được 
vào những cơ cấu lãnh đạo chính trị, quân sự để phá họai đến trung tâm các 
vân đề quân sự, chính trị, kinh tế của Quốc dân đảng thì đó là thất bại quân sự, 
tình báo hay vì Cộng sản đã khéo vận dụng được liên hệ đấu tranh lý luận, tuyên 
truyền với đấu tranh bảo vệ? 


Phe Quốc dân đảng thất bại bởi đã không thắng trên trận tuyến văn hóa. Đấu 
tranh lý luận của phe Quốc dân đảng thất bại bởi nó thiếu tính hòan chỉnh, tính hệ 
thống, và tính chiến đấu cao độ. Cũng do nguyên nhân này mà bản thân Quốc 
dân đảng càng ngày càng hủ hóa, các phái bộ đảng tranh giành nhau quyền lợi 
riêng lẻ bỏ quên quyền lợi chung. 


Đấu tranh tuyên truyền của Quốc dân đảng thất bại bởi tuyên truyền chỉ để tuyên 
truyền chứ không đề tổ chức, tuyên truyền chỉ có tính cách phiến diện chứ không 
có tính chất giáo dục đề lãnh đạo quần chúng. Đấu tranh lý luận, đấu tranh tuyên 
truyền làm nhân quả cho nhau. Đấu tranh lý luận, đấu tranh tuyên truyền phải 
phối hợp chặt chẽ với đấu tranh tô chức. 


Đó là nguyên tắc cơ bản để tranh thủ lực lượng quần chúng để đọat được về 
mình lợi khí làm ung thôi và tan rã kẻ thù. 


Phạm vi đấu tranh rộng lớn và phức tạp như vậy, để gánh vác nó, đương nhiên 
phải có một lực lượng đã được củng cố vững chắc trên tư tưởng, trên chính trị 
và trên tổ chức. Lực lượng ấy có hay không tất cả tùy thuộc vào đấu tranh cán 
bộ. Cán bộ sẽ đi bên cạnh quần chúng để giáo dục, đi sâu vào trận doanh địch 
mà phát triển các tổ chức tế bào. Do thắng lợi từ đấu tranh cán bộ sẽ đem lại 
cho ta bảy điều có tại khắp nơi: 


a) Có uy thế chính trị 
b) Có quyên lực xã hội 
c) Có lực lượng bồ sung 


d) Có phương tiện vật chất 

e) Có tai mắt 

f) Có lực lượng chiến đấu ngay trong lòng địch 
g) Có chiến trường đã chuẩn bị trước. 


Và quan trọng hơn hết là bộ máy cán bộ đem đến khả năng thích ứng chiến 
tranh vào những ý nguyện chính trị đê tiên hành một cuộc đâu tranh đúng mức. 


Hòa bình 


Chiến tranh là công cụ của chính trị, nhưng nếu coi nó là công cụ duy nhất và 
tuyệt đối thì chính trị sẽ phá sản. Ở đây vấn đề hòa bình hiện lên. Nhưng nói đến 
hoà bình đa số thường mang một quan niệm rất sai lầm là khi đem nó đối chiếu 
với chiến tranh thì nhất định chiến tranh là một màu đen ảm đạm, còn hòa bình là 
một màu hồng hạnh phúc, nghĩ hòa bình là thiên đường còn chiến tranh là địa 
ngục. Và chỉ chấp nhận hẳn hoi là một sự trái ngược chứ không chịu là một sự 
liên hệ tương bằng giữa chiến tranh và hòa bình. Sự thật hòa bình hòan tòan là 
một thực tế chính trị, nó cũng như chiến tranh, nó là một mặt khác nữa của đấu 
tranh nhằm giải quyết những xung đột chính trị. Hòa bình chỉ là sự tạm im hơi 
của tiếng súng để chuyễn chiến tranh vào các chiến tranh khác như: 


Chiến tranh tư tưởng (Ideological war) 
Chiến tranh chính trị (Political war) 
Chiến tranh ngọai giao (Diplomatic war) 
Chiến tranh văn hóa (Cultural war) 
Chiến tranh kinh tế (Economic war) 
Chiến tranh tuyên truyền (Pubiicity war) 
Chiến tranh gián điệp (Intelligence war) 


Và ở hòa bình tính quyết liệt mặc dù máu đã bớt đồ, cũng không giảm đi, mọi 
hình thức đâu tranh như: Thủ đọan mưu mô, áp lực đe dọa, trừng phạt vân còn. 
Người xưa với câu nói: Bình thời giảng võ, lọan thê độc thư; thật quả đã ý thức 


minh bạch sự liên hệ (notions corrélatives) của chiến tranh với hòa bình. 


Vậy hòa bình là đấu tranh (La paix est lutte) đọc sách lúc lọan là để đấu tranh 
khi hòa bình. Hòa bình mang muôn hình vạn trạng, không có một kiểu mẫu nhất 
định nào, nó tùy thuộc những đổi thay của các tương quan lực lượng (II ny a pas 
đarché type unique de la paix mais autant de formes quil y a de types de 
rapports de forces ou de puissances). 


Có những hòa bình vì thế quân bình, có những hòa bình vì rơi vào liệt thế, có 
những hòa bình để tiến hành một âm mưu lật đồ v.v... 
LỜI KÉT 
Chính trị xửa và nay 
đều được tiền hành bằng sức mạnh và mưu mẹo 


Nhưng sức mạnh phải được biến thành quyền lực, nếu không, sức mạnh chỉ là 
những gì tàn nhẫn, thô bạo và man rợ. Sức mạnh ví như quặng và quyền lực là 
luyện kim, bởi vậy nên sức mạnh bộc lộ, còn quyền lực thì huyền diệu. Dĩ nhiên 
không có quyền lực nào lại không chứa đựng sức mạnh cũng như không có 
luyện kim nào lại không lọc từ quặng ra, cho nên không thể quan niệm sức mạnh 
(force) với quyền lực (puissance) như hai điều tương phản (notions 
antithétiques), trái lại quyền lực là sức mạnh đã được biến chế bằng tư tưởng, 
bằng trí thức. Quyên lực là sức mạnh đã thăng hoa. 


Và mưu mẹo phải được biến thành thủ đọan nghĩa là không lừa lọc, gian xảo vặt 
vãnh. Thủ đọan là mưu mẹo đã được tôi luyện băng mân đạt (fintelligence) và 
quyên uy (authorité). Thủ đọan là mưu mẹo đã thăng hoa. 


Sức mạnh dựa vào thủ đọan đề thăng hoa. 
Thủ đoạn dựa vào sức mạnh đê bên vững. ¬ 
VŨ TÀI LỤC 


